(14 


c 
LÍ ] NHÀ XU ẤT BẢN TRÈ 


THÊGIỚI. 
LƯỢNG TỦ 
SKURRI K BỀ LT 


NHỮNG BÍ ẨN 
VỀ SỰ HUYỀN HOẶC CỦA THẾ GIỚI VI MÔ 


SKURRILE QUANTENWELT by Silvia Arroyo Camejo 
Copyright@ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 
Springer is a part of Springer Science + Business Media 
All Rights Reserved 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỤC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 


Camejo, Silvia Arroyo 
Thế giới lượng tử kỳ bí / Silvia Arroyo Camejo. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 
278tr. : 20 cm. - (Kiến thức bách khoa) (Khoa học và khám phá) 
Nguyên bản : Skurrile Quantenwelt. 
1. Vật lý lượng tử. I.Ts. II. Ts: Skurrile Quantenwelt. 


539 -- dc 22 
CI8I 


THÈGIỚI 
LƯỢNG TỬ 
KYBI 


SKURRILE QUANTENWELT 


NHỮNG BÍ ẨN VỀ SỰ HUYỀN HOẶC PỦA THÊ GIỚI VI MÔ 


SIIVIAY ANROVOCAAAO 


PHẠM VĂN THIỀU - NGUYỄN VĂN LIÊN - VŨ CÔNG LẬP 
dịch 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Về sự ra đời của cuốn sách này 


Tôi vẫn thường được hỏi, ma xui quỷ khiến thế nào, mà ở vào lứa tuổi 
17, tôi lại viết một cuốn sách với chủ đề vật lý lượng tử. 

Để trả lời câu hỏi đó, trước hết tôi muốn giải thích cho rõ những điều 
không thể xem là nguyên nhân thúc đẩy tôi viết cuốn sách vật lý lượng 
tử này. Chẳng hạn không bao giờ tôi có ý muốn viết một cuốn sách với 
số lượng phát hành cao để thu về khoản tiền lớn. Trong ý tưởng của tôi 
về cuốn sách không bao giờ có bóng dáng của đông tiền. Nếu là tiền, 
không khi nào tôi viết một cuốn sách mà chủ đề của nó, đối với nhiều 
người, chỉ là một trong những môn học ít được ưa chuộng nhất còn lưu 
lại trong ký ức nhạt nhòa và đáng sợ. Tôi luôn luôn phải xác định rằng 
- lúc đầu với ít nhiều ngạc nhiên -, với hứng thú vô cùng và khát khao 
hiểu biết không ngưng nghỉ về những quá trình khác thường trong thế 
giới vi mô và vĩ mô, tôi thường lẻ loi đơn độc và rồi cuối cùng lại vấp 
phải sự bất lực hay những cái lắc đầu. 

Sự khát khao được nổi tiếng cũng không phải là nguyên nhân thúc 
đẩy tôi viết cuốn sách này. Bởi lẽ, để người khác xem mình là điên cuồng 
và rồ dại cũng chẳng phải hay ho gì. 

Tôi cũng không thể nói rằng, những điều tôi viết ra ở đây là kết quả 
của nỗi buôn chán hay sự rảnh rang ở trường học. Nói đúng ra, khi tôi 


hoàn chỉnh cuốn sách này cũng là lúc tôi đang tối tăm mặt mày với 
việc học hành và thi cử, bởi vì tôi rất cố gắng để có điểm cao khi tốt 
nghiệp phổ thông. Trong hoàn cảnh đó, đối với tôi, những trang viết 
vật lý lượng tử giống như một sự thay đối bổ sung đây hứng khởi và 
thách thức. 

Cha tôi có lần nói rằng, người ta chỉ có thể viết một cuốn sách như 
cuốn của tôi khi còn rất trẻ. Chỉ khi còn trẻ, người ta mới có đủ động 
lực và sức chịu đựng để làm được một điều gì đó, có vẻ như không có 
ý nghĩa và mục đích, không có áp lực từ bên ngoài, và cũng hoàn toàn 
chẳng có lợi lộc về tiền bạc. Giờ đây, tôi không hoàn toàn chắc chắn về 
những điều đó, nhưng tôi rất hy vọng, sau này vẫn còn tìm ra được sức 
mạnh và thời gian để thêm một lần nữa hưởng niềm vui sướng khi tạo 
ra một cái gì đó không có ý nghĩa và mục đích kiểu như vậy. 

Vậy thì, điều gì đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này? Thật đơn giản: tình 
yêu của tôi dành cho vật lý, sự say mê của tôi đối với tính đa dạng của 
những quá trình phức tạp đầy mê hoặc, mà ở đó, trái với những kinh 
nghiệm quen thuộc thường ngày cũng như những hiểu biết phổ thông 
của chúng ta, không còn cả nguyên lý nhân quả lẫn khái niệm khách 
quan. Một thế giới mà ở đó cái ngẫu nhiên khách quan, tuyệt đối biểu 
thị một phần xác định những quy luật vật lý giống như điều khẳng định 
rằng, một đối tượng lượng tử đồng thời có thể tôn tại ở nhiều địa điểm 
khác nhau. Một thế giới dường như chứa đầy mâu thuẫn và nghịch lý 
tới mức đôi khi người ta có cảm giác không còn có thể đặt chân trên 
mặt đất. Chính trong khi hình dung các hiện tượng và tính quy luật 
của thế giới vi mô phức tạp và không minh bạch như vậy, những nhận 
thức về bản chất của thế giới vi mô có thể thu được khi nghiên cứu các 
phương thức hành xử vật lý của các đối tượng lượng tử càng trở nên 
thần kỳ và quyến rũ. 


6 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Tôi muốn nhận thức được cái cấu trúc hành xử của tự nhiên. Tôi 
muốn biết cái thế giới thần kỳ mà chúng ta sống trong đó hoạt động như 
thế nào. Từ mong muốn đó, và được thôi thúc bởi khát khao hiểu biết 
không ngừng, khoảng năm 15 tuổi, thông qua các bài giảng và tài liệu 
khoa học đại chúng, tôi đã có những hiểu biết đầu tiên về vật lý lượng 
tử. Mối quan tâm đến chủ đề vô cùng hấp dẫn và xâm chiếm tôi hoàn 
toàn này phát triển càng ngày càng mạnh mẽ. Những câu hỏi liên tiếp 
phát sinh đòi hỏi phải có những câu trả lời hối thúc tôi, nhưng không 
ai có thể trả lời cho tôi điều đó. 

Sau đó ít lâu, tôi vấp phải một giới hạn không thể vượt qua nếu chỉ 
dừng lại trong việc đọc những sách vật lý lượng tử dưới dạng khoa học 
đại chúng. Tuy nhiên, những tài liệu học tập soạn cho sinh viên vật lý 
trong giai đoạn cơ bản và cơ sở luôn gắn với việc sử dụng toán học cao 
cấp, do đó tôi rất khó khăn và hầu như không thể tham khảo những tài 
liệu này (lúc đó tôi mới chỉ là cô bé học sinh lớp 10). 

Lúc đầu, khoảng trống tư liệu giữa một bên là những tài liệu khoa học 
đại chúng, viết dễ hiểu cho tất cả mọi người, nơi người ta luôn tránh 
dùng công thức toán học, với một bên là tài liệu học tập chính thống, 
nơi mỗi trang chứa hàng loạt tích phân hay phương trình vi phân, quả 
là vấn đề lớn đối với tôi. Sau đó, tôi dần dần thành công. Thông qua 
nhiều thư viện, nhiều loại sách kinh điển hay mạng Internet, tôi tiếp tục 
phát triển quá trình tìm hiểu cơ học lượng tử và tiến tới tiếp cận trọn 
vẹn nội dung của vật lý lượng tử. Tôi nhận thức rõ ràng rằng, những 
phạm vi và các đặc trưng của vật lý lượng tử sẽ trở nên dễ hiểu hơn và 
rõ ràng hơn với sự giúp đỡ của hình thức luận toán học. Tôi cũng nhận 
ra rằng, ta chỉ có thể trình bày các hiệu ứng cơ học lượng tử một cách 
sâu sắc và thực sự có sức thuyết phục, nếu ta phối hợp việc thảo luận, 
giải thích với hệ thức toán học tương ứng. 


7 
VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA CUỐN SÁCH NÀY 


Sau khi đã nhận thức điều đó một cách rõ ràng, và sau khi đã nghiên 
cứu vật lý lượng tử 2 năm, tôi cảm thấy một áp lực thôi thúc tôi sắp xếp 
lại những kiến thức mà mình đã thu thập được cho đến thời điểm này. 
Từ đó tôi có ý tưởng lưu lại bằng văn bản một số chủ đề trung tâm cũng 
như một số hiệu ứng xuất hiện trong vật lý lượng tử theo hiểu biết của 
riêng tôi. Tôi rất vui mừng khi thực hiện công việc này, khi bắt đầu có 
ý nghĩ về một cấu trúc hoàn toàn mới, có giá trị giáo khoa cho những 
chủ đề lượng tử dưới dạng một cuốn sách tự viết, để rồi cuối cùng cũng 
lấp đầy khoảng trống tư liệu giữa các tài liệu khoa học đại chúng và tài 
liệu học tập, nghiên cứu chính thống. 

Độc giả quý mến, giờ đây bạn đang giữ trên tay những gì đã sinh 
ra từ hoàn cảnh đó. Nói một cách cô đọng, cuốn sách này là sự thể 
hiện tỉnh khiết niềm vui của tôi khi trình bày những chủ đề mê hoặc 
và thần kỳ của vật lý lượng tử, vừa có thể có giá trị giáo khoa, vừa dễ 
hiểu, nhưng cũng đủ sâu sắc và có tính tổng quát. Cuốn sách này cũng 
là sự thể hiện tinh khiết mong ước cá nhân của tôi, vào một ngày đẹp 
trời nào đó, lại có thể tự mình quay lại tất cả những điều đó một lần 
nữa. Và tất cả đơn giản chỉ là vì, điều đó đem lại cho tôi một niềm vui 


sướng biết bao. 


Berlin, tháng Mười hai, 2005 


8 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Lời nói đầu 


Vật lý lượng tử là gì? 


Bạn đọc thân mến, chắc hẳn các bạn, ít nhất một lần, đã tự đặt cho 


mình một trong những câu hỏi sau: 


Lượng tử là gì? 

Có mối quan hệ nào giữa Uật lý lượng tử uà thế giới thực? 

Vật chất được tạo nên như thế nào? 

Thế nào là hệ thúc bất định Heisenberg? 

Điều gì xảy ra uới con mèo Schrôdinger? 

Các biến cố trên thế giới được xác định thông qua các tham số ẩn 
như thế nào? 

Đâu là biên giới giữa thế giới ui mô Uà thế giới Uĩ mô? 


.. cũng như nhiều câu hỏi khác nữa. 


Đó là những câu hỏi có ý nghĩa hết sức cơ bản và nền tảng, không 
chỉ đơn thuần đối với vật lý hiện đại, mà còn hết sức quan trọng đối 
với bức tranh chung về thế giới và bản chất của tự nhiên, đối với niềm 
tin vững chắc của chúng ta vào sự hiểu biết lành mạnh của con người 
cũng như đối với chính khả năng nhận thức của con người. Khoa học 
về nhận thức, hay những luận điểm cơ bản và bức tranh về thế giới theo 
nhận thức luận, trước kia được đặc trưng và xác định bằng những cơ sở 
và tiền đề tư duy thuần túy triết học. Đây là một trong những phương 
pháp tiếp cận rất tự nhiên và dễ hiểu đối với những vấn đề cơ bản nhất 
của sự tôn tại và tính thực tiễn của thế giới. Tuy nhiên, trong quá khứ, 
cũng trong khuôn khổ như vậy, thông qua những giải thích hợp lý, khoa 


10 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


học đã ngày càng đẩy lùi những giải thích mơ hồ mang tính tôn giáo 
hay thần bí, khiến cho ngay trong giai đoạn hiện nay những thay đổi 
của khoa học nhận thức cũng vẫn là cần thiết. Ngay cả khi không phải 
bao giờ cũng ý thức được một cách đây đủ, lại do không chú ý đến tất cả 
những nguyên lý cơ bản và hiện đại thu được nhờ vật lý hiện đại, chúng 
ta vẫn thường nghiêng về bức tranh thế giới giống như thời Newton vào 
những năm 1700. Chúng ta vẫn chăm chút một thế giới quan cơ giới, 
quyết định luận, được xác lập và được khẳng định bằng những sự kiện 
bao quanh chúng ta trong đời sống hàng ngày. 

Bàn chơi bi-da là một thí dụ thống nhất tất cả mọi định kiến của 
chúng ta về thế giới quan: Trong sự phối hợp tác dụng có thể nói là 
tầm thường của những lực đẩy, theo nguyên lý bảo toàn năng lượng 
và xung lượng, cộng thêm những chuyển động quay, việc tính toán lực 
tác dụng và chuyển động của viên bi-da không phức tạp lắm. Đó là thế 
giới cổ điển, cơ giới và quyết định luận như chúng ta vẫn nhận thấy. 
Nhưng, bức tranh cơ giới như vậy về tự nhiên có chính xác không? Tất 
cả các đối tượng khác trong tự nhiên đều hành xử một cách đơn giản 
và có thể tiên đoán được như những quả bi-da chăng? 

Trong cuốn sách này, với câu hỏi cơ bản như thế trong đầu, tôi sẽ cố 
gắng có được một cái nhìn nhỏ nhoi vào thế giới lượng tử đây bí hiểm, 
vô cùng thần kỳ và hết sức huyễn hoặc, để rồi trong cuộc kiếm tìm vô 
tận bản chất nội tại của mọi vật thể, sẽ đi gần hơn một chút đến nguyên 
lý cơ bản cuối cùng của tự nhiên. 


Thế nào là một đối tượng lượng tử? 


Bây giờ chúng ta hãy thực sự làm bước khởi đầu: Vậy thật ra uật lý 
lượng tử là gì? Vật lý lượng tử là một lĩnh vực của vật lý, liên quan tới 


11 
LỜI NÓI ĐẦU 


phương thức hành xử của các đối tượng lượng tử. Thế là được. Nhưng, 
suy cho cùng thì các đối tượng lượng tử là gì? 

Dưới khái niệm đối tượng lượng tử thông thường chúng ta hiểu là 
những đối tượng có kích thước nguyên tử hoặc dưới nguyên tử, chẳng 
hạn những hạt cơ bản, giống như những viên gạch cấu tạo nên nguyên 
tử - electron, proton, notron. Trong một định nghĩa tổng quát hơn, tất 
cả các chất kể cả ánh sáng đều được xem là đối tượng lượng tử khi khảo 
sát ở những kích thước nhỏ. Thậm chí, một tập hợp lớn hơn đáng kể của 
nhiều nguyên tử cũng vẫn hành xử như một đối tượng lượng tử. Trong 
những chương sau, chúng ta sẽ nhận biết chính xác hơn về vấn đề này. 


Con người tiến hành nghiên cứu trong thế giới vi mô 
để làm gì? 


Sau khi đã giải thích sơ bộ vật lý lượng tử liên quan đến những vấn 
đề gì, cũng sẽ thật lý thú nếu ta tìm hiểu xem, thực ra vì sao người ta lại 
phải quan tâm đến những phương thức hành xử của đối tượng lượng tử 
và vì sao người ta lại phải đầu tư ghê gớm cho những nghiên cứu trong 
lĩnh vực các hạt nhỏ nhất. Cũng phải thừa nhận một thực tế là, một 
nhà nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực vật lý lượng tử, vật lý hạt hay vật 
lý năng lượng cao trước hết được lôi cuốn không phải bởi những ứng 
dụng thực tế các kết quả nghiên cứu của mình, mà nhiều hơn lại là bởi 
sự tò mò không cạn kiệt, sự đòi hỏi nội tâm phải tìm hiểu và nhận thức 
được cái thế giới say mê và cảm động bao quanh anh ta. Như vậy, một 
nhà vật lý nghiên cứu những cơ sở của vật lý lượng tử phải thường xuyên 
tự biết cách cân bằng trên mảnh đất nhỏ hẹp giữa những nghiên cứu 
không mục đích và đôi khi dường như vô nghĩa. Đối với các nhà khoa 
học tự nhiên chân chính và nhiều đam mê, điều đó cũng chẳng phải 
là một chướng ngại vật đáng kể cho công việc của họ. Thực ra, sự khao 


12 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


khát kiến thức vốn là mục đích của nghiên cứu, thúc đẩy các nhà khoa 
học không kém gì bản chất thần kỳ của tự nhiên. Những sự kiện, chẳng 
hạn như một đối tượng lượng tử “có thể đồng thời nhẩy múa tại hai 
đám cưới”, hay dường như không tôn tại tính khách quan trong thế 
giới vi mô, hoặc việc nhận ra rằng sự tôn tại của “tác dụng xa đây tính 
ma quỷ” vốn bị Einstein chối bỏ một cách quyết liệt lại là một phần 
không thể tách rời của thực tại vật lý, làm cho những nghiên cứu vật 
lý lượng tử trở thành một bộ phim hình sự hồi hộp hơn, có tính viễn 
tưởng, phức tạp và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính sự huyền hoặc của 
vật lý lượng tử lại nằm ở chỗ, nó không phải là khoa học viễn tưởng, 
mà chính là hiện thực ở mức độ đặc thù cao nhất. Trong thế giới lượng 
tử cũng tôn tại không ít điều thuộc về “chuyện thường ngày lượng tử”, 
cái mà theo cách nhìn thông thường của chúng ta là quá mù mờ, thậm 
chí vớ vấn, ngay cả khi so sánh với những gì được miêu tả trong “cuộc 
chiến tranh giữa các vì sao”. Có thể diễn đạt điều đó bằng những lời 
chính xác và rất đặc thù của nhà vật lý lượng tử Daniel Greenberger': 


“Einstein đã nói rằng, thế giới không thể điên rồ đến như vậy. 
Nhưng hôm nay chúng ta đều biết, thế giới quả là điên rồ như thế”. 


Phải chăng vật lý là một ngôi nhà tri thức đóng kín? 


Trong nhà trường, có thể như chính các bạn đã tự nhận ra, thường 
phổ biến ấn tượng rằng, vật lý là một ngôi nhà tri thức hoàn chỉnh và 
đóng kín, tạo nên từ vô số các phương trình, cho phép mô tả các thí 
nghiệm lý tưởng hóa bằng một cách nào đó. Từ đó có thể cho rằng, 
những thách thức đối với các nhà vật lý thường là, đối với một trường 


1 A. Zeilinger: Einsfeins Schleier (C.H. Beck) 2003, trang 7. 


13 
LỜI NÓI ĐẦU 


hợp cụ thể, rút ra những công thức thích hợp trong một mớ công thức 
có sẵn, chuyển cho máy tính những công thức đó kèm theo các dữ liệu 
nghiên cứu, để rồi cuối cùng máy tính trả ra những kết quả chuẩn xác. 
Thế nhưng - phải nhấn mạnh điều này thật rõ ràng - sự thật lại không 
phải như vậy. 

Max Planck (1858-1947), người được coi là cha đẻ của lý thuyết lượng 
tử một cách hoàn toàn hợp lý, ngay từ khi còn trẻ đã nghi ngờ rằng, liệu 
học và nghiên cứu vật lý có nhiều hứa hẹn không, nếu không cảm thấy 
mối quan tâm mạnh mẽ đối với những vấn đề nền tảng nhất của tất cả 
các khoa học tự nhiên. Một giáo sư vật lý nổi tiếng lúc đó đã khuyên 
nhủ đầy thiện ý bằng cách nhấn mạnh với ông rằng, trong vật lý, tất cả 
những điều căn bản nhất đã được nghiên cứu và phát hiện cả rồi. Chỉ 
còn một số chỉ tiết không quan trọng lắm là cần được giải thích thêm 
mà thôi. Thật may là Planck đã bỏ qua lời khuyên nhủ chân thành này, 
bởi vì những công trình sau đó của ông đã mở ra một kỷ nguyên mới về 
căn bản trong những quy tắc vật lý và khởi phát một cuộc cách mạng 
vật lý thực sự. Và cuối cùng, vào năm 1900, Planck đã phát hiện ra một 
khía cạnh của tự nhiên mà trước đây chưa từng được nghĩ tới: đó là sự 
lượng tử hóa trong thế giới vi mô. 


Điều gì xảy ra trong thế giới vi mô? 


Đó chính là câu hỏi về cái cốt lõi nhất của sự vật, về những nguyên 
lý tự nhiên cơ bản, về ngay bản thân của cấu trúc vật lý và hành xử của 
vũ trụ. Chủ đề chính của cuộc thám hiểm vào thế giới vi mô xoay quanh 
câu hỏi đó. Và câu hỏi đó như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt từng chương 
của cuốn sách này. 

Bây giò, để có thể tham dự trực tiếp vào chuyến du ngoạn trong vật 
lý lượng tử, vào thế giới vi mô đầy mê hoặc, chắc chắn chúng ta - như 


14 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


tôi đã từng cảnh báo các bạn ở một chỗ nào đó trước đây - sẽ vấp phải 
những biên giới hiểu biết và biên giới nhận thức. Tuy nhiên, điều này 
không nằm ở bản thân các bạn, cũng không nằm ở các lý thuyết vật lý 
được sử dụng, mà cơ bản nằm ở chính bản chất của đối tượng khảo sát. 
Thế giới vi mô chơi một trò chơi tỉnh tế và rắc rối. Các đối tượng lượng 
tử, sau hàng chục năm được nghiên cứu nỗ lực và thành công, đang và 
sẽ vẫn còn là một câu đố vĩnh cửu, một tổng thể của mâu thuẫn, của 
sự không rõ ràng đây bí hiểm. Vật lý lượng tử chứa đây những nghịch lý 
và những bất ngờ không thể đoán định, đến mức đôi khi chúng ta phải 
nghỉ ngờ khả năng nhận thức của chính mình. 

Thế nhưng, theo ý tôi, chính tính không thể đoán định và tính thách 
đố đến tận cùng của thế giới lượng tử làm nên sự kích thích đầy đắm 
đuối và sẽ cuốn tất cả theo quỹ đạo của nó. 


15 


LỚI NÓI ĐÂU 


| 


Ánh sáng và vật chất 


Thực ra ánh sáng là øi ? 


Câu hỏi lý thú về bản chất của ánh sáng đã được nêu ra ngay từ thời 
cổ Hy Lạp. Thế nhưng, câu hỏi ngắn ngủi này thoạt đầu càng có vẻ đơn 
giản bao nhiêu, thì trái lại, việc có được một câu trả lời minh bạch càng 
khó khăn bấy nhiêu. Lịch sử phát triển hàng trăm năm của vật lý đã cho 
thấy, trả lời cho câu hỏi này thường dẫn tới những thay đổi lớn lao. Các 
bạn có thể sẽ hỏi tại sao. Vấn đề là ở chỗ, ánh sáng là một sự vật điên 
đảo đến mức khó chịu. Chúng ta sẽ biết chỉ tiết hơn về điều này trong 
những phần sau của cuốn sách. Trước hết, chúng ta hãy để tâm đến 
định nghĩa cổ điển, theo thói quen về ánh sáng. 

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần nhanh chóng làm rõ, trong vật lý, 
đằng sau tính từ “cổ điển” ẩn chứa những ý nghĩa gì. Chúng ta sẽ nhận 
thấy, trong những phần tiếp sau, các hiện tượng vật lý thường được 
khảo sát dưới quan điểm cổ điển, hay chúng ta sẽ phân tích những tiên 
đoán của lý thuyết cổ điển. Ở đó, từ “cổ điển” luôn luôn ngụ ý là, trong 
những trường hợp này, ta đang khảo sát các hiện tượng được đặt ra 
theo ý nghĩa của uật lý cổ điển, tức là tất cả những phần của vật lý (từ cơ 
học Newton, điện động lực học Maxwell,... cho tới lý thuyết tương đối 
Einstein), chỉ trừ vật lý lượng tử. Phải trừ ra vật lý lượng tử bởi vì chính 
phần này của vật lý mang theo những đặc tính hết sức khác biệt so với 
vật lý cổ điển. Chúng ta sẽ nói nhiều về điều này ở những phần sau. Ở 
đây điều cần nói rõ chỉ là, tất cả những lý thuyết không phải lượng tử 
sẽ nói đến trong cuốn sách này đều được gắn cho tính từ “cổ điển”, và 
như vậy, ta có thể phân biệt rõ khái niệm “những lý thuyết phi lượng 


Khó) 


tử” (cổ điển) và “những lý thuyết lượng tử” (phi cổ điển). 


18 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bằng lý thuyết cổ điển về ánh sáng. 
Nếu tra một cuốn bách khoa toàn thư về vật lý, có thể chúng ta sẽ nhận 
được một trong những định nghĩa giống như phát biểu sau: 


Ánh sáng là một phần của phổ bức xạ điện từ có bước sóng từ 360. 
10m đến 780.10 m. 


Chúng ta sẽ bắt đầu ra sao từ định nghĩa này? Tôi sẽ cố gắng trình 
bày vấn đề này cho dễ hình dung hơn. Không gian (tức là bất kỳ khoảng 
không nào, có thể chỉ là chân không hay chứa đây đất hoặc không 
kh?) bị phủ bởi trường điện từ. Một cách hình ảnh, có thể tưởng tượng 
trường này là vô số các sợi tơ chăng ngang dọc trong không gian theo 
mọi hướng. Nếu đập vào sợi tơ tại một điểm nào đó, nhiễu động sẽ được 
lan truyền dưới dạng sóng cầu ba chiều theo những sợi tơ trong không 
gian đó. Như vậy, những sợi tơ đóng vai trò là môi trường truyền sóng, 
cũng như không khí là môi trường truyền sóng âm. 

Với ánh sáng cũng xảy ra điều tương tự: thông qua dao động tuần 
hoàn của một hạt mang điện, trường điện từ bao quanh hạt cũng chuyển 
sang trạng thái dao động. Chúng ta gọi dao động này của trường điện từ 
là sóng điện từ. Như vậy, sóng điện từ được hiểu một cách đơn giản là 
dao động của trường điện từ. Năng lượng dao động của sóng lan truyền 
như một nhiễu động của trường điện từ. 

James Maxwell (1831-1879) là người đầu tiên khẳng định sự tôn tại 
của trường điện từ, là người đưa ra các phương trình cơ bản của điện 
động lực học cổ điển, những phương trình sau này được gọi là hệ phương 
trình Maxusell. Hệ phương trình này mô tả động học của trường điện 
từ trên bình diện toán học và lý thuyết. Khoảng hai mươi bảy năm sau 
phát hiện lý thuyết của Maxwell, sóng điện từ đã được chứng minh bằng 
thực nghiệm. Heinrich Hertz (1857-1894) là tác giả của công trình này 


19 
ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT 


vào năm 1887, khi ông đã tạo ra sóng điện từ và chứng minh sự tỒn tại 


của nó trong các thí nghiệm của mình. 


Cái gì dao động và dao động như thế nào? 


Một câu hỏi tiếp theo là liệu ta có thể hình dung một cách chính 
xác trường điện từ dao động như thế nào hay không. Với mục đích đó, 
chúng ta sử dụng Hình 1.1, mô tả hình ảnh của sóng điện từ trong một 
sơ đồ tương đối rõ ràng. 

Hình vẽ cho ta thấy rất rõ: sóng điện từ có hai hướng dao động. Các 
véctơ điện trường và từ trường của bức xạ điện từ luôn luôn nằm vuông 
góc với nhau. Hơn nữa, hai trường này luôn dao động với cùng một pha, 
nghĩa là chúng luôn luôn đạt giá trị cực đại ở cùng một thời điểm và đồng 
thời đi qua vị trí cân bằng. Như vậy, điện trường và từ trường của sóng 
dao động theo phương vuông góc với nhau và chúng đồng thời vuông 
góc với phương truyền sóng. 

Vì thế, dao động điện từ thuộc dạng sóng ngang (giống như sóng nước 
hay sóng truyêền trên một sợi dây căng), trong đó phương dao động nằm 
vuông góc với phương truyền sóng, khác với sóng dọc (chẳng hạn như 
sóng âm), trong đó phương dao động trùng với phương truyền sóng. Một 
đặc thù của sóng ngang là, chúng có một tính chất riêng gọi là phân 
cực. Nếu véctơ điện của sóng điện từ dao động trong một mặt phẳng, 
ta gọi đó là sóng phân cực thẳng (hay phân cực tuyến tính). Ví dụ ánh 
sáng mặt trời thực ra là không phân cực, nhưng nếu ta gửi ánh sáng mặt 
trời qua một kính lọc phân cực ta sẽ nhận được ánh sáng phân cực với 
một hướng dao động xác định. 

Đặc trưng cơ bản tiếp theo của sóng điện từ là bước sóng ^ và tần số 
u. Rất đơn giản, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm đồng nhất của 


20 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Hình 1.1. Các mặt phẳng dao động vuông góc với nhau của một sóng điện từ 


sóng, chẳng hạn khoảng cách từ đỉnh sóng này tới đỉnh sóng tiếp theo 
(Hình 1.2). Còn tần số của bức xạ cho ta biết số dao động trong một 
giây. Bước sóng và tần số có mối liên hệ theo kiểu tỷ lệ nghịch. Điều 
rất thú vị là, nếu nhân bước sóng với tần số, thì ta sẽ nhận được íốc độ 
truyền sóng c: 
Eeñ.A 

Với bức xạ điện từ, chúng ta đều biết c là tốc độ truyền ánh sáng. 
Dưới đây chỗ nào có chữ cái e ta hiểu đó là tốc độ ánh sáng truyền trong 
chân không với giá trị khoảng c = 3,0.108 m/s. Nếu có gì khác với quy 


ước này, sẽ được nói rõ. 


21 
ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT 


Bước sóng 


À 


Hình 1.2. Định nghĩa bước sóng 


Đâu là tần số và bước sóng của ánh sáng? 


Về mặt lý thuyết, số tần số có thể, cũng như số bước sóng khả dĩ của 
bức xạ điện từ là vô hạn. Phố liên tục của búc xạ điện từ chứa tất cả các 
giá trị của bước sóng cũng như tần số. Khi chuyển sang thang lô-ga-rit 
để biểu diễn bước sóng và tần số như trên Hình 1.3, chúng ta thấy chỉ 
đủ chỗ cho vùng phổ bức xạ từ bức xạ gamma cứng với bước sóng ngắn 
đến vùng sóng vô tuyến có bước sóng dài. Tại vùng trung gian giữa hai 
giới hạn này, tiếp sau tia gamma cứng ta lần lượt có: bức xạ Rơn-ghen 
mềm, bức xạ tử ngoại, rồi đến một vùng phổ nhỏ nhoi con người có thể 
nhìn thấy được là ánh sáng, sau đó là tia hồng ngoại, và cuối cùng là vi 
sóng. Thật là đáng ngạc nhiên, vì tất cả các loại bức xạ này thực ra có 
cùng bản chất như ánh sáng và chỉ khác nhau ở giá trị của tần số hay 
bước sóng mà thôi. Vấn đề là ở những đặc tính của mắt người, khiến 
chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một vùng phổ xác định và do đó 
nhìn thấy chúng. 

Bây giờ có thể đặt tiếp câu hỏi: do đâu lại có sự khác nhau về tần số 
giữa các sóng điện từ. Sự khác nhau nằm ở bản chất của quá trình sinh 


22 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Tần số 0 (Hz) 


18 10” 10 107 10° 10” 10” 10” 


Sóng vô tuyến Tia hông ngoại 


Vị sóng 


10 l t0” lðÄ 10” l0” 10” 
Bước sóng À(m) 


Ánh sáng nhìn thấy 


Hình 1.3. Phổ bức xạ điện từ, xác định cho cả tần số ø và bước sóng l. 


ra bức xạ. Chẳng hạn, nguồn của bức xạ gamma cứng là ở hạt nhân 
nguyên tử phóng xạ được kích thích bức xạ ra một lượng tử gamma để 
trở về một trạng thái năng lượng thấp hơn và bền vững hơn. Ngược lại, 
sóng vô tuyến sinh ra từ một lưỡng cực điện dao động, đó là một vật 
dẫn hở hai đầu mà ở đó tổn tại một điện thế xoay chiều. Tất cả các loại 
bức xạ đó được phản ánh trên Hình 1.3, có bản chất vật lý như nhau, 
tức là tuân theo cùng những định luật quang học, giống như ánh sáng 
mà chúng ta nhìn thấy vậy. 


Vật chất là gì? 


Một cách trực giác, người ta có thể nghĩ như sau: “Quá rõ ràng. Vật 
chất đơn giản là các uật hay một thực thể nào đó, mà người ta có thể sờ 
nắm được. Đối lập uới nó, là ui sóng uà búc xạ nhiệt, hay ánh sáng. Một 
Uiên đá chắc chắn là uật chất: nó có thể được ném lên cao hay rơi xuống 
mặt đất. Điều đó không thể xảy ra uới ánh sáng... ”. 


23 
ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT 


Nhưng, với electron chẳng hạn thì sao? Liệu có thể sờ vào nó không? 
Hay tia an-pha, tạo thành từ hạt nhân nguyên tử heli? Phải chăng chúng 
không phải là vật chất, chỉ vì không thể sờ nắm và không thể nhìn thấy 
được? Thực ra, vấn đề là phức tạp hơn ít nhiều và trung thực mà nói, 
thậm chí không có một định nghĩa vật lý chính xác nào cho khái niệm 
Uật chất. Tất nhiên chúng ta có thể nói, vật chất là tất cả những gì có 
khối lượng. Nhưng chúng ta lại biết phát minh của Einstein về sự fơng 
đương giữa khối lượng uà năng lượng: 

E=mc 
nghĩa là, một khối lượng rm tương đương với một năng lượng Ƒ nào đó, 
với tốc độ ánh sáng bình phương đóng vai trò là hệ số tỷ lệ. Mỗi khối 
lượng tương đương một năng lượng, cũng như mỗi năng lượng tương 
đương một khối lượng. Như vậy làm sao còn có thể phân biệt được giữa 
có khối lượng và không có khối lượng? 

Mặc dù có những khó khăn lớn như vậy khi đi tìm một định nghĩa, 
chúng ta vẫn có khả năng minh xác khái niệm này: tất cả các hạt cơ bản 
có khối lượng nghỉ đều được xem là vật chất. Vậy khối lượng nghỉ là gì? 
Khối lượng nghỉ là khối lượng của một uật khi nó không chuyển động, 
và theo lý thuyết tương đối hẹp, mỗi hạt vận động đều nhận được một 
sự gia tăng khối lượng, do vậy khối lượng động của một vật luôn lớn 
hơn khối lượng nghỉ của nó. Ánh sáng, hay nói tổng quát hơn, bức xạ 
điện từ, không có khối lượng nghỉ mà chỉ có khối lượng động. Đến đây 
người ta có thể chia ra: vật chất có khối lượng nghỉ còn bức xạ không 
có khối lượng nghỉ. 


Vật chất gắn với khối lượng nghỉ sinh ra từ đâu? 
Từ đời sống hằng ngày chúng ta đều biết, mỗi dạng vật chất bao 
quanh chúng ta đều được cấu tạo từ những phân tử rất nhỏ: đó là các 


24 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


nguyên tử. Ngay từ thời cổ Hy-Lạp, Leukipp và Democrit (cả hai đều 
sống vào khoảng 500 năm trước Công nguyên) đã trình bày giả thuyết 
về nguyên tử của họ, theo đó tận cùng vật chất là những hạt không còn 
có thể chia nhỏ được nữa. 

Theo cách nhìn hiện nay, những đoán định triết học từ xa xưa ấy 
dường như là thiếu cơ sở, nhưng chúng vẫn được khẳng định nhờ những 
công trình khá muộn về sau, chẳng hạn như công trình của John Dalton 
(1766-1844). 

Tiếp sau đó là hàng loạt những mô hình nguyên tử khác nhau, ngày 
một hoàn thiện. Trước hết là mô hình của nhà khoa học Anh Joseph 
Thomson (1856-1940) mang tên mô hình bánh nho khô, nói rằng, vật 
chất cấu tạo từ bộ uật chất tích điện dương với các electron tích điện 
âm (cũng do chính ông phát hiện ra) rắc vào trong đó (như những hạt 
nho khô). 

Nhưng rồi chẳng bao lâu sau đó, nhà vật lý người gốc New Zealand, 
Ernerst Rutherfort (1871-1937), bằng thí nghiệm tán xạ trên lá vàng mỏng, 
đã chỉ ra rằng, nguyên tử phần lớn là trống rỗng và chứa một hạt nhân 
tích điện dương kết cấu chặt chẽ với kích thước rất nhỏ. Các electron, trái 
lại, nằm trong các lớp vỏ nguyên tử và ở những khoảnh cách khác nhau 
so với hạt nhân, giống như một hệ mặt trời thu nhỏ, trong đó hạt nhân 
nguyên tử chính là mặt trời, còn các electron là những hành tỉnh. Như 
vậy, hiển nhiên là, các hạt được gọi một cách sai lầm là “atomos” —- tức 
là nguyên tử - thật ra vẫn còn phân chia được. Từ đây nguyên tử không 
còn được xem là cơ bản, là không thể phân chia được nữa. 

Đến đây lại buộc phải nêu ra một câu hỏi mới: liệu những mảnh “mới 
được đập vỡ ra” từ nguyên tử, đến lượt nó, có phải là cơ bản hay không? 
Như đã tìm ra sau này, chúng cũng chưa phải là cơ bản, bởi vì hạt nhân 
nguyên tử lại được tạo thành từ hai loại hạt, các profon tích điện dương 


25 
ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT 


và các nơiron trung hòa hay không mang điện. Rồi ngay cả những hạt 
này nữa, cũng không hề cơ bản, vì chúng được tạo nên từ những hạt 
gọi là guarks, một cái tên được nhà vật lý hạt cơ bản người Mỹ Murray 
Gell-Mamn (sinh năm 1926) nghĩ ra. Theo mô hình chuẩn của uật lý hạt 
cơ bản hiện nay, proton (uud) cấu tạo từ hai quark p (u) và một quark 
don (đ), còn notron (udd) thì từ một quark p và hai quark đoiun (d). 
Nói chính xác hơn, các nucleon nói trên được tạo ra từ các quark cùng 
với các hạt trao đổi (các boson) của lực hạt nhân mạnh. 

Như những gì chúng ta biết cho đến nay, những hạt quark như vậy 
là cơ bản theo nghĩa chúng không thể được cấu tạo từ những hạt khác. 
Và có đủ lý do cần thiết cho điều khẳng định đó. Như vậy, với tư cách 
những viên gạch cấu tạo nên nguyên tử, chỉ có quark up, quark doun 
và electron thực sự là những hạt cơ bản. Thế mà - thật nghịch lý - người 
ta vẫn gọi proton cùng notron là các hạt cơ bản, cho dù, như chúng ta 
đã biết, chúng thật ra không phải như vậy. 

Tuy nhiên, lại cũng phải nhấn mạnh rằng, “từ những hạt khác cấu 
tạo thành” không nhất thiết phải là “có khả năng phân chia được”. Ta 
phải hiểu điều đó như thế nào? Ví dụ như, ta nói proton không có khả 
năng tiếp tục phân chia nữa, mặc dù chúng được tạo nên từ những hạt 
quark rất nhỏ là dựa trên tính chất của lực giữ cho proton cũng như 
nơtron bền vững. Những lực có tác dụng giữ cho các hạt quark không 
khi nào có thể tổn tại cô lập được gọi là fương tác mạnh (một trong 
bốn loại tương tác cơ bản của tự nhiên). Theo đó, các quark chỉ có thể 
xuất hiện trong những lưỡng tuyến, meson hoặc các tam tuyến, baryon. 

Hiện tượng mà theo đó ba hạt quark được giữ chặt với nhau trong 
một proton không thể phân tách được gọi là sự cầm íù quark. Nhân đây 
cũng xin nói rằng, tính chất lý thú và lạ lùng này của tương tác mạnh 
vân luôn luôn là những câu đố có tính thời sự của nghiên cứu cơ bản. 


26 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Những thí nghiệm mới mẻ hơn ở những máy gia tốc hạt lớn nhất 
thế giới từ vài năm qua đã được tích cực tiến hành để tìm kiếm một 
lớp hạt mới, gọi là penfaquark, đó là những hạt không bền ở bất cứ 
đâu. Những hạt này được cấu thành từ bốn quark và một phản quark. 
Một thí dụ cho nhóm hạt này là ©'* (uudds), ©?(uudäc )và =—(ddssu) 
. Như các thí nghiệm hiện nay chỉ ra, việc chứng minh chắc chắn sự 
tôn tại của chúng là hết sức khó khăn. Đến khi cuốn sách này ra đời, 
đã có chừng mười thí nghiệm chứng tỏ sự tôn tại của những hạt này, 
nhưng đáng tiếc lại cũng có chừng ấy thí nghiệm khẳng định điều 
ngược lại hay đơn thuần là không thể đưa ra kết quả. Từ thực trạng 
thí nghiệm bấp bênh ấy, người ta có cơ sở để nghi ngờ là liệu những 
thí nghiệm đã làm đến nay đã thực sự đáng tin cậy hay chưa. Khẳng 
định dứt khoát sự tôn tại vẫn còn đang nghi vấn của các hạt pentaquark 
sẽ được chỉ rõ trong những thí nghiệm tới đây”. Dù sao, những nghiên 
cứu về pentaquark sẽ giúp chúng ta thu được những nhận thức mới, 
sâu sắc hơn về bản chất của tương tác mạnh là điều không còn phải 
tranh cãi. Để giải thích hiên tượng cầm tù quark, các polyquark có vai 
trò đặc biệt lý thú. 


Các hạt cơ bản có phải là hạt không? 


Đến nay, chúng ta hiểu rằng các hạt cơ bản không nhất thiết phải là 
cơ bản, và để chuyển sang một phần khác của khái niệm này, chúng ta 
lại hỏi, chúng có phải là các hạt không? 

Vâng, điều đó cũng chỉ có ý nghĩa tương đối! Trong vật lý các hạt cơ 
bản, dưới khái niệm “hạt” thông thường người ta hiểu là một cái gì đó với 
?.. Một bài trình bày rất hay về tình trạng thực nghiệm bấp bênh hiện nay có thể 


tìm thấy trong: K. Hicks: Experimental Search for Pentaquarks, Prog. Part. Nucl. 
Phys. 55 (2005) http:/ /arxiv.org./abc/hep-ex/0504027 (2005). 


27 
ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT 


kích thước cỡ 10' m mà chúng ta vẫn hình dung trong điều kiện thông 
thường. Khi nói về một “hạt”, chúng ta thường quen nghĩ tới một cái gì 
đó nhỏ bé, rắn chắc, có thể so sánh với một quả cầu cực nhỏ bằng kim 
loại. Bức tranh như vậy của một hạ cổ điển sẽ mất ý nghĩa khi chúng 
ta quay về một thang kích thước nào đó. Hãy tưởng tượng, một chút 
xíu thôi, chúng ta là những đối tượng của thế giới vi mô và đang ở trong 
ngôi nhà có kích cỡ 10”'° m. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra rằng, cái cách 
mà chúng ta hình dung một hạt, như một quả cầu rắn chắc, nho nhỏ, 
sẽ đơn giản và chắc chắn không còn đứng vững nữa, chúng hoàn toàn 
vô nghĩa theo quan điểm cơ học lượng tử. 

Trong thế giới vi mô, cái gọi là “hạt” đơn giản có một lối sống khác: 
nó có cuộc sống hai mặt. Vâng, thực ra chỉ có một nửa cuộc sống của 
nó thể hiện đúng như là một hạt, còn nửa kia, nó hành xử như là sóng. 
Một cách nào đó chúng ta buộc phải thừa nhận rằng, các đối tượng 
lượng tử vừa là hạt lại vừa đồng thời là sóng. Ta không thể khẳng định 
một cách chắc chắn chúng chỉ thuộc về dạng nào trong hai dạng đó, bởi 
vì chúng chẳng phải là các hạt cố điển mà cũng chẳng phải là các sóng 
cổ điển. Chúng hành xử thế nào đó, nhưng hoàn toàn khác hẳn so với 
những gì hằng quen thuộc “trong thế giới cổ điển, thông thường” của 
chúng ta. Các quy tắc của chúng khác hẳn với các quy tắc của chúng ta, 
khác đến mức như chúng ta có những khó khăn mạn tính khi theo dõi 
những hoạt động trừu tượng của chúng. Chúng là một cái gì đó hoàn 
toàn khác hẳn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra trong 
chân trời cổ điển, giới hạn của mình. Chúng không phải là các hạt uĩ 
mô, chúng chẳng phải là các sóng uĩ mô - chúng là các đối tượng lượng 
tử. Với cuốn sách này, chúng tôi muốn tìm cách phát hiện ra dấu ấn 
hành xử hiếm hoi và nhận biết được phần nhỏ bé nào đó trong những 
đặc tính bí hiểm, thần kỳ và say đắm của chúng. 


28 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


¿ 


Nguồn gốc của 
lượng tử tác dụng Planck 


Giả thuyết lượng tử đến từ đâu? 


Trước 1900, ở lĩnh vực nhiệt động học, trong vật lý cổ điển có một vấn 
đề nhỏ, dường như không quan trọng nhưng không thể bỏ qua được. 
Ta tưởng tượng có một vật đen lý tưởng, không phản xạ sóng điện từ 
mà hấp thụ toàn bộ bức xạ truyễn tới. Vật thể như thế sẽ bức xạ một 
phổ sóng điện từ chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó, chứ không hề phụ 
thuộc vào chất liệu mà nó được tạo ra hay các ảnh hưởng khác. Bức xạ 
này được gọi là bức xạ Uật đen. 

Một khả năng để có vật đen như thế là ta lấy một hốc (ví dụ một quả 
cầu kim loại rỗng) và truyền sóng điện từ vào nó qua một lỗ nhỏ. Bức 
xạ sẽ phản xạ qua lại trên thành bên trong của hốc cho tới khi chúng 
được hấp thụ hết và nhiệt độ của vật thể được nâng lên cho đến khi đạt 
được cân bằng. Bây giờ ta có thể xác định phân bố phổ của vật đen, tức 
là công suất của bức xạ điện từ ở một bước sóng xác định, tính trên một 
đơn vị diện tích, bằng phương pháp lý thuyết cũng như thực nghiệm 
(chẳng hạn đo trên vật thể được nói tới ở trên). 

Đồ thị trên Hình 2.1 cho ta một ví dụ về những hàm phân bố phổ 
khác nhau của vật đen ở những nhiệt độ khác nhau. Trên trục tung là 
công suất bức xạ P tính trên một đơn vị diện tích (năng suất bức xạ) 
còn trục hoành là bước sóng ^À của bức xạ điện từ. Những giá trị này có 
thể thu được bằng con đường thực nghiệm. 

Tuy nhiên, khi so sánh lý thuyết và thực nghiệm của bức xạ vật đen, 
người ta nhận ra rằng chúng mâu thuẫn với nhau. Lý thuyết trước đây 
nói rằng, công suất P của bức xạ tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc bốn của 
bước sóng theo công thúc Rayleigh-]eans: 


30 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


6nkgT 

X (2.1) 
trong đó k, là hằng số Bolzmann, có giá trị bằng 1,38.10 -? J/K và 7 là 
nhiệt độ vật đen đo bằng Kelvin (K). 


T(ÀXj1)J= 


Điều đó có nghĩa là phân bố phổ phải có dạng sao cho khi bước sóng 
càng nhỏ thì công suất càng tăng và khi A —> 0 thì công suất bức xạ P 
phải tiến tới vô cùng. 

Cụ thể hơn, tại nhiệt độ xấp xỉ ngay sát phía trên không độ tuyệt đối 
(gần bằng -2739C) vật đen phải bức xạ năng lượng nhiều vô hạn dưới dạng 
sóng điện từ. Điều đó đương nhiên là mâu thuẫn với thực nghiệm, vì như 
ta thấy trên Hình 2.1, khi A —> 0 thì công suất P cũng tiến tới không. Hiện 
tượng lý thuyết tiên đoán sai ở đây được gọi là Ø4i họa tử ngoại. 


Tai họa tử ngoại được giải quyết như thế nào? 


Ngay trước thêm thế kỷ mới, tại hội nghị có thể nói là quan trọng nhất 
về lý thuyết lượng tử ngày 14 tháng Mười hai năm 1900, Max Planck đã 


PinW 


Ũ ï 
0 1 P) Ki 4 Äinl0 #m 


Hình 2.1. Hàm phân bố phổ của vật đen ở những nhiệt độ khác nhau. 


31 
NGUỒN GỐC CỦA LƯỢNG TỬ TÁC DỤNG PLANCK 


làm nên giờ phút sinh thành của vật lý lượng tử và do đó tự mình trở 
thành cha đẻ của lý thuyết này. Ông đã giải bài toán tai họa tử ngoại 
của phân bố phổ bức xạ của vật đen bằng cách đưa ra một cách thiên 
tài công thức bức xạ hoàn toàn mới. 

Cũng thật thú vị khi nhớ lại rằng, chính Planck đã mô tả công thức 
của mình như là một “sự can thiệp nhân tạo” khi biến đổi công thức 
bức xạ cổ điển để đưa hàm phân bố phổ lý thuyết về gần phù hợp với 
kết quả thực nghiệm. Ông thường nhấn mạnh, ông đã tìm ra công thức 
mới này khi buộc phải có “một hành động đáng nghỉ ngờ”. Điều tuyệt 
vời là, công thức bức xạ do Planck mới tìm ra nhờ giả thuyết lượng tử 
cho phép mô tả các kết quả thực nghiệm rất hoàn hảo trong phạm vi 
độ chính xác của phép đo (sai số chỉ vài phần lẻ). 

Định luật mang tính cách mạng này, sau đó, để vinh danh tác giả, 


được gọi là định luật bức xạ Planck, có dạng: 


: 8xvỶ hv (2.2) 
P(V; T) = C : eN/kạT —— 1 


3 


Ta sẽ không đi vào các chỉ tiết dẫn giải dài dòng và phức tạp cũng 
như cách xây dựng chính xác của công thức bức xạ này. Cái chúng ta 
quan tâm là sự đổi mới cơ bản của Planck, là giả thuyết có tính cách 
mạng của ông. 

Trong công thức (2.2), ý tưởng có tính đột phá, trái ngược với cách 
tiếp cận cổ điển, là một quan niệm có tính lượng tứ uê bức xạ cũng như 
hấp thụ bức xạ điện từ ở trong vật đen. Theo đó, vật đen hấp thụ nhiệt 
lượng qua những phần nhỏ nhất gọi là lượng rứ, tức là những “bó năng 
lượng nhỏ”, và khi bức xạ cũng phát ra từng lượng tử như vậy. Theo giả 
thuyết của Planck, năng lượng của mỗi lượng tử như vậy phụ thuộc vào 
tần số n và một hằng số sau này có tên lượng rứ tác dụng Planck, ký 


32 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


hiệu là h, J = 6,626. 10” Js. Như thế, năng lượng của mỗi lượng tử bức 
xạ điện từ theo giả thuyết Planck sẽ là: 
E=h.U (2.3) 

Ngay từ thời đó, thật đáng ngạc nhiên, Planck đã có thể đưa ra một 
giá trị bằng số khá chính xác của h. Để làm điều đó, ông đã lắp vào 
định luật bức xạ Planck (2.2) mà ông mới tìm ra một tập hợp lớn các giá 
trị của h để so với các giá trị đo được bằng thực nghiệm. VỀ sau, giá trị 
của lượng tử tác dụng Planck tìm được một cách chính xác hơn thông 
qua thí nghiệm về hiệu ứng quang điện với Jh = F/u. Đó là điều chúng ta 
sẽ thấy trong Chương 3. 


Giá trị năng lượng của lượng tử ánh sáng phụ thuộc 
vào cái gì? 


Từ nay về sau, khi nói về lượng tử hay lượng tứ ánh sáng, chúng ta 
hiểu đó là nói về “bó năng lượng” có giá trị u trong phương trình (2.3), 
như chính công thức bức xạ của Planck đòi hỏi. 

Để ý rằng, ngay từ Chương 1 ta đã biết công thức chung cho mọi sóng: 

&=UÀ (2.4) 
theo đó tốc độ truyền sóng bằng tích của bước sóng và tần số. Vì trong 
một môi trường xác định, tốc độ truyền sóng điện từ là hằng số, cụ thể 
trong chân không tốc độ đó là 300.000 km/s, nên từ (2.3) và (2.4) suy ra: 

m- 

À (2.5) 
với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Từ (2.3) và (2.5) ta rút ra nhận 
xét thú vị rằng, năng lượng của một lượng tử ánh sáng tỷ lệ thuận với 
tần số và tỷ lệ nghịch với bước sóng. 

Tiếp theo, ta còn có thể thu được mối quan hệ thú vị nữa đối với năng 
lượng của lượng tử. Trong vật lý lượng tử, người ta đưa vào đại lượng rút 


33 
NGUỒN GỐC CỦA LƯỢNG TỬ TÁC DỤNG PLANCK 


gọn n= „ để mô tả đơn vị nhỏ nhất của sgi, một dạng mômen xung 
lượng riêng của các đối tượng lượng tử: 


= h_ sử -34 
Hin và 1,055.107°Js (2.6) 


Thay vào phương trình của giả thuyết lượng tử, ta được hệ thức: 
E=n.2nv (2.7) 
Từ việc phân tích chuyển động tròn đều (mà chúng ta sẽ không đề 
cập ở đây), ta có định nghĩa về tốc độ góc øœ: 
gy= - 2.8) 
T : 
Tốc độ góc øœ là số vòng quay (trong hệ đo cung đó chính là bội số 
của 2n) trong đơn vị thời gian, còn 7 là thời gian cần thiết cho một 
vòng quay. Vì thời gian đủ để quay một vòng 7 là nghịch đảo của tần 
số chuyển động tròn: 


` 
= T (2.9) 
từ (2.8) và (2.9) ta có: 
0= 271tU (2.10) 


Và khi thay (2.10) vào (2.7) ta được: 


EB=nø (2.11) 

Như vậy năng lượng của một lượng tử, cho tới nay ta có các hệ thức sau: 
E=hu 

_ he (2.12) 
À 
=T)0 


Chúng ta cần nhớ kỹ những đẳng thức này, bởi vì trong vật lý lượng 
tử, hay chỉ tiết hơn là vật lý được lượng tử hóa, chúng có ý nghĩa hết 


34 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


sức cơ bản và trong cuộc hành trình của chúng ta trong thế giới vi mô, 
chúng hiện ra ở mỗi góc đường. 

Cuối cùng, có lẽ cũng nên nêu lại câu chuyện hơi có mầu sắc giai 
thoại. Khi thực hiện lượng tử hóa trong thế giới vi mô (bằng cách đưa 
vào thừa số Jh), chính Planck chỉ xem đó như là một hỗ trợ về mặt toán 
học để kết quả tính toán lý thuyết phù hợp với phân bố phổ của bức xạ 
vật đen được tìm thấy bằng thực nghiệm. 

Mãi đến năm 1905, khi nghiên cứu hiệu ứng quang điện, Albert 
Einstein mới nhận ra rằng, lượng tử hóa năng lượng không chỉ đóng 
vai trò là hỗ trợ toán học, mà còn diễn đạt một tính chất cơ bản của 


bức xạ điện từ. 


35 
NGUỒN GỐC CỦA LƯỢNG TỬ TÁC DỤNG PLANCK 


Ộ 


Hiệu ứng quang điện 


Hiệu ứng quang điện là gì? 


Ngay trước Albert Einstein (1879-1955) người ta đã biết rằng, electron 
có thể bị “bứt ra” từ một tấm kim loại có ánh sáng chiếu vào. Hiệu ứng 
này do Heinrich Hertz phát hiện năm 1887 và sau đó được gọi là hiệu 
ứng quang điện. Ñăm 1905 Einstein bắt đầu quan tâm đến hiệu ứng này, 
rôi ít lâu sau ông công bố công trình “Về một cách nhìn khoa học liên 
quan đến sự sinh ra uà biến đối của ánh sáng”, trong đó ông giải thích 
một cách vật lý các quá trình cho đến lúc đó hãy còn mập mờ vì giữa 
các số liệu thực nghiệm và các tiên đoán của lý thuyết sóng cổ điển về 
bức xạ điện từ có một sự khác biệt quá lớn. 

Sơ đồ thí nghiệm để đo hiệu ứng quang điện được trình bày trên Hình 
3.1 và về mặt nguyên tắc là tương đối đơn giản: 

Trước hết, ta cần có một vòng kim loại đóng vai trò zốï và một tấm 
kim loại được gọi là cafốt quang, nơi các electron thoát ra trong hiệu 
ứng quang điện. Qua anốt vòng, bức xạ điện từ phóng tới catốt quang 
sao cho chính bức xạ này giải phóng các electron ra khỏi kim loại. 
Trong hiệu ứng này, năng lượng dùng để bứt electron thoát khỏi liên 
kết trong kim loại chính là năng lượng của bức xạ điện từ. Năng lượng 
này được gọi là năng lượng giải phóng electron W,„ và phụ thuộc vào 
vật liệu chế tạo catốt. 

Một khi có các electron vừa được giải phóng, chúng sẽ bay hướng tới 
anốt vòng, nghĩa là sẽ có một dịch chuyển điện tích và do đó có một 
dòng điện. (Trong trường hợp lý tưởng, cả anốt lẫn catốt cùng đặt trong 
bình chân không. Trong thực tế, dụng cụ sử dụng là ống trụ bằng thủy 


3. Công bố trong Annalen đer Physik 17 (1905), trang 132-148 


“Ti 
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


tinh được hút hết khí hay chỉ còn rất ít khí. Đó là fế bào quang điện. Cả 
anốt vòng lẫn catốt quang đều làm việc trong môi trường này). Có thể 
ghi lại dòng điện mới phát sinh, bằng cách nối anốt và catốt qua một 
ampe kế (xem Hình 3.1). Cường độ dòng đo được trên ampe kế là số đo 
số các electron được giải phóng nhờ tác dụng của bức xạ. Nhớ lại rằng, 
cường độ dòng I được định nghĩa là điện lượng AQ chạy qua tiết diện 
trong khoảng thời gian Aí: 
TC 
At (3.1) 


Nguồn một chiều dùng trong sơ đồ 3.1 không phải dùng để đo hiệu 
ứng quang điện, nhưng khi có nó thì dòng điện tạo bởi các electron được 
giải phóng do ampe kế ghi nhận sẽ rất tập trung, còn nếu không thì các 
electron đó sẽ bay tản mác theo mọi hướng và khi đó giá trị đo được sẽ 
không đáng kể. Tuy nhiên, để đánh giá định tính hiệu ứng quang điện 
thì nguồn một chiều này không phải là yêu cầu bắt buộc. 


Bức xạ điện từ Anốt vòng Catốt quang 
\ l4 g” 
—vwvvxx++e 
^>~x`^ex 
*~~>~-S* 
Ampe kế 
T† 


Nguồn một chiều 


Hình 3.1 Cấu trúc thí nghiệm thứ nhất để đo hiệu ứng quang điện. 


38 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Điều gì là không cổ điển trong hiệu ứng quang điện? 


1. Thí nghiệm thứ nhất 


Theo lý thuyết sóng cổ điển của bức xạ điện từ, năng lượng cần dùng 
để bứt electron ra khỏi kim loại phải tích tụ dần cho tới khi electron có 
năng lượng đủ lớn để thoát ra. Tùy theo cường độ bức xạ mạnh đến mức 
nào mà electron phải chờ đến khi có đủ năng lượng đó lâu hay chóng. 
Trong mọi trường hợp, electron luôn có thể giải phóng ra khỏi kim loại, 
miễn là thời gian chiếu bức xạ đủ lớn. 


Thí nghiệm. Nguồn bức xạ điện từ dùng trong thí nghiệm này 
là ánh sáng đơn sắc, nghĩa là bức xạ chỉ có một tần số hay một 
bước sóng. (Vì sao yêu cầu này quan trọng, chúng ta sẽ nhận ra 
ở phần sau). 

Bây giờ, trong thí nghiệm mô tả trên Hình 3.1 ta thay đổi cường độ 
bức xạ điện từ và quan sát sự thay đối cường độ dòng điện trong 
quá trình đó. Quá trình này sẽ được tiến hành với nhiều tần số kế 
tiếp khác nhau của bức xạ điện từ. 

Quan sát. Điều rất đáng ngạc nhiên, đó là chúng ta có thể xác định 
chắc chắn rằng, với tần số của bức xạ điện từ thấp hơn một ân số 
giới hạn xác định nào đó thì ampe kế không ghi được dòng điện 
nào. Điều đó có nghĩa là không có electron nào được giải phóng ra 
từ catốt. Chỉ khi tần số vượt qua giới hạn đó, mới xuất hiện dòng 
điện, nghĩa là các electron mới được giải phóng. 

Cường độ bức xạ càng cao, thì cường độ dòng, và cũng chính là số 
electron được giải phóng sẽ càng lớn. Nếu cường độ bức xạ nhỏ, 
thì các electron vẫn được giải phóng ngay lập tức, chứ không phải 
chờ đợi bất cứ thời gian nào để tích lũy năng lượng. 

Đánh giá. Thí nghiệm chỉ ra rằng, electron được giải phóng ra khỏi 
kim loại khi tần số của bức xạ vượt qua một giới hạn xác định, và 


39 
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


hiện tượng này xảy ra độc lập với cường độ bức xạ. Trong thực tế, 
không có sự tích lũy năng lượng liên tục nào cho các electron. 
Ngoài ra, electrron bị bứt ra không có khoảng trễ nào về thời gian, 
và điều này cũng trái với lý thuyết cố điển (“tích lũy năng lượng 
cần phải có thời gian"). 


2. Thí nghiệm thứ hai 
Theo lý thuyết cổ điển, động năng của electron được xác định qua 
công thức: 
T2 
Hạ = sHW (3.2) 
cũng sẽ phụ thuộc vào cường độ bức xạ điện từ: cường độ bức xạ càng 
lớn thì động năng cúa electron càng lớn. 


Thí nghiệm. Để kiểm tra điều tiên đoán này của lý thuyết sóng cổ 
điển về ánh sáng, ta biến đổi sơ đồ thí nghiệm ban đầu một chút 
(như Hình 3.2). Bây giờ ta thay nguồn một chiều không đổi trong 
thí nghiệm 1 bằng nguồn một chiều biến đổi, thậm chí còn có thể 
đão cực. Đồng thời, ta lắp một von kế song song với nguồn này để 
xác định hiệu điện thế giữa anốt vòng và catốt quang. 

Bởi vì bây giờ anốt vòng lại nối với cực âm của nguồn một chiêu, 
chuyển động của các electron cũng mang điện âm, bị hãm lại. Như 
vậy, chuyển động của electron về phía anôt sẽ bị hãm bởi thế năng: 

E,=e.U (3.3) 

với U là hiệu điện thế giữa hai cực trong mạch: điện thế dương ở 
catôt quang (!) và điện thế âm ở anôt vòng (). Ta thấy lại công thức 
năng lượng hãm bằng tích của điện tích hạt và hiệu điện thế giữa 
các cực mà hạt chuyển động. 

Để tìm động năng của electron khi thay đổi cường độ bức xạ, ta 
chọn một hiệu điện thế U sao cho các electron sau khi bứt ra khỏi 


40 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Bức xạ điện từ Anốt vòng Catốt quang 


"`... 


Nguồn một chiều có thể thay đổi 


Hình 3.2. Cấu trúc thí nghiệm thứ hai đo hiệu ứng quang điện 


kim loại bị hãm mạnh đến mức không đến được anốt vòng, nghĩa 
là ampe kế không ghi nhận dòng điện nào Khi đó, ta có: 

D=h;- Hụ (3.4) 
Như vậy, hiệu điện thế Ư' là độ đo động năng của electron mới 
được giải phóng. Chúng ta tiến hành liên tục các thí nghiệm dạng 
này với các tần số thay đối nối tiếp nhau. 
Quan sát. Hiệu điện thế ngược chiều U” cần thiết để hãm hoàn 
toàn các electron, trái với điều ta chờ đợi, lại không thay đổi khi 
thay đối cường độ bức xạ: U' độc lập với cường độ bức xạ. Trong 
khi đó, U' lại tăng khi tần số bức xạ tăng. 
Đánh giá. Thực nghiệm chỉ ra rằng, động năng của electron được 
giải phóng độc lập với cường độ bức xạ. Chúng chỉ phụ thuộc vào 
tần số bức xạ: tần số bức xạ càng lớn thì hiệu điện thế ngược U” cần 
thiết càng lớn và do đó động năng của electron càng lớn. 


Những kết quả thu được từ thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 không thể 
giải thích theo cách cổ điển, vì chúng mâu thuẫn với những tiên đoán 
của lý thuyết cổ điển. 


4I1 
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


Einstein đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? 


Công lao đáng kể của Einstein là ở chỗ, ông đã giải thích các kết quả 
thực nghiệm xung quanh hiệu ứng quang điện bằng cách sử dụng giá 
thuyết lượng tử của Planck. Nếu ta công nhận bức xạ điện từ là dòng 
của các lượng tử ánh sáng, tức là những phần năng lượng riêng lẻ, ta 
có thể giải thích các kết quả thực nghiệm trên như sau. 


Với thí nghiệm thứ nhất 
Trước hết, ta định nghĩa cường độ ï của bức xạ điện từ là phần năng 
lượng AE tải qua tiết diện AA trong khoảng thời gian At. Ta có: 
— AE 
—AA.AT (3.5) 


Trong điện động lực học cổ điển, với cùng một tần số bức xạ, các giá 
trị AE có thể thay đổi liên tục và nhỏ tùy ý. 

Theo giả thuyết lượng tử Planck, bức xạ điện từ chỉ có thể hấp thụ và 
phát xạ từng lượng tứ có giá trị: 


AE=hU (.6) 
hay nếu ta biến đổi một chút theo c = 2: 
hc 
SGìa x (3.7) 


Bằng quan niệm rằng, bức xạ điện từ có bản chất lượng tử ở mọi 
nơi chứ không chỉ bó gọn trong các quá trình hấp thụ hay phát xạ, 
nghĩa là đâu đâu cũng tôn tại lượng tử ánh sáng AE, Einstein đã giải 
thích được những kết quả thực nghiệm hết sức khác thường. Theo giả 
thuyết của ông, năng lượng của bức xạ điện từ chỉ luôn tôn tại dưới 
dạng lượng tử hóa và bức xạ điện từ là dòng các lượng tử ánh sáng 
gọi là các phoíon. 


42 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Bởi vì mỗi một trong số các photon không thể phân chia này chỉ có 
thể trao năng lượng của nó cho một electron duy nhất tại catốt quang, 
nên khi tăng cường độ bức xạ, tức là tăng số photon đi qua một đơn vị 
diện tích trong một đơn vị thời gian (xem công thức 3.5), sẽ tăng thêm 
số electron được giải phóng khỏi catốt. Tuy nhiên, năng lượng của mỗi 
photon riêng lé lại hoàn toàn không phụ thuộc vào số photon đập vào 
một đơn vị diện tích trên bề mặt ca tôt trong một đơn vị thời gian, và do 
đó chẳng liên quan gì với cường độ bức xạ điện từ. Giá trị năng lượng mỗi 
photon chỉ phụ thuộc duy nhất vào tần số (công thức 3.6) hay bước sóng 
(công thức 3.7) chứ không chịu ảnh hưởng của bất cứ nhân tố nào khác. 

Nếu năng lượng của các photon riêng lễ tới catôt, do tần số quá thấp, 
còn nhỏ so với công thoát của electron, thì khi đó sẽ chẳng có electron 
nào được giải phóng, bất kể có bao nhiêu photon tới đập vào một đơn 
vị diện tích trên catôt trong một đơn vị thời gian - nghĩa là độc lập với 


cường độ bức xạ. Do đó, buộc phải có một tân số giới hạn U,„ sao Cho: 
`. Whguar (3.8) 
min h 


Để electron có thể được giải phóng, năng lượng photon ít nhất phải 


bằng công thoát W,, „ của electron, có nghĩa tần số bức xạ ít nhất phải 
bằng 0. Với tần số lớn hơn tần số giới hạn này, electron mới có thể 


được giải phóng và khi đó mới có thể thấy và đo được dòng qua amper kế. 


Với thí nghiệm thứ hai 

Chúng ta lại xuất phát từ những bước mở rộng của Einstein đối với 
thuyết lượng tử Planck: Nếu một photon có năng lượng E 
lớn hơn W 


thoát 


đập vào 


photon 


một electron và nếu E thì electron sẽ được giải phóng 


W,.„° Thật 


thoát” 


photon 
ra khỏi kim loại. Điêu gì sẽ xảy ra với hiệu năng lượng E,„„„„ - 


đơn giản: phần năng lượng dư thừa của photon đến sẽ chuyển thành 
động năng của electron bay ra. 


43 
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


Einstein đã thể hiện điều đó trong một phương trình sau này được 
gọi là phương trình Einstein: 
E.= hu - W, 


thoát 


(3.9) 

Từ phương trình này ta dễ dàng nhận thấy, động năng của electron 
chỉ phụ thuộc vào tần số chứ không chịu ảnh hưởng của cường độ bức 
xạ điện từ. Do đó, nếu tăng tần số trong thí nghiệm, thì động năng sẽ 
tăng theo. Trái lại, nếu tăng cường độ bức xạ thì chỉ dẫn tới sự tăng số 
electron được giải phóng (trong một đơn vị thời gian và trên một đơn 
vị tiết diện) chứ không làm thay đổi động năng của electron bay ra. 

Như vậy, giải thích lý thuyết của hiệu ứng quang điện về mặt định 
lượng cũng đã phù hợp hoàn toàn với các quan sát thực nghiệm vừa 
trình bày ở trên. 


Giá trị của h có thể xác định như thế nào? 


Một tác dụng hữu ích khác trong thí nghiệm về hiệu ứng quang điện 
là ta có thể dùng thí nghiệm này để xác định lượng tử tác dụng Planck. 
Thử nhìn lại phương trình Einstein (3.9), ta phát hiện ra rằng đây chính 


là một phương trình bậc nhất biếu diễn đường thẳng: 


E.= hu - W, (3.10) 


thoát 


y=mx+b (3.11) 


Nếu dùng hệ tọa độ trong đó trục x biểu diễn tần số bức xạ điện từ 
và trục y biểu diễn động năng electron bay ra, rồi đặt vào đây các giá trị 
thực nghiệm đo được, ta sẽ có một đường thẳng. Đường thẳng này, như 
ta có thể nhận thấy khi so với phương trình (3.11), có độ dốc là h và cắt 


trục ÿ tại giá trị - W„ . Một giản đồ kiểu như vậy, nghĩa là dựng từ các 


thoát 


giá trị đo được trong thí nghiệm, được biểu diễn trên Hình 3.3. Vì điểm 


cắt trên trục y là -3,36 . 10”° J, tức công thoát của electron trong kim 


44 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


loại làm ca tôt là 3,36 . 10ˆ'° J. Nếu thay đổi vật liệu làm catôt trong thí 


nghiệm, thì công thoát điện tử W,, .„ sẽ thay đổi và điểm cắt trên trục E„ 
cũng sẽ thay đổi và ta sẽ có các đường thẳng song song biếu diễn (3.10). 

Vì giả thuyết lượng tử Planck được Einstein sử dụng để giải thích hiện 
tượng quang điện liên quan tới năng lượng của các photon đập vào ca 
tốt, ta có thể biến đổi công thức ban đầu theo Jh và xác định hằng số 
Planck theo các dữ liệu thực nghiệm đã có: 


E 
h=- (3.12) 
nh 
Để tính ra giá trị của h, chúng ta cần thông tin về năng lượng của 
photon. Năng lượng này theo logic chính bằng tổng động năng của 


electron bay ra và công thoát của electron đối với vật liệu làm điện cực: 


đìn= đạ+ VẾ tua; (3.13) 
Và nếu phối hợp với (3.3) ta sẽ có: 
Bụạ= ở. U“+ Wuz, (3.14) 
E,(10"J) 
9 
1 
) 
=Í v (10”Hz) 


—4 


Hình 3.3. Giản đồ đánh giá cho thí nghiệm 2 


45 
HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN 


Từ (3.12) và (3.14) ta có thể tính giá trị từ những kết quả thực nghiệm: 
.15 
V (3.15) 


h 


Giá trị của lượng tứ tác dụng Planck tính theo cách này ở các phòng 
thí nghiệm lớn và với các kỹ thuật đắt tiền là 6,626 . 101 Js. 

Qua cách giải thích của Einstein về hiệu ứng quang điện bằng việc 
mở rộng giả thuyết lượng tử của Planck, cuối cùng chúng ta đã nhận ra 
rõ ràng rằng, giả thuyết lượng tử mới của Planck với lượng tử tác dụng 
Planck h vốn chỉ được ông xem như là một “sự can thiệp nhân tạo”, có 
một ý nghĩa hết sức cơ bản và lớn hơn rất nhiều so với những gì người 
ta đánh giá trước đó. 


46 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


¬ 


Thí nghiệm hai khe 


Thí nghiệm hai khe là gì? 


Đã từ rất lâu, đối với các nhà triết học cổ xưa cũng như các nhà khoa 
học tự nhiên trước đây, câu hỏi hóc búa ánh sáng tạo nên từ sóng hay 
từ hạt là một câu đố chưa có lời giải. Thực ra, như chúng ta sẽ thấy một 
cách chỉ tiết sau này, cho đến tận hôm nay cũng vẫn chưa có được một 
giải đáp thật minh bạch. Câu hỏi này luôn là đối tượng thảo luận sôi 
nổi, là điểm khởi đầu của những cuộc chiến lý luận khốc liệt. Nhìn lại 
những quan điểm vật lý thống trị của các nhà khoa học tự nhiên trong 
từng giai đoạn lịch sử về vấn đề này, ta thấy nó cũng gần giống như trận 
đấu quần vọt gay cấn giữa các lý luận khác nhau. 

“Thí nghiệm hai khe” được đề xuất bởi tài năng xuất chúng của nhà 
khoa học người Anh, Thomas Young (1773-1829) vào năm 1801 là sự 
khẳng định rõ ràng cho !ý £huyết sóng uê ánh sáng. Theo một câu chuyện 
mang màu sắc giai thoại, thì Young, khi quan sát các hiện tượng tự 
nhiên, đã hết sức tình cờ đi tới ý tưởng về khả năng giao thoa của ánh 
sáng. Khi quan sát đàn vịt bơi trên hồ nước, ông nhận thấy những làn 
sóng chồng lên nhau một cách bình yên, gây nên bởi những con vịt di 
động riêng lẻ. Chính do được khơi gợi bởi phát hiện này, Young đã thiết 
kế ra fhí nghiệm hai khe đối ưới ánh sáng. 

Trước thí nghiệm quan trọng này, bức tranh vật lý của thế giới chủ 
yếu được xác định bởi lý thuyết rất thành công của nhà khoa học người 
Anh Isaac Newton (1643-1727), theo đó, cơ học cổ điển là một trong 
những nên tảng của vật lý, nếu không muốn nói là nền tảng quan 
trọng nhất, và từ đó trở thành tiêu chuẩn của vật lý. Trong tác phẩm 
viết về quang học của mình, chính Newton đã trình bày lại lý huyết 
hạt uê ánh sáng, cơ sở giúp ông giải thích thành công các định luật về 


48 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


khúc xạ và phân xạ. Theo lý thuyết của ông, ánh sáng trắng được tạo 
thành từ những hạt có mâu sắc khác nhau, gọi là các ri :hế. Như vậy, 
tia sáng trắng là một dòng các vi thể sinh ra từ các hạt sáng có mầu 
sắc khác nhau. 

Thực ra, trong thời gian này cũng đã tôn tại lý thuyết sóng về ánh 
sáng, như nhà vật lý Hà Lan, Christian Huygens (1629-1695) đã chỉ ra, 
cho phép giải thích sự khúc xạ và nhiễu xạ của ánh sáng. Tuy nhiên, 
đo uy tín phi thường của Newton đặc biệt thành công (và cũng hay nổi 
giận), những lý thuyết khác với lý thuyết của chính ông đều không thể 
tìm được chỗ đứng trong giới chuyên môn, thậm chí trong những trường 
hợp cực đoan, còn bị chế nhạo nữa. Do những nguyên nhân đó, lý thuyết 
hạt của Newton được tận hưởng sự trường tôn trong cả trăm năm. 

Bây giờ, thí nghiệm hai khe của Young dẫn tới một lý thuyết sóng 
mới về ánh sáng. Thí nghiệm vô cùng quan trọng này (xem Hình 4.1), 
được xây dựng như sau: 

Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc về phía hai khe hẹp. Hai 
khe hẹp này được tạo ra trên một tấm chắn sáng. Đằng sau hai khe có 


Màn hình chiếu 


% 


Nguồn sáng 


% 


ì 


Hai khe 


Hình 4.1. Thí nghiệm hai khe nhìn từ phía bên. 


49 
THÍ NGHIỆM HAI KHE 


một màn ảnh, trên đó có thể quan sát hình ảnh của ánh sáng để phân 
tích xem điều gì đã xảy ra khi ánh sáng đi qua hai khe hẹp này. 


Điều gì xảy ra với ánh sáng trong thí nghiệm hai khe? 


Trước hết, chúng ta hãy tưởng tượng rằng, nguồn bây giờ không phải 
là thứ không trông thấy như ánh sáng, mà là một vật thể nào đó quen 
thuộc hơn và dễ nắm bắt hơn, chẳng hạn như một cầu thủ bóng đá hạng 
xoàng, sút những trái bóng một cách tùy ý và vô mục đích về phía hai 
khe trổ trên một bức tường. 

Trong trường hợp này, ta có thể chỉ ra một cách khá đơn giản phân 
bố xác suất đến của các quả bóng sẽ có dạng như thế nào: đằng sau mỗi 
khe sẽ có mặt rất nhiều trái bóng, độc lập với việc có tồn lại khe kia hay 
không. Đối với trường hợp hai khe, công thức biểu thị điều đó có dạng: 

P.„=P,+P, (4.1) 

Nghĩa là: phân bố xác suất tới P, „ của những quả bóng khi mở đồng 
thời cả hai khe bằng tổng phân bố xác suất tới P, và P, khi lần lượt mở 
từng khe 1 và 2 riêng rẽ. 

Tất nhiên, một cách trực giác và theo quy tắc tổng quát hóa thường 
thấy trong vật lý, ta chờ đợi công thức (4.1) là đúng đối với cả quả bóng 
quân vợt, quả bóng bàn hay những hòn bi..., bởi vì, xét cho cùng về 
mặt vật lý, các đối tượng cụ thể rất khác nhau này thực ra chỉ là một 
mà thôi. 

Trường hợp một khe 

Bây giờ nguồn của chúng ta là ánh sáng, và chúng ta xuất phát từ 
quan niệm hạt của ánh sáng, như thế chúng ta chờ đợi trên màn hình 
phía sau khe sẽ có phân bố xác suất tới của photon giống như trường 
hợp quả bóng. 


50 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Chúng ta có sơ đồ mặt cắt của thí nghiệm hai khe với ánh sáng trong 
hai trường hợp khả di riêng biệt. Đồ thị trên Hình 4.2 ứng với trường 
hợp mở khe 1, còn đồ thị trên Hình 4.3 là trường hợp mở khe 2. Trong 
cả hai trường hợp, bên trái là nguồn sáng, ở giữa là hai khe, còn bên 
phải là màn ảnh kèm theo đồ thị mô tả xác suất tới của các photon theo 
kiểu thông thường. 

Tiến hành thí nghiệm trước hết với khe 1 mở, khe 2 đóng. Như ta thấy 
trên Hình 4.2, theo lý thuyết, trên màn ảnh sau khe 1, ta chờ đợi sẽ nhìn 
thấy một vạch sáng có kích thước giống như chính khe 1 trên màn chắn. 

Trong thực tế, ngoài vạch sáng diễn tả xác suất tới P, của photon 
giống như mong đợi, nghĩa là sự phân bố cường độ sáng cổ điển theo 
khe photon đi qua, ta còn thấy vạch này mở rộng và mờ dần về hai phía, 
giống như lý thuyết sóng của huygens đã tiên lượng. Sự nhiễu xạ qua 
khe luôn xuất hiện rõ, nếu kích thước của khe cỡ bước sóng của bức xạ 
điện từ. Kết quả là ta thu được phân bố xác suất tới của photon có dạng 
phân bố Gauss hình chuông lý tưởng. 


Khe 1 
⁄ 
gay | AWWWWu„ 
| Khe 2 n 
N ở 


Hình 4.2. Phân bố xác suất tới của photon khi mở khe 1. 


51 
THÍ NGHIỆM HAI KHE 


Khe 1 


?, 
l ý 
Khe 2 


Hình 4.3. Phân bố xác suất tới của photon khi chỉ mở khe 2. 


Đến đây ta có thể tự giải thích, khi thí nghiệm chỉ mở khe 2, ta sẽ có 
kết quả tương tự sau khe 2 và đó cũng là đường cong phân bố xác suất 
dạng Gauss hình chuông như trên Hình 4.3. 


Trường hợp hai khe 

Các kết quả của thí nghiệm hai khe với quả bóng hay các đối tượng 
“kiểu hạt” khác khiến chúng ta dự đoán rằng, phân bố xác suất tới của 
photon trong thí nghiệm hai khe đối với ánh sáng khi mở đồng thời cả 
hai khe 1 và 2 cũng đúng bằng tổng của hai phân bố xác suất tới khi chỉ 
mở từng khe riêng rẽ. Từ kinh nghiệm đời thường, ta đỉnh ninh rằng, 
điều dự đoán này sẽ phù hợp với thí nghiệm, như chúng ta đã từng biết 
với quả bóng hay hòn bi. 

Nhưng kết quả thí nghiệm đã chứng tỏ rằng: /hực tế không phải như uậy! 

Trong thí nghiệm hai khe với ánh sáng, sự phân bố cường độ sáng 
hoàn toàn khác như thấy trên Hình 4.4. Phân bố cường độ thực nghiệm 
đo được trên màn ảnh thoạt nhìn là một loạt các vạch không thể nào 


52 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Màn hình chiếu 


` 


Nguồn sáng 


` 


Hai khe 


Hình 4.4. Vân giao thoa xuất hiện trong thí nghiệm 


giải thích được: chúng là những dãy vạch sáng xen lẫn tối nối tiếp nhau. 
Trong thí nghiệm này, điều rõ ràng là: 
P.,#P,+P, (4.2) 


Những photon đi qua khe 1 và những photon đi qua khe 2 không 
thể cộng lại với nhau một cách đơn giản như trong trường hợp các quả 
bóng trước đây. Cơ chế thực sự của hiện tượng này tinh tế hơn nhiều. 


Giải thích các vân giao thoa như thế nào? 


Xem xét thật chỉ tiết, hiện tượng này không phải là không giải thích 
được, nó có thể thuộc kiểu “nội chút + một chút = không là gì”. Chẳng 
hạn, bây giờ chúng ta ném hai cục đá xuống hồ nước, quanh mỗi viên 
đá sẽ tạo ra một sóng bề mặt lan ra từ tâm và hai sóng đó có thể chồng 
lên nhau (gio thoa). Tại những vị trí mà đỉnh hai sóng hay hõm hai 
sóng trùng nhau, độ lệch của dao động so với mức không - tức là mặt 
nước trong trạng thái nghỉ - sẽ được tăng cường (Hình 4.5 bên trái). 


53 
THÍ NGHIỆM HAI KHE 


Lúc này ta có giao thoa tăng cường nhau. Ngược lại, nếu đỉnh sóng này 
gặp hõm sóng kia, biên độ dao động sẽ triệt tiêu lẫn nhau và ta không 
còn ghi nhận được sóng nữa (Hình 4.5 bên phải). Lúc này ta nói về gio 
thoa húy nhau. 

Trên thực tế, hiện tượng giao thoa của sóng nước rất dễ quan sát. 
Bằng những thí nghiệm khác có thể chứng minh rằng, mỗi loại sóng 
đều có tính chất này, tức là chúng có khá năng giao thoa. Các sóng âm, 
sóng trên dây, sóng trên lò xo... đều có thể giao thoa. 

Trái lại, các đối tượng hạt như quả bóng đá, quả bóng bàn, viên bi 
và các vật tương tự không thể giao thoa như chúng ta đã xác định ở 
trên. Từ đó rút ra kết luận rằng, khả năng giao thoa là một tính chất 
chỉ có ở sóng. 

Hãy hình dung ánh sáng như sóng, có thể giải thích được hiện tượng 
xảy ra trong thí nghiệm hai khe nhờ khả năng giao thoa xuất hiện khi 
chông chất các sóng: 

Tại những nơi mà đỉnh sóng hay hõm sóng trùng nhau, xuất hiện 
giao thoa tăng cường nhau và trên màn ảnh ta nhận được vân sáng. Tại 
những điểm mà hõm sóng này gặp đỉnh sóng kia, xuất hiện giao thoa 


hủy nhau và ta có vân tối. 


Giao thoa xây dựng Giao thoa hủy diệt 
VWVWVVvVWV - XVVvVVVV 
+ + 
VX/VVVWV. ' Ø6/VVVY 


Hình 4.5. Nguyên tắc giao thoa: cộng các ly độ để nhận được ly độ tổng hợp của sóng. 


54 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Nếu muốn tính ïy độ dao động tổng hợp y, „(0, tức là độ lệnh khỏi vị 
trí cân bằng tại thời điểm í, của sóng giao thoa tại một điểm z xác định 
nào đó, thì như đã nói ở trên, ta cộng các ly độ riêng lẻ y,(/) và y„() của 
từng sóng tại x, với chú ý đến dấu của chúng (xem Hình 4.5). Ly độ dao 
động tổng hợp tại tọa độ x ở thời điểm í sẽ là: 


1q; % E) =1, X; Ð +, (X; Ê) (4.3) 
Đối với biên độ tổng hợp (chính là ly độ cực đại) tại x ta sẽ có: 

Y¡,;(X)= Yj(X)+ Y;(X) bái 
Vì cường độ sóng tại x được định nghĩa là bình phương biên độ, ta có 

1,(x)= y?(x)1I,(x)= y?(x) n 
Đối với cường độ sóng giao thoa tổng họp, ta có: 


1,,;(x)=(Yx(x)+ y;(X))Ỷ (4.6) 


Chính ở đây ta thấy rõ sự khác biệt cơ bản giữa phân bố xác suất tới 
của các đối tượng hạt (4.1) và phân bố cường độ của sóng (4.6) trong 
thí nghiệm hai khe. Như chúng ta thấy ở (4.6), phân bố cường độ tổng 
hợp của sóng I, , không phải là tổng phân bố cường độ của những sóng 


1+2 
riêng phần: 


l,,(X)#l¿+l=ÿy?(x)+Yƒ(x) 7 


Phân bố cường độ của bức xạ điện từ nhìn trên quan điểm lý thuyết 
lượng tử thì không gì khác chính là phân bố xác suất tới P của photon. 
Vì photon là các hạr - (sáng) chúng phải tuân theo phương trình (4.1). 
Bây giờ thí nghiệm lại chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, khi giải thích các 
kết quả của thí nghiệm hai khe, chúng ta phải sử dụng mô hình sóng của 
ánh sáng để có thể tính ra phân bố cường độ phù hợp với thực nghiệm. 


55 
THÍ NGHIỆM HAI KHE 


Ánh sáng chính là một sóng? 


Khẳng định ngay như vậy là chưa ổn, bởi vì với một đối tượng vật lý 
không nhìn thấy được như bức xạ điện từ ta không thể quyết định một 
cách đơn giản như thế. Tuy nhiên, có thể khẳng định dứt khoát rằng, 
bức xạ điện từ là một cái gì đó không thể mô tả theo cách hiểu vĩ mô, 
cổ điển kiểu “mô hình-sóng-hay là-hạt” của chúng ta. 

Bây giờ ta biết rằng, trong một số thí nghiệm nhất định (chẳng hạn 
thí nghiệm hai khe) bức xạ điện từ có đặc tính sóng, nhưng trong một 
số thí nghiệm khác (như ở hiệu ứng quang điện), chúng lại thể hiện đặc 
tính hạt. Tuy nhiên, bức tranh cổ điển của chúng ta về một sóng hay một 
hạt ở đây chỉ là mô hình hình thúc, hay nói rõ hơn, mô hình làm uiệc, 
để mô tả một cái gì đó khác với kinh nghiệm và óc tưởng tượng thường 
ngày của chúng ta, giống như những đối tượng của thế giới vi mô. ánh 
sáng luôn luôn là sự huyền hoặc và sẽ vẫn là như thế, vì nó mang “lưỡng 


tính trong một bản thể” vốn đặc trưng cho cơ học lượng tử. 


56 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


` 


Thí nghiệm hai khe 


với electron 


Có thể thực hiện thí nghiệm hai khe với electron 
được hay không? 


Bây giờ, sau khi đã biết rằng, trong thí nghiệm hai khe bức xạ điện 
từ thể hiện rõ đặc tính sóng, chúng ta có thể nghiên cứu xem, điều gì 
sẽ xảy ra, nếu thay cho bức xạ điện từ ta dùng chùm tia electron, nghĩa 
là nguồn sẽ phát ra một dòng “hạt thực sự”. Khi đó, về cơ bản, ta phải 
thay đổi cấu trúc thí nghiệm hai khe của Young sao cho chúng có thể 
dùng được với electron. 

Nhưng thực tế chứng tỏ rằng, một thí nghiệm như thế thật ra rất 
khó thực hiện. Cho đến giữa thế kỷ trước, giới vật lý dường như đã 
thống nhất: không thể làm một thí nghiệm như vậy. Thật bất ngờ, năm 
1957 nghiên cứu sinh Claus lại có bước đột phá thành công. Trong thí 
nghiệm của mình, ông đã chế tạo ra những màng mỏng kim loại có 
chứa khe với bề rộng cỡ 0,5 um (= 0,5. 10-8 m). Tiếp nữa, ông đã giải 
quyết được vấn đề khuếch đại những dấu vết của electron trên màn 
hình khiến chúng đủ mạnh để có thể ghi nhận được. 


Điều gì xảy ra trong thí nghiệm hai khe với electron? 


Về cơ bản cấu tạo cũng như việc tiến hành thí nghiệm hai khe với 
electron, như ta có thể hình dung, giống như trong thí nghiệm với 
bức xạ điện từ. Điểm khác biệt đáng kể duy nhất trong thí nghiệm với 
electron là màn ảnh trong thí nghiệm ánh sáng được thay bằng một 
tấm kính ảnh để khi electron riêng lẻ tác dụng lên đó sẽ để lại những 


vết đen tương ứng. 


58 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Khe đơn 


Nguồn electron truyền chùm tia electron tới khe. Những electron 
đi qua khe có thể ghi nhận trên tấm kính ảnh (Hình 5.1). Tiến hành 
thí nghiệm khi mở khe 1, đúng như chờ đợi, ta nhận thấy phân bố xác 
suất tới có giá trị rất cao tại những điểm nằm ngay trên đường thẳng từ 
nguồn đi qua khe và giảm dần khi ra xa miền này. Nếu bây giờ lại mở 
khe 2 và đóng khe 1, thì phân bố xác suất nhận được trên kính ảnh có 
cùng một dạng, nhưng nằm trên vị trí tới tương ứng với khe 2. 

Cần nói ngay rằng, phân bố xác suất tới của electron trên tấm kính 
ảnh, về mặt định tính, giống hệt như phân bố mà ta đã gặp với bức xạ 
điện từ trước đây. Điều này cũng chẳng có gì đáng lo lắng, vì như sẽ 
thấy trong chương 7 khi thảo luận về hệ thức bất định Heisenberg, hiện 
tượng nhiễu xạ qua khe hẹp cũng có thể được giải thích kiểu cơ học 


lượng tử với mẫu hạt. 


Hai khe 
Bây giờ, ta đi tiếp một bước nữa: mở đồng thời cả hai khe. Ta chờ 
đợi rằng, phân bố xác suất tới của các electron trong trường hợp này sẽ 
bằng tổng của các xác suất tới riêng rẽ P, và P,, tức là: 
Puu=P,+P, (5.1) 


Bởi vì, như đã bàn luận trong chương 4, đối với các đối tượng hạt như 
electron, sau hai khe hẹp là một tập hợp các hạt được tạo thành từ tổng 
hai tập hợp ứng với hai khe riêng rẽ. 

Thật đáng tiếc, thí nghiệm đã chứng tỏ rằng: kế quả không phải như 
Uuậy! Thay vì phân bố xác suất tới của electron giống như trên Hình 5.2, 
chúng ta lại nhận được một mẫu vân giao thoa giống như trường hợp 
thí nghiệm hai khe với bức xạ điện từ. Thành thử, trong thí nghiệm hai 


khe với electron ta cũng có: 


59 
THÍ NGHIỆM HAI KHE VỚI ELECTRON 


P.u#P,+P, (6.2) 


Tiếp theo, chắc chắn là ta không thể giải thích các vân giao thoa 
trong thí nghiệm hai khe với electron bằng znô hình hạt của electron, vì 
mô hình hạt sẽ cho một tiên đoán về phân bố xác suất tới của electron 
trên tấm kính ảnh hoàn toàn khác so với kết quả thí nghiệm. Như vậy, 
dù muốn hay không, chúng ta cũng phải làm bạn với ý tưởng rằng, 
trong những điều kiện xác định, electron cũng có thể và cần phải được 
mô tả bằng mô hình sóng, bởi vì một khả năng giải thích khác dựa 
trên mô hình hạt của electron là không thể phù hợp. Cách giải thích 
kết quả thí nghiệm trong khuôn khổ mô hình sóng cho phép hiểu các 
vân giao thoa quan sát được như sau: các vân xuất hiện trên tấm kính 
ảnh là kết quả giao thoa tăng cường nhau hay giao thoa hủy nhau của 


sóng electron. 


Khe 2 


Hình 5.1. Xác suất tới của electron khi chỉ mở khe 1. 


60 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Có thể giải thích các vân giao thoa 
bằng cách khác không? 


Tới nay, ta chỉ loay hoay quanh lý thuyết sóng electron cách này 
hay cách khác. Về nguyên tắc, ta có thể suy luận như sau: các electron 
(khảo sát từ mô hình hạt) có thể bằng một cách nào đó tương tác với 
nhau sau khi đã đi qua hai khe, để rồi xuất hiện trên một vị trí xác 
định nào đó, chẳng hạn vân sáng, trên tấm kính ảnh. Nghĩa là, khi một 
electron thoát ra khỏi khe 1 và nhận thấy một electron khác bay ra 
qua khe 2, chúng có thể có một cách thoả thuận nào đó (thí dụ tương 
tác qua cách trao đổi các hạt) để được phát hiện chỉ trên địa điểm đã 
thỏa thuận. 

Thuần túy lý thuyết mà xét, vẫn có thể giải thích các vân giao thoa 
và đồng thời bảo tồn mô hình hạt của electron. Cho nên, phần tiếp sau 
ta sẽ thử xem, một giả thiết kiểu như vậy liệu có thể dẫn tới những kết 
quả phù hợp với dữ liệu thực nghiệm hay không. Về mặt thực nghiệm, 
có thể giảm cường độ nguồn elctrron đến mức tối thiểu, khiến cho 
tại mỗi thời điểm í tùy ý chỉ có một electron duy nhất trong thiết bị 
thí nghiệm. Điều này cũng có nghĩa là không có bất cứ tương tác nào 
giữa electron bay ra từ khe 1 và electron bay ra từ khe 2. Các electron 
bay ra từ khe 1 không thể biết khe 2 cũng đang mở (thậm chí là có 
tôn tại hay không) và do đó xuất hiện trên tấm kính ảnh với phân bố 
xác suất tới giống như trường hợp một khe. 

Nếu cứ cho thí nghiệm tiếp diễn liên tục như vậy và quan sát trên 
kính ảnh, chúng ta hẳn sẽ tìm thấy phân bố xác suất tới đúng bằng 
tổng phân bố xác suất tới của các hạt riêng lẻ, với khoảng 50% là 
electron bay qua khe 1 và 50% đến từ khe 2. Nghĩa là có thể viết: 


Pha =1? (5.3) 


61 
THÍ NGHIỆM HAI KHE VỚI ELECTRON 


Sở dĩ như vậy là vì mỗi hạt-electron riêng lẻ chỉ có thể đơn độc bay 
qua một khe và không “biết” gì về sự tôn tại của khe kia. Mỗi electron 
đều “nghĩ” như thế, nó bay đơn độc qua một khe, và để lại dấu vết trên 
kính ảnh giống y như phân bố xác suất tới trong trường hợp một khe. 
Từ (5.3) ta thấy hình ảnh thu được trên kính ảnh sẽ phải là hình ảnh đã 
bị gạch đi trên Hình 5.2. 

Nhưng, hóa ra là, chúng ta đã hoàn toàn sai với giả thuyết của mình: 
việc tiến hành thí nghiệm hai khe thậm chí chỉ ra rằng vân giao thoa 
xuất hiện ngay cả khi chỉ có elecfron riêng lở'. Ở đây sẽ xuất hiện câu 
hỏi: Vì sao có thể xảy ra điều đó? Electron riêng lẻ chỉ có thể chọn và 
quyết định lấy một trong hai khe. Nhưng nếu chúng bay qua chỉ một 
khe thôi, thì làm sao lại có giao thoa? Muốn vậy, chúng phải tự phân 
thân, rồi đồng thời bay qua cả hai khe bằng một cách nào đó, vì chỉ có 
thế chúng mới có thể tự giao thoa với chính mình ở vùng sau khe. 


Hình 5.2. Xác suất tới của các electron được chờ đợi trong thí nghiệm hai khe 


+. Nếu bạn đọc nào có một chút nghỉ ngờ gì đó ở đây, xin kiên nhẫn một chút, 
trong chương 7 vấn đề này sẽ được trình bày kỹ hơn. 


62 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Z + (ứ 


Nhưng vấn đề là ở chỗ, electron lại không thể phân chia được. Với “giả 
thuyết phân chia electron” ở trên, nếu chúng ta tiếp tục làm thí nghiệm 
trong suy tưởng kiểu như vậy, với một số ngày càng nhiều hơn các hệ 
hai khe hẹp nối tiếp nhau, và với cách bố trí khéo léo, hợp lý các màn 
hình, ta sẽ có thể ghi nhận được “những hạt-một phần tư, - một phần 
tám, - một phân mười sáu electron”. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có 
nhà vật lý thực nghiệm nào quan sát được hiện tượng này. Đơn giản là 


electron là một lượng tử không thể phân chia được nữa. 


Electron phải được nhin nhận như sóng? 


Trong giải thích thí nghiệm hai khe với electron, chúng ta không còn 
một cách lựa chọn nào khác là phải mô tả electron như một sóng. Trong 
chương 4 chúng ta đã lý giải cách tính toán phân bố cường độ trong thí 
nghiệm hai khe với bức xạ điện từ như thế nào? Chúng ta đã cho rằng, 
cường độ toàn phần tại một điểm +x tùy ý bằng bình phương tổng biên 


độ các sóng riêng lẻ, nghĩa là: 
1„(x)= (Yr(x)+y;(X)Ÿ (5.4) 


Bây giờ, để mô tả toán học sự giao thoa của các electron trong thí 
nghiệm hai khe, chúng ta cũng phải làm tương tự. Điều khác nhau 
duy nhất xuất hiện ở đây là chúng ta không tính cường độ của chuyển 
động sóng thực (như sóng nước chẳng hạn) mà là tính xác suất tới của 
electron, một khái niệm thuần túy lý thuyết và toán học. 

Biên độ sóng electron là gì? Trong cơ học lượng tử biên độ y,(x) 
cũng như của sóng thực trong phương trình (5.4) được dùng để mô tả 
biên độ xác Y› (X) suất, một khái niệm dẫn ta trở về với nhà vật lý lượng 


tử Max Born (1882-1970). Chúng ta dùng ký hiệu ø (ở chữ mplitute 


63 
THÍ NGHIỆM HAI KHE VỚI ELECTRON 


- biên độ) cho khái niệm này. Như thế, đối với phân bố xác suất của 
electron trên màn hình, tương tự (5.4) ta sẽ có: 


P,.„(x) # (a4, (%) + 4, (X))° (5.5) 


Nhờ mô hình sóng như vậy của electron ta có thể khảo sát chỉ tiết các 
vân giao thoa, tức là tính bề rộng và vị trí của vân trên tấm kính ảnh. 

Thật thú vị khi biết rằng, ngay từ năm 1923 nhà vật lý người Pháp 
louis de Broglie đã có phát hiện sau: các vân nhiễu xạ quan sát thấy 
trong thí nghiệm nhiễu xạ của electron trên mạng tỉnh thể có thể giải 
thích nhờ mô hình sóng của electron. Ông đã sử dụng công thức sau 
này gọi là bước sóng de Broiglie: 

À= Lộ = ái (5.6) 
pm 
theo đó bước sóng của một hạt bằng lượng tử tác dụng Planck chia cho 
xung lượng của hạt. Cũng chính từ đây, ông đã tính ra bước sóng của 
electron. 

Không phải ngẫu nhiên mà bước sóng electrron được dùng trong lý 
thuyết sóng giải thích thí nghiệm hai khe với electron lại trùng với các 
giá trị trong tính toán của de Broglie. 

Cũng cần lưu ý thêm, theo cách giải thích xác suất về cơ học lượng tử 
của Max Born, biên độ xác suất và bước sóng gán cho electron không 
được nhìn nhận như những đặc tính /hực của electron như trong trường 
hợp mô tả các sóng cổ điển kiểu sóng nước. Chúng chỉ là một phần của 
những mô hình hình thức mà chúng ta cần phải sử dụng để tính toán 
lý thuyết các kết quả thực nghiệm. 


64 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Cần phải rút ra những kết luận gì từ kết quả thực nghiệm? 


Trên cơ sở những sự kiện vừa trình bày, chúng ta cần phải mở rộng 
khái niệm trước đây về lưỡng tính sóng-hạt của bức xạ điện từ, ít nhất là 
đối với electron. Bởi vì, cũng giống như photon, các electron, như chúng 
ta đều biết, trong một số thí nghiệm (ví dụ thí nghiệm Joseph Thomson) 
phải được mô tả bằng mô hình hạt, và trong một số thí nghiệm khác 
(ví dụ thí nghiệm hai khe hay thí nghiệm nhiễu xạ) lại phải xem như 
là các sóng. 

Nói cho thật chính xác, khái niệm lưỡng tính sóng-hạt vẫn còn phần 
nào chưa thật rõ ràng. Vấn đề ở đây thực ra là, trong thí nghiệm hai khe 
- ngay trong một thí nghiệm thôi, mà electron uờa thể hiện tính chất 
hạt lại uừa thể hiện tính chất sóng. Một mặt, khả năng giao thoa của 
electron trong thí nghiệm hai khe phải được mô tả bởi mô hình sóng, 
nhưng mặt khác, electron luôn luôn được ghi nhận một cách riêng lẻ 
và toàn vẹn, lại phản ánh đặc tính hạt. Về vấn đề này, vấn đề đã tạo ra 
chất liệu phong phú cho rất nhiều cuộc tranh luận giữa Bohr và Einstein, 


chúng ta sẽ thảo luận trong chương 8 và chương 9. 


65 
THÍ NGHIỆM HAI KHE VỚI ELECTRON 


Ũ 


Hiệu ứng Compton 


Hiệu ứng Compton là gì? 


Sau khi Einstein đã làm sống lại mô hình hạt của ánh sáng vào năm 
1905, hiệu ứng Compron lại một lần nữa khẳng định bằng thực nghiệm 
lý thuyết cho rằng bức xạ điện từ tạo nên bởi các photon. 

Năm 1923 nhà khoa học người Mỹ, Arthus Compton (1892-1962) đã 
tiến hành thí nghiệm về tán xạ của tia Rơnghen trên một khối than chì 
(xem hình 6.1). Trong thí nghiệm đó, ông chiếu tia Rơnghen đơn sắc vào 
một tấm than chì và khảo sát bước sóng của tia Rơnghen tán xạ. Từ những 
quan sát của mình, Compton đã khẳng định một cách bất ngờ rằng, 
bước sóng của tia Rơnghen tán xạ thay đổi tùy thuộc vào góc tán xạ (: 

Phân tia bức xạ không bị lệch sau khi tán xạ, nghĩa là vẫn truyền đúng 
theo phương của tia tới, sẽ không thay đổi bước sóng. 

Còn ở những phần tia bức xạ bị tán xạ một góc đáng kể khi đi qua 
khối than chì thì bước sóng của nó thay đổi, cụ thể là bước sóng À* của 
tia tán xạ lớn hơn một cách đáng kể so với bước sóng À của sóng tới. 

Hiển nhiên, khi này sẽ nẩy sinh câu hỏi: vì sao tần số của tia Rơnghen 
lại nhỏ đi như vậy? 

Compton nhận ra rằng, hiện tượng này có thể dễ dàng giải thích 
bằng mô hình hạt của bức xạ điện từ khi cho rằng các photon của tia 
Rơnghen 1a chạm đàn hồi với các electron trong trạng thái liên kết của 
khối than chì. Theo quy luật của va chạm đàn hồi, các photon sẽ truyền 
một phần năng lượng cho electron và do đó sau khi va chạm sẽ có một 
năng lượng nhỏ hơn. Đến đây, theo giả thuyết lượng tử của Planck và 
lý thuyết photon của Einstein bức xạ sẽ có tần số nhỏ hơn và do đó có 


bước sóng lớn hơn. 


67 
HIỆU ỨNG COMPTON 


Ống đến 2 
—> 
Tia Roentgen sơ cấp S 


` Tia Roentgen tán xạ 
@ 


Than chì 


Hình 6.1. Sơ đồ thí nghiệm tán xạ của Compton 


Vì năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử nói chung chỉ có 
giá trị cỡ vài eV, năng lượng cần để bứt electron ra khỏi nguyên tử có thể 
bỏ qua khi bắn khối than chì bằng chùm tia Rơnghen có năng lượng rất 
cao (với bước sóng À = 7,11. 10''m thì năng lượng của photon tương 
ứng là E= 17,4. 10! eV). Như vậy, có thể coi electron trong than chì gần 
như ở trạng thái tự do. Điều đó có nghĩa là, trong thực tế, toàn bộ năng 
lượng photon chuyển cho electron sẽ biến thành động năng của electron. 
Ta có thể áp dụng định luật bảo toàn xung lượng uà năng lượng: 


T4 Xa =- xì? 12 
Ppmaton Bộ Pskecmon - Pphoton SE P¿leœron (6.1) 


hay là: 


È Lai PÌ KP, 


, 
photon SH shuyên (6.2) 


photon electron 


Tốc độ của electron liên kết lỏng lẻo trước va chạm có thể bỏ qua so 
với tốc độ đặc biệt cao của photon. Bởi thế, trong khảo sát sau đây, có 
thể xem electron là ở trạng thái nghỉ trước khi va chạm. 


68 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Có thể tính sự thay đổi bước sóng như thế nào? 


Thật lý thú khi tìm hiểu xem người ta tính sự thay đổi bước sóng của 
chùm tia Rơnghen tới tán xạ trên những electron gần như tự do của vật 
thể gây tán xạ phụ thuộc vào góc tán xạ j như thế nào? 

Trước hết ta tìm xung lượng của một photon. Xuất phát từ giả nuyết lượng 
tứ của Planck về sự phụ thuộc của năng lượng photon vào tần số của nó: 

E=hU (6.3) 

Lại dùng hệ thức về sự tương đương giữa khối lượng uà năng lượng 
của Einstein trong thuyết tương đối hẹp: 

E=mc (6.4) 

Ta có thể tìm được khối lượng động rn của photon: 

Puuuum = SE (65) 
C 

Để tìm xung lượng (? = v) của một photon, ta chỉ cần nhân khối 

lượng photon với tốc độ chuyển động của nó: 


hy 
photon — FTÌ,tson .cC= se (6.6) 
Sử dụng hệ thức c = V À và (6.6), ta được: 
_ hy h 
Đphoton = ce: = Ậ (6.7) 


Bây giờ ta xem thật kỹ hình 6.2. 

Theo phép cộng vectơ, tổng xung lượng photon và xung lượng 
electron sau tán xạ bằng xung lượng của photon tới ban đầu. Đây chính 
là nội dung của định luật bảo toàn xung lượng. Để tính xung lượng của 
electron sau va chạm, ta lưu ý tam giác phía trên hình 6.2 đồng thời sử 
dụng định lý hàm số cosin (42 = J? + c? - 2bc cosœ): 


69 
HIỆU ỨNG COMPTON 


Hình 6.2. Xung lượng trong tán xạ Compton của một photon rơnghen trên một 
electron tự do. 


t2 2 2 1 
P 2lskron = photon T Tnoiìn c— KT pgfng P photon " COS@ (6.8) 


Thay xung lượng photon theo (6.7) vào, ta được: 


Ẹ h2 hề ,hh 
Pôbkron = 7z Ð ng .. PT 014 (6.9) 


Bây giờ, ta quay về định luật bảo toàn năng lượng (6.2). Giải (6.2) 
theo À' ta sẽ có: 
E,=E,+E-E, (6.10) 
Đã biết rằng, năng lượng photon được tính theo giả thiết lượng tử 
Planck, trong đó tần số sau va chạm là “ Năng lượng của electron nghỉ 
được tính theo công thức biểu diễn sự tương đương khối lượng-năng 
lượng (6.4). Vậy năng lượng E” của electron sau va chạm là: 
E. =hU+mC - hU' (6.11) 
Theo lý thuyết tương đối hẹp, quan hệ giữa xung lượng và năng lượng 
của một hạt tùy ý được biểu diễn qua công thức quan hệ xung- năng lượng: 


E=pˆc? +mc? (6.12) 


70 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Giải (6.12) theo m⁄c! cho electrron sau tán xạ, ta thu được: 
E?-p¿c? = m£c! (6.13) 


Trong (6.13) thay Fˆ từ (6.10) và , từ (6.8) ta sẽ có: 


' 2 r2 ' ĐI 2¬4 
(E, + E, =%k Ẫ¡ - no, + Pphoon ¡. 2 Pu) photon “ cosøk =†n,C 


(6.14) 

Kết hợp phương trình trên với (6.11) và (6. 9) ta được: 

2 2 
(hv+m,c? - hy - - + - x ? cosg € =mC. 
X ^À À^À 

(6.15) 

Chuyển vế đi, ta thu được: 

mẺ Œ'= h“U° + 2hum €° - 2h”“UU' + mỶ c* - Am c”hU' + h°U? 
H6 RE „HC 
— _2 : 


Sau khi trừ mệc” ở cả hai vế và thực hiện phép mở ngoặc, ta có: 
0 = “1 + 2hum C° - Ah”UU' - 2m c°hUˆ+ h®U 
h?c? hc? hc? 
 = '< r 
X À ÀÀ 


.C0S@ (6.17) 


Sử dụng các công thức quen thuộc về tốc độ truyền sóng: 


CẤU lá ĐẠ (6.18) 


Tính thêm: 
Ở đây có thể đưa ra phép tính phụ cho số hạng bình phương trong 


(6.15): 


(hu + mục - hu} 
= hˆU+ hum C° - hˆuU'+ hum €° + m° Œ° - m c“hU' - h°uU'- m c°hu' 
+ h?U” 
= hˆV + 2hum C° - “hˆUU' + mrẺ,c° - 2m C”“hU' - hPU” 


71 
HIỆU ỨNG COMPTON 


= = h? 2 
Và: 

2x2 

= =hvv' 


Thay (6.19) và (6.20) vào (6.17), ta nhận được: 
0 = + 2hum Cˆ - 2h°UU' - Am c“hU'+ hˆU” - h°U? 
- hˆU®+ 2h®UU'. cos ( 
Và cuối cùng, sau khi rút gọn, ta được: 
0 =2hum C° - Ah”UU'- Am €”hU`+ 2h°UU`. c0s ( 
Chia (6.22) cho 2h, sẽ có: 


0 =ưm,C” - hUU' - mc”U`+ hUU`”. c0s (0 


Ghép theo thừa số chung 7n,c° và - huuˆ ta nhận được: 


0=7m (0 - U) - hUU' ( 1 - cos @) 

hay: 
m0 - U) = huU' ( 1 - cos @) 

Chia hai vế của (6. 25) cho mc° và 0u”, ta được: 
(v-v)_ h(1-cose) 


vy mc° 


Viết vế trái của phương trình trên thành hai phân số: 


Mu v' h 
8m mẽ (I- coso) 


c.c_h 
y`y 


72 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


(6.19) 


(6.20) 


(6.21) 


(6.22) 


(6.23) 


(6.24) 


(6.25) 


(6.26) 


(6.27) 


(6.28) 


(6.29) 


C Ê- si 
Vì thêu À (xem (6. 18)), ta có thể viết (6. 29) dưới dạng: 


À'-À= mcU — C050) (6.30) 
Hiệu số bước sóng AÀ = À' - À trong phương trình (6. 30) không gì 
khác chính là sự thay đổi bước sóng gây ra bởi tán xạ của photon (của 
tia Rơnghen) trên các electron. Hiệu số này được gọi là độ dịch chuyển 
Compron. Như chúng ta dễ dàng nhận thấy, sự thay đổi bước sóng của 
bức xạ điện từ chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ @ mà thôi, bởi vì tất cả phần 
còn lại trong (6.30) đều là hằng số. 
Từ (6.30) cũng có thể thấy rằng, nếu góc tán xạ @ nhỏ, nghĩa là 1 - cos 
(0 ~0, sự thay đổi bước sóng của photon cũng sẽ nhỏ. Còn nếu @ 0 lớn, 
tức 1 - cos 0 >> 0, sự thay đổi bước sóng có giá trị lớn. AÀ có giá trị cực 
đại khi góc tán xạ @ = 1807: 
h 


N-k=2== 
mc (6.31) 


e 


Tất cả những tiên đoán lý thuyết này đều hoàn toàn trùng khớp với 
các quan sát thực nghiệm của Compton. 

Sự thay đổi bước sóng trong tán xạ Compton khi (0 = 90° được gọi là 
bước sóng Compton À„: 


h - 6,626.10*Js 
mục 9,11.10”'kg.3,0.10°m /s 


€ 


=2,424.10'm — (6.32) 


Xà = 


Vì sao hiệu ứng Compton không xuất hiện 
ở ánh sáng nhìn thấy? 

Đến đây, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi: vì sao sự thay đổi tần số của 
bức xạ điện từ khi tán xạ trên những electron (gần như) tự do lại không 
quan sát thấy trên vùng phổ ánh sáng nhìn thấy. Chúng ta có thể hình 


73 
HIỆU ỨNG COMPTON 


dung, chẳng hạn khi ánh sáng xanh chiếu tới một vật nào đó, sau tán xạ 
trở nên có mâu đỏ, tức là bức xạ nhìn thấy có bước sóng dài hơn. Tuy 
nhiên, trong thực tế điều đó đã không xảy ra. Thoạt nhìn, điều này quả 
là cũng đáng ngạc nhiên. 

Với ánh sáng nhìn thấy, độ dịch chuyển Compton không quan sát 
thấy một cách rõ rệt bởi vì trong trường hợp này mối tương quan khối 
lượng giữa electron và photon là hết sức không thuận lợi. Khi quan sát 
va chạm đàn hôi lý tưởng, người ta nhận thấy, phần xung lượng được 
truyền sang đối tác va chạm là nhiều nhất nếu tỷ lệ khối lượng là 1:1. 

Ta biết rằng, năng lượng của photon ánh sáng nhìn thấy khoảng 2,5 
eV (ở vùng bước sóng cỡ ^. = 5.10”). Trái lại, năng lượng của electron tính 
theo tương đương khối lượng-năng lượng (6.4) lại có giá trị cỡ 511.10° 
eV. Từ đó suy ra tỷ lệ khối lượng photon/electron là: 


TTÌphoton _ 1 


` 20000 Giêng) 


Ti jskron 


Để có thể so sánh trong khuôn khổ vĩ mô, ta hình dung một quả cầu 
nhỏ kim loại đập vào một bức tường thép vững chắc: quả cầu nhỏ sẽ 
bay ngược lại với xung lượng hầu như không đổi và phần xung lượng 
(-2ỡ,,„)mà nó truyền cho bức tường thép với khối lượng cực lớn rõ ràng 
là nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Năng lượng của quả cầu nhỏ có thể xem 
là không thay đổi. 

Điều đó có nghĩa, để phần năng lượng chuyển giao đáng kể đến mức 
sự thay đổi bước sóng của photon tán xạ là quan sát được, thì tỷ lệ khối 
lượng photon/electron không được quá nhỏ. Đấy chính là lý do vì sao 
trong thí nghiệm của mình Compton đã sử dụng photon tới của bức 
xạ Rơnghen có năng lượng tương đương với năng lượng của electron 
nghỉ, điều kiện để có thể đo được phần năng lượng chuyển từ photon 
sang electron, và đó chính là điều không thể có với ánh sáng nhìn thấy. 


74 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Phải chăng hiệu ứng Compton chỉ có thể giải thích 
bằng mô hình hạt? 


Chúng ta vừa chứng kiến, hiệu ứng Compton có thể được giải thích 
tuyệt vời bằng mô hình hạt của ánh sáng và bằng cách đó có thể tính 
được độ dịch chuyển bước sóng. Tuy nhiên, nói rằng mô hình hạt là 
khả năng đuy nhất giải thích được hiệu ứng Compton lại là một sự 
nhầm lẫn thường thấy trong các tài liệu khoa học đại chúng cũng như 
trong các sách giáo khoa nơi học đường. 

Chính bản thân Compton cũng đã nhận ra rằng, bên cạnh cách 
giải thích hiệu ứng bằng mẫu hạt của ánh sáng, cũng có thể chọn 
mô hình sóng để đưa ra sự dịch chuyển bước sóng trong hiệu ứng. 
Trong trường hợp này, có sự dịch chuyển bước sóng trong hiệu ứng 
Doppler, một hiệu ứng phản ánh tính chất sóng của ánh sáng, xảy ra 
khi có sự chuyển động tương đối giữa nguồn phát sóng và máy nhận 
sóng, khiến cho dù chỉ có một nguồn sóng mà tùy theo việc chọn hệ 
quy chiếu ta lại thu được những bước sóng khác nhau. Sự thay đổi 
bước sóng trong hiệu ứng Compton có thể giải thích theo quan niệm 
sóng như sau: 

Electron ở trạng thái nghỉ được gia tốc đến tốc độ v nhờ sóng điện 
từ bước sóng À đến đập vào nó. Vấn đề ở đây là đo bước sóng trong 
hệ qui chiếu nào: trong hệ (đứng yên) gắn với electron đứng yên hay 
trong hệ gắn với electron sau khi tán xạ với sóng điện từ. Hệ sau 
chuyển động với vận tốc V so với hệ trước. Do đó, giống như trong 
hiệu ứng Doppler, nếu À là bước sóng đo được trong hệ gắn với 
electron chuyển động thì bước sóng đo được trong hệ gắn với electron 
đứng yên sẽ là À' và À* > À. Nghĩa là bước sóng của sóng tán xạ sẽ lớn 


hơn bước sóng của ánh sáng tới một lượng AÀ = À - À. 


75 
HIỆU ỨNG COMPTON 


Bằng cách mô tả hiệu ứng này theo lý thuyết sóng, ta cũng sẽ có 
những tiên đoán lý thuyết định lượng về chuyển dịch bước sóng, và 
những tiên đoán này cũng trùng hợp với những tiên đoán nhận được từ 
lý thuyết hạt. Như vậy, mô tả lý thuyết sóng cũng có giá trị tương đồng 
bên cạnh mô tả bằng lý thuyết hạt mà ta đã khảo sát kỹ ở trên. Do đó, 
xin được nhấn mạnh một lần nữa, trái với sự trình bày sai lầm trong 
không ít cuốn sách vật lý, không chỉ mô hình hạt của ánh sáng mới cho 
phép ta hiểu và tính toán hiệu ứng Compton, mà mô hình sóng cũng 
có giá trị hoàn toàn tương đương. 


76 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


j 


Hệ thức bất định 
Heisenberg 


Hệ thức bất định Heisenberg nói gì? 


Hệ thúc bất định Heisenberg là một trong những cơ sở căn bản nhất 
và trung tâm nhất của cơ học lượng tử. Đối với cơ học lượng tử, nguyên 
lý này có vai trò giống như những kiến thức về giải phẫu đối với các nhà 
y học. Thế nên, trong chương này chúng ta sẽ bàn đến bất đẳng thức 
rất quan trọng đó. 

Để làm điều này, chúng ta hãy hình dung một đối tượng lượng tử, 
chẳng hạn như electron mà chúng ta đã từng khảo sát. Nếu chúng ta 
biết chính xác vị trí (tọa độ) x và xung lượng 7 (là tích của khối lượng 
m và tốc độ 0) của hạt tại một thời điểm, thì từ những định luật cổ điển 
trong cơ học Newton chúng ta có thể xác chính xác trạng thái chuyển 
động của hạt đó tại bất cứ thời điểm nào khác. 

Nền tảng của điều khẳng định này là những suy nghĩ của nhà vật 
lý và toán học người Pháp Pierre Simon de Laplace (1749-1827) với ý 
tưởng được biết tới dưới tên gọi con quý Laplace có thể phát biểu như 
sau: Nếu biết chính xác tọa độ và xung lượng của một hạt bất kỳ tại một 
thời điểm duy nhất bất kỳ, thì nhờ định luật Newton, một con quỷ thông 
tuệ có thể tính ra toàn bộ các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai. Theo rhế giới quan quyết định luận này, ngay từ thời điểm mới sinh 
ra, vũ trụ đã hoàn toàn xác định. Đương nhiên, đó là một cách diễn đạt 
đơn giản và dễ chấp nhận về mặt logic. 

Thật thú vị khi để ý rằng, vào năm mới chỉ 26 tuổi (!), nhà vật lý lượng 
tử thiên tài Werner Heisenberg (1901-1976), bằng những tính toán của 
mình đã giáng cho quyết định luận cổ điển một đòn chí tử, khi trình 
bày nguyên lý bất định Heisenberg đầy tính cách mạng và tìm ra một 
hệ thức giới hạn giữa độ chính xác Ax về tọa độ và độ chính xác Ap về 


78 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


xung lượng. Hệ thức có tính cách mạng và thoạt đầu có vẻ tà đạo này 


được phát biểu hết sức đơn giản như sau: 


h 
AX.ApP> 2 (7.1) 


Ký hiệu n ở đây không là gì khác so với những điều ta đã nói trong 
Chương 2, nó chính là hằng số hay xuất hiện nhất trong lý thuyết lượng 
tử h/(2n) với trị giá: 


CiẾP sọ s4 (7.2) 
n =2„ = 1,055.102*Js 


Chúng ta sẽ không dành nhiều thời gian cho hằng số này, mà tập 
trung vào lời tiên đoán cốt tử có giá trị vô cùng to lớn của bất đẳng 
thức: Phía bên phải của (7.1) là một hằng số, không thay đổi trong bất 
cứ trường hợp nào và không khi nào bằng không. Tiếp nữa, tích ở vế 
trái buộc phải hoặc là lớn hơn, hoặc cùng lắm là bằng giá trị của hằng 
số này. Trong đó, Az là sai số (= độ bất định) khi xác định tọa độ một 
hạt, còn Ap là độ bất định về xung lượng của hạt đó, với ngụ ý rằng, hạt 
tồn tại ở đâu đó trong khoảng Ax và có xung lượng nằm trong vùng A7. 

Giả sử, theo ý nghĩa con quỷ Laplace, chúng ta muốn tính chính xác 
quỹ đạo của hạt, lẽ đương nhiên chúng ta sẽ tìm cách làm cho Ax và Ap 
càng nhỏ càng tốt hay tốt nhất là cho chúng tiến về không. Tuy nhiên, 
theo hệ thức bất định Heisenberg (7.1) thì điều này là không thể, vì 
một Az nhỏ hơn tất yếu dẫn tới một Ap lớn hơn, bởi vì tích của hai giá 
trị này ít nhất phải bằng giá trị không đổi... Nếu giảm mạnh Ap sẽ xuất 
hiện ngay vấn đề về sự tăng Ax. Giữa Ax và Ap tôn tại mối quan hệ bù 
írừ. Như vậy, hệ thức Heisenberg giới hạn một cách cơ bản hiểu biết 
của chúng ta về quỹ đạo của các đối tượng lượng tử. 

Ở đây có điều quan trọng mà chính Heisenberg và cộng sự đã nhấn 
mạnh, giới hạn hiểu biết này không phải sinh ra từ sự không chính xác 


79 
HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG 


của các kỹ thuật được sử dụng hay của bản thân các dụng cụ đo, mà 
được xác định bởi một fính chất xác định của các đối tượng Uật chất 
trong thế giới ui mô. Bản thân một đối tượng lượng tử có một tọa độ bất 
định hay một xung lượng bất định. 

Tôi tin chắc rằng, các bạn - nếu bạn vốn là người có óc phê phán, 
một phẩm chất rất đáng ca ngợi - có thể sẽ không tiếp nhận khẳng định 
này một cách đơn giản. Thế nhưng, thật đáng tiếc, đây là giờ phút tôi 
buộc phải thông báo cho các bạn về điều đó. Trước mắt, xin các bạn vui 
lòng hãy nuốt tạm điều này đã. Còn vì sao mà các nhà vật lý hiện đại 
lại tin chắc rằng, hệ thức bất định Heisenberg không phải bắt nguồn từ 
sự thiếu chính xác của các phép đo, mà đích thực là một tính chất của 
vật chất, rồi vì sao hệ thức này lại phản ánh đúng và phù hợp với thực 
nghiệm, thì, tôi xin hứa với các bạn, trong Chương 15 sau này, chúng 
ta sẽ lại đề cập tới một lần nữa, cặn kẽ hơn. 


Chúng ta có thể tưởng tượng hệ thức bất định 
thực ra như thế nào? 


Trong Chương 5, bằng tính chất sóng được mô tả qua bước sóng 
de Broglie, chúng ta đã giải thích được các vân giao thoa xuất hiện 
trong thí nghiệm hai khe với electron cũng như hiện tượng nhiễu xạ 
qua khe. Rồi chúng ta cũng đã nói, chẳng hạn đối với sự nhiễu xạ qua 
khe, việc sử dụng mô hình sóng để giải thích không nhất thiết phải là 
bắt buộc. Thực ra chúng ta sẽ thấy, hệ thức bất định Heisenberg có 
khả năng giải thích hiệu ứng nhiễu xạ qua khe mà không cần dùng 
đến mô hình sóng. 

Chúng ta hãy tưởng tượng một electron đang tự do bay quanh quần 
đâu đó, và nó có một vectơ tốc độ trong khuôn khổ một xung lượng 


80 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


được xác định chính xác nhiều hay ít. Bây giờ chúng ta thu hẹp quỹ 
đạo của electron, chẳng hạn bằng cách cho nó đi qua một khe hẹp, khi 
đó tọa độ của nó có thể được xác định chính xác hơn, vì hạt chỉ còn có 
thể tồn tại ở khoảng không gian trong khe. Nhưng khi đó độ bất định 
về xung lượng sẽ tăng lên, và sau khe không còn có thể tiên đoán được 
chính xác hướng bay của hạt nữa. Chọn khe càng hẹp, tức là Ax càng 
nhỏ, thì sự bất định về hướng và tốc độ electron bay ra sau khe lại càng 
lớn, ứng với Ap càng lớn. Chúng ta thấy rằng, để mô tả đúng sư nhiễu 
xạ của hạt qua khe, không nhất thiết phải từ bỏ thuyết hạt, mà chỉ mở 
rộng nó thông qua hệ thức bất định. 


Vân giao thoa cũng có thể được giải thích 
nhờ hệ thức bất định? 


Như vừa mới chứng minh, có thể giải thích hiệu ứng nhiễu xạ của 
electron qua khe hẹp bằng cách sử dụng mô hình hạt có kể đến hệ thức 
bất định. Liệu với vân giao thoa trong thí nghiệm hai khe có xảy ra điều 
tương tự hay không? Để làm điều đó, trước hết ta cần phải xác định, 
giữa nguồn electron và màn ảnh, electron đã đi theo quỹ đạo nào, hay 
nói một cách khác, chúng đi qua khe nào? 

Vấn đề là, nói chung, quỹ đạo của electron được xác định như thế 
nào? Thật đơn giản: ta nhìn theo hướng, hay phát biểu một cách chuyên 
nghiệp hơn, ta hướng chùm bức xạ điện từ tới một tọa độ (ở đây là hai 
khe) và đặt thiết bị ghi xem ở những góc nào thì chúng bị electron tác 
động, hay phản xạ lại khi đập trúng electron (Hình 7.1). 

Cũng cần nói thêm rằng, để thu được những kết quả có nhiều thông 
tin hơn, cần sử dụng bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ, bởi vì độ phân 
giải của hình - thu được khi hạt qua khe đập lên màn hình - càng cao 


81 
HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG 


Tia 
`. 


Hình 7.1. Thí nghiệm hai khe với electron. Bức xạ Rơnghen định vị electron có thể 
làm biến mất các vân giao thoa. 


khi bước sóng càng nhỏ, nghĩa là khi tần số của bức xạ càng lớn. Lại vì 
hai khe trong thí nghiệm của chúng ta nằm rất gần nhau, chúng ta buộc 
phải sử dụng bức xạ Rơnghen có bước sóng ngắn để thu được các dữ 
liệu có tính thuyết phục cao. 


Thí nghiệm thứ nhất 

Chúng ta tiến hành thí nghiệm đã giới thiệu trong Chương 5, rhí 
nghiệm hai khe uới electron, trong đó cường độ nguồn electron thấp và 
ghi lại một danh sách quỹ đạo hay các khe mà mỗi electron đã đi qua. 
Ở đây ta nói tới thông tin-con đường mà chúng ta biết được về từng 
electron riêng biệt. Bởi vì so với những việc đã làm ở những chương 
trước, chúng ta không thay đổi bố trí thí nghiệm, chúng ta cũng xuất 
phát từ giả thuyết rằng, trên màn ảnh sẽ xuất hiện những vân giao thoa, 
như trước đây ta luôn có trong thí nghiệm hai khe với electron. 

Tiếc thay, kết quả thí nghiệm cho chúng ta thấy: không phải như Uậy. 
Trong thí nghiệm hai khe với electron khi có chiếu bức xạ Rơnghen để 
biết electron đi qua khe nào, ta không còn thấy các vân giao thoa trên 


82 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


màn ảnh nữa, và phân bố xác suất tới toàn phần chỉ còn là tổng phân 
bố xác suất tới riêng rẽ ứng với mỗi khe, nghĩa là giống như trường hợp 
các đối tượng vĩ mô. 

Vâng, quả thật là rắc rối! Lập tức xuất hiện câu hỏi: làm sao mà các 
vân giao thoa có thể biến mất, khi chỉ chiếu thêm ánh sáng vào đây? 
Chỉ nhìn vào thôi mà đã thay đổi nhiều như vậy được sao? 

Để giải thích kết quả quan sát bất ngờ này, chúng ta phải nhớ lại hiệu 
ứng Compton ở Chương 6. Chúng ta biết rằng, các photon, do khối lượng 
động của chúng, có một xung lượng không thể bỏ qua khi tương tác với 
những đối tượng lượng tử có khối lượng nhỏ khác. Dễ dàng thấy rằng, 
các photon Rơnghen giầu năng lượng dùng để định vị electron trong 
thí nghiệm này, khi tương tác với electron theo kiểu “va chạm đàn hồi” 
được mô tả bởi Compton, đã làm thay đổi một cách đáng kể xung lượng 
của những electron đó. 

Cái không ổn trong thí nghiệm của chúng ta là việc sử dụng bức xạ 
điện từ tần số cao như bức xạ Rơnghen để định vị electron, bởi vì khi 
tần số bức xạ điện từ cao, các photon sẽ có xung lượng đặc biệt lớn, 
như dễ thấy từ hệ thức 


P =.. (7.3) 
photon ——~ : * 


Điều đó cũng có nghĩa, xung lượng Ap chuyển cho electron là lớn 
và do đó nhiễu loạn cũng sẽ lớn. Khi đã nắm được điều này, chúng ta 
phải tìm cách giảm thiểu trong phạm vi có thể sự nhiễu loạn gây ra bởi 
photon, tức giảm thiểu xung lượng của chúng, bằng cách chọn tần số 
bức xạ điện từ càng nhỏ càng tốt. 

Thí nghiệm thứ hai 
Chúng ta tiến hành thí nghiệm lại một lần nữa, nhưng với tần số bức 


xạ thấp, và thử quan sát xem kết quả có gì thay đổi không. 


83 
HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG 


Mặc dù lần này, may mắn thay, các vân giao thoa không biến mất nữa, 
chúng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc khi thấy rằng, trật tự các electron không 
thể xác định được chỉ tiết như trước nữa. Nói một cách đơn giản, quỹ 
đạo của mỗi electron trong thí nghiệm này không còn có thể xác định 
được nữa. Tuy nhiên, trên màn ảnh chúng ta lại thấy các vân giao thoa. 
Hỏi có phát điên lên không? 

Nhìn tổng thể lại một lần nữa, ta nhớ rằng thí nghiệm đã được tiến 
hành như sau: Trong thí nghiệm hai khe với electron có sử dụng bức xạ 
điện từ để định vị electron, nếu tần số bức xạ thấp thì vẫn duy trì được vân 
giao thoa, tuy nhiên, không thể xác định được khe mà electron đã đi qua. 

Một cách giải thích có thể trong trường hợp này là, phần xung lượng 
do photon truyền làm nhiễu động electron đã nhỏ đến mức các electron 
này vẫn có thể tạo thành các vân giao thoa, tuy nhiên do bước sóng 
lớn mà khả năng phân giải của hình để xác định xem electron thuộc 
về khe 1 hay khe 2 lại giảm rất mạnh, khiến cho ta không thể thu được 
loại thông tin-con đường và cuối cùng là không thể xác định được quỹ 
đạo electron nữa. 

Liên quan đến hệ thức bất định, điều này có nghĩa: nhờ có Ap nhỏ, 
chúng ta biết electron bay đến đâu trên màn ảnh, cụ thể là bay tới những 
vân sáng mà vị trí của chúng có thể tính trước được, nhưng ngược lại, 
chúng ta không thể biết được electron bay qua khe nào, do Ax quá lớn. 
Tính bù trừ giữa sự bất định về tọa độ và sự bất định về xung lượng lại 
thể hiện rất rõ ràng trong thí nghiệm này. Cho nên, có thể nói đây chính 
là một khẳng định thực nghiệm nữa cho nguyên lý bất định Heisenberg. 


5. Chi tiết hơn xin xem ở S. Duerr, T. Nonn, G. Rempe: Origin of quantum- 
mechanical complementary probed by a “which-wayˆ experiment in an atom 
interferometer. Nature 395 (1998), cũng như §S. Duerr, G. Rempe: Can wave- particle 
duality be based on the uncertainity relation? Am. J. Phys. 68, 11 (2000). 


84 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Từ kết quả thí nghiệm có thể rút ra những gì? 


Điều rất quan trọng mà chúng ta đã nhận thấy là không thể giải thích 
sự xuất hiện của vân giao thoa mà chỉ dựa vào mô hình hạt. Trong bất 
cứ trường hợp nào, chúng ta đều cần mô hình sóng để mô tả hiện tượng 
giao thoa của các electron. Lại còn thú vị hơn nữa, các sóng-electron 
không thể được chứng minh một cách trực tiếp. Trong thí nghiệm hai, 
chúng ta chỉ chứng minh gián tiếp đặc trưng sóng của electron bởi nếu 
không thì không thể nào giải thích được các vân giao thoa. Giống như 
đã làm trong thí nghiệm 1, bây giờ chúng ta sử dụng bức xạ điện từ 
tần số cao để xác định khe đã được chọn bởi electron, rồi chúng ta đo 
không phải những sóng, mà là những hạt, qua phân bố xác suất của các 
electron tới trên màn ảnh mô tả ở hình 7.1, và sau quá trình đo chúng 
tiếp tục hành xử như những đối tượng hạt. 

Về sự phức tạp này, ta có thể phát biểu một cách hình ảnh như sau: 
hình như electron xấu hổ về đặc tính sóng của mình. Nếu người ta 
không để ý tới, chúng hành xử như sóng, nhưng khi bị quan sát trực 
tiếp, chúng lại tự chứng tỏ mình là hạt. Tất nhiên kiểu phát biểu này hơi 
thái quá một chút, nhưng nó phản ảnh được các kết quả thực nghiệm 
một cách ngộ ngĩnh. 

Trong một cách trình bày nghiêm túc hơn, chúng ta phải xác định: 
Nếu quỹ đạo của mỗi electron là không xác định, chúng ta sẽ thu được 
vân giao thoa, ngược lại, khi ta có thông tin-con đường thì các vân giao 
thoa sẽ biến mất. Giữa hông tin-con đường và sự xuất hiện các vân giao 
thoa có một sự bù trừ rất cơ bản. 

Về sau, cũng có nhiều câu hỏi về đặc tính cơ bản của hệ thức bất 
định Heisenberg. Khi mới bước sang thế kỷ 21, người ta đã nghi ngờ 
khá nhiều khẳng định rằng, để thu được hông tin-con đường sẽ buộc 
phải mất đi vân giao thoa trong thí nghiệm hai khe. 


85 
HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG 


Những thí nghiệm có căn cứ vững vàng nhất, được tiến hành trước 
tiên bởi nhóm gerhard Rempe, đã chỉ ra rằng, việc mất đi khả năng giao 
thoa qua hai khe hẹp trước hết là do quan hệ lượng tử giữa máy phát 
hiện (detector) con đường nào và đối tượng lượng tử?. Từ đó, cuối cùng 
người ta rút ra kết luận rằng, lưỡng tính sóng-hạt cơ học lượng tử về 
thực chất là cơ bản hơn nguyên lý bất định Heisenberg vốn được đưa 
ra để giải thích hiện tượng. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới mẻ và 


VÔ cùng quan trọng. 


Có thể tiến hành thí nghiệm hai khe 
với các hạt khác không? 


Người ta đã nghĩ đến khả năng tiến hành thí nghiệm hai khe với 
những hạt khác chứ không phải là chỉ với electron, mặc dù xây dựng 
thí nghiệm với những hạt có khối lượng càng lớn sẽ càng khó khăn hơn. 
Với những nỗ lực lớn hơn và tốn kém hơn, với những hạt cơ bản khác, 
chẳng hạn như notron, người ta cũng đã chứng tỏ được sự tổn tại của 
vân giao thoa. Điều đó nói với chúng ta rằng, ngay cả những hạt đó cũng 
tuân theo lưỡng tính lưỡng sóng hạt và do đó chúng cũng được gắn với 
một bước sóng de Brogilie. 

Từ những thí nghiệm mới nhất người ta biết rằng, vân giao thoa cũng 
xuất hiện ngay cả trong thí nghiệm hai khe với những phân tử lớn có tên 
gọi ftulleren (còn gọi là phân tử bóng đá vì chúng có dạng hình cầu giống 
như quả bóng đá (xem hình 7.2)), tạo thành từ 60, 70 phân tử cacbon. 
Điều này là hết sức lý thú, vì ranh giới giữa vi mô và vĩ mô ngày càng 
dịch chuyển về phía có kích thước lớn hơn, nghĩa là chúng “khử định 
xứ” theo ý nghĩa chân thực nhất của từ này. 

Tất nhiên, ở đây lại xuất hiện câu hỏi: nếu cứ tiếp trục dịch chuyển 
về phía kích thước lớn như vậy, thì khi nào khả năng giao thoa của hạt 


86 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Hình 7.2. Mô hình một phân tử 
fulleren, tạo thành từ 60 nguyên 
tử cacbon. 


sẽ mất đi, và chính xác ranh giới thế giới vi mô/vĩ mô nằm ở đâu? Tạm 
thời ta sẽ chưa đề cập đến vấn đề này. Trong Chương 12, khi bàn về 
con mèo Schrôdinger chúng ta sẽ quay trở lại và xác định rằng, đến tận 
hôm nay đó vẫn là vấn đề trung tâm của vật lý lượng tử. 


Bây giờ, thật ra electron là øi: sóng hay hạt? 


Sau tất cả những rắc rối đã xảy ra, với những kết quả đầy mâu thuẫn 
xuất hiện nối tiếp nhau, theo quan điểm cổ điển quen thuộc, chúng ta 
phải đặt ra câu hỏi đơn giản nhưng quyết định tất cả: vậy thì, thực ra 
electron là gì: nó là sóng hay là hạt? hay là cả hai đồng thời? hay chẳng 
là gì cả? 

Để trả lời cho câu hỏi đặc biệt khó khăn và phức tạp này, tôi xin 
trích dẫn lời của một nhà vật lý lượng tử nổi tiếng và thiên tài người 
Mỹ, Richard Feymann (1918-1988), người luôn luôn có thể tìm ra trên 
đôi môi mình một thành ngữ thích hợp để mô tả những đặc tính khác 
thường trong cơ học lượng tử. Về hành vi ngộ nghĩnh, tự mâu thuẫn của 
electron, trong cách phát biểu dứt khoát quen thuộc của ông, Feymann 
đã nói thật chính xác và thông minh như sau: 


87 
HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG 


“Nó chẳng là gì trong cả hai”® 


Không thể có cách diễn đạt nào đích đáng hơn. Bởi vì như chúng ta 
đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, mô hình sóng hay mô hình hạt mà 
chúng ta sử dụng để mô tả cách hành xử nào đó của các đối tượng 
lượng tử, luôn là những mô hình làm việc cổ điển lấy từ thế giới vĩ mô, 
là những phương pháp được vay mượn để giải quyết sự bất lực của uậ 
lý cổ điển và do đó không khi nào có thể mô tả hoàn toàn thích hợp với 
các đối tượng lượng tử. 

Bức xạ điện từ, electron, proton, hơn 200 hạt cơ bản khác, và ngay 
cả những phân tử lớn như fulleren, không thể xem một cách giản đơn 
là sóng hay là hạt. Chúng chẳng là gì trong cả hai! Chúng là một cái gì 
đó hiếm hoi nằm ở giữa, mà không thể có sự so sánh nào với thế giới 
vĩ mô, môi trường quen thuộc của chúng ta với kích cỡ chừng 10m. 

Nếu ngược lại, đối tượng của chúng ta là fhế giới ui mô, với kích 
thước 10”'° m, cỡ đường kính của nguyên tử, chúng ta sẽ thấy những 
hiện tượng lượng tử lạ lùng, đầy ngạc nhiên và không chút hiếm hoi 
nếu không muốn nói là thường nhật. Sự ngộ nghĩnh, bí hiểm và những 
nghịch lý của các đối tượng lượng tử xuất hiện chỉ vì chúng ta không 
quen với chúng trong thế giới vĩ mô thông thường của chúng ta. (Chà, 
nếu con người ta là một proton thì ta sẽ dễ dàng hiểu được cơ học lượng 
tử. Nhưng khi đó ta sẽ lại phải mang điện dương và có thời gian sống 
gần như vô hạn). 

Cuối cùng thì electron chẳng là sóng mà cũng chẳng là hạt, giản dị 
và rõ ràng: nó là một đối tượng lượng tử. 


5R.Feynman, R. Leighton, M. Sands: Các bài giảng về vật lý của Feynman. 


88 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


\ 


Sự suy sụp của hàm sóng 


Thật ra, mâu thuẫn giữa mô hình sóng và mô hình hạt 
nằm ở đâu? 

Như đã thảo luận ở các chương trước, cả trong vật lý cổ điển lẫn một 
số trường hợp riêng của vật lý lượng tử, có một số hiệu ứng và hiện tượng 
xác định chỉ có thế mô tả hay giải thích bằng hoặc mô hình sóng hoặc 
mô hình hạt. Với mỗi trường hợp cụ thể, việc mô hình nào có thể dùng 
để mô tả được xác định hoặc bởi đối tượng nghiên cứu (chẳng hạn, đó 
là bức xạ điện từ, electron, quả bóng đá hay các vật thể khác) hoặc bởi 
cấu trúc của thí nghiệm (tức là theo cách thức mà ta lấy thông tin từ 
đối tượng nghiên cứu). 

Những đặc thù của vật lý lượng tử khiến cho - và điều này không phải 
là hiếm - cùng một đối tượng nghiên cứu xác định, tùy thuộc vào cấu 
trúc thí nghiệm, mà trong mô hình giải thích có thể coi nó là hạt hoặc 
là sóng. Trong vật lý cổ điển, khó có thể tưởng tượng một phương thức 
mô tả thiếu nhất quán như vậy, bởi vì trong vật lý cổ điển, sóng thì mãi 
mãi vẫn cứ là sóng, còn hạt thì luôn luôn là hạt, không có gì phải nghi 
ngờ và cũng chẳng có ngoại lệ nào. 

Đến đây, ta có thể đặt câu hỏi: vậy thì cái gì làm nên sự khác biệt, sự 
không thống nhất giữa sóng cổ điển và hạt cổ điển? Vì sao mô hình sóng 
và mô hình hạt lại mâu thuẫn với nhau? Rồi liệu người ta có thể, chẳng 
hạn: 1) cho rằng electron là hạt, nhưng lại lan truyền theo những quy 
luật sóng? hay 2) sóng nước là những sóng nhưng được tạo nên từ các 
hạt (cụ thể là các phân tử nước)? Đấy là những đề nghị đơn giản nhất 
về sự thống nhất sóng-hạt mà ta có thể nghĩ tới. 

Nghĩ kỹ hơn một chút, ta thấy sự việc thật ra không hoàn toàn đơn 
giản như hai đề xuất ở trên: 


90 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


1) Nếu ta lấy xuất phát điểm là electron có thể lan truyền trên những 
quỹ đạo lượn sóng, thì sẽ xuất hiện ngay câu hỏi: làm sao trong 
khi thay đổi liên tục hướng chuyển động, chúng có thể thực hiện 
được sự đổi hướng xung lượng liên tục mà không vi phạm định 
luật bảo toàn xung lượng? Sẽ phải giải thích điều này như thế nào? 
Vấn đề tiếp theo: các hạt tích điện được gia tốc có tính chất là sẽ 
phát ra năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ. Như vậy, khi chuyển 
động lượn sóng, electron (có điện tích bằng -e = -1,602. 10''°C) sẽ 
phải thường xuyên phát ra bức xạ điện từ, mà như chúng ta biết, 
thực tế các electron đã không làm như thế. Bởi vậy, một hình dung 
đơn giản về bức tranh thống nhất sóng-hạt thực ra là rất có vấn đề. 

2. Việc khảo sát sóng nước (một thí dụ tiêu biểu của sóng) đã giúp 
chúng ta rất nhiều khi giải thích sự xuất hiện của các vân giao 
thoa trong thí nghiệm hai khe, nhưng ở đây có sự khác biệt nhất 
định giữa photon và electron. 

Trong sóng nước, các phân tử nước chỉ là môi trường truyễn của 
sóng. Chúng không được vận chuyển theo sóng mà chỉ có năng 
lượng dao động của sóng được truyền qua môi trường đó mà 
thôi. Các phân tử nước chỉ là các đao động tử, tức là các vật thể 
có khả năng dao động, tạo ra khả năng lan truyền sóng, hay nói 
chính xác hơn là tạo khả năng lan truyền năng lượng dao động 
của sóng. Tuy nhiên, ở đây sóng mang biểu hiện một dòng chảy 
năng lượng liên tục. Do đó, sóng nước tự bản thân nó, cũng như 


cường độ của nó, không được lượng tử hóa. 


Như thế, chúng ta thấy rằng, mô hình sóng và mô hình hạt thực ra 
không dễ giao hòa với nhau. Ở đây có sự khác biệt cơ bản giữa một sóng 
lan truyền liên tục trong không gian, không có vị trí chính xác và một 
hạt rắn chuyển động trên một quỹ đạo xác định. 


91 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


Càng đặc biệt hơn, khi chúng ta mô tả một đối tượng lượng tử như 
photon, các hạt cơ bản... theo kiểu tuy cùng một đối tượng, nhưng tùy 
thuộc vào thí nghiệm nghiên cứu cụ thể, mà luôn phải sử dụng đồng 
thời mô hình sóng và mô hình hạt, cho dù trên quan điểm vĩ mô, chúng 
thực ra là đối kháng nhau. Liên quan đến hiện tượng này, ta thường nói 
đến tính chất lưỡng nguyên của bức tranh sóng và bức tranh hạt, cái mà 
ta vẫn gọi là lưỡng tính sóng hại. Trên quan điểm vĩ mô, mô hình sóng 
và mô hình hạt mâu thuẫn với nhau, nhưng để mô tả một đối tượng 
lượng tử thì hai mô hình này lại bổ sung cho nhau. Chúng hành xử theo 
kiểu bổ sung cho nhau. 

Thật ra, cách nhìn nhận như vậy chưa phải đã hoàn toàn thoả đáng, 
nhưng khi đối mặt với thực tế mâu thuẫn của các đối tượng lượng tử 
dường như ta không còn một lựa chọn nào khác. Bởi vì, như ở phần 
cuối của chương trước đã chỉ ra, các đối tượng lượng tử hành xử hoàn 
toàn khác với những gì chúng ta vốn quen thuộc trong thế giới hàng 
ngày của vật lý cổ điển vĩ mô. Chúng tuân theo những quy luật của 
Uật lý lượng tử. 


Ý nghĩa chính xác của Khái niệm lưỡng tính sóng-hạt là gì? 


Nói chung, khái niệm lưỡng tính sóng-hạr dùng để chỉ một thực tế là, 
tùy theo loại thực nghiệm mà một đối tượng lượng tử chỉ có thể được 
mô tả hiệu quả và chính xác trong những thí nghiệm cụ thể này bằng 
mô hình hạt, còn trong những thí nghiệm cụ thể khác lại bằng mô hình 
sóng. Tuy nhiên, như tôi đã nêu ra ở phần trên, tình hình thực ra vẫn 
còn ít nhiều chưa rõ ràng. 

Một lần nữa, chúng ta hãy quay trở lại thí nghiệm hai khe với electron 
(không sử dụng bức xạ Rơnghen để định vị electron) và quan sát kỹ hơn 
các vân giao thoa hiện trên màn hình. 


92 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Trong thí nghiệm của chúng ta, màn hình là các tấm kính ảnh, chúng 
sẽ bị hóa đen khi electron đập vào. Khi tiến hành thí nghiệm, nhìn màn 
hình từ phía trước, ta sẽ quan sát được các vân giao thoa điển hình, vùng 
có vân đen ứng với xác suất tới của electron là cao, còn vùng vân sáng 
ứng với xác suất tới của electron là thấp. Từ những suy luận ở chương 
trước, ta biết rằng các vân giao thoa trên tấm kính ảnh chỉ có thể giải 
thích được nhờ zmô hình sóng của electron và không thể cắt nghĩa được 
bằng mô hình hạt. Tạm thời ta cứ biết như vậy. 

Bây giờ, nếu nhìn kỹ hơn các tấm kính ảnh có electron bắn vào, 
chúng ta sẽ sửng sốt mà xác nhận rằng, các vân giao thoa trên tấm 
kính ảnh mà chúng ta quan sát được thực ra cũng không liên tục và 
đều đặn như ta hằng chờ đợi ở một sóng-electron liên tục, mà thể hiện 
một cấu trúc dạng hạt. Trên tấm kính ảnh thậm chí còn hiện rõ những 
điểm riêng rẽ, như dấu vết của các hạt electron đập vào một cách riêng 
l¿. Như vậy, các electron không đập lên màn hình một cách liên tục 
như kiểu sóng vỗ bờ, mà luôn được ghi nhận như những hạt, những 
hạt riêng rẽ, toàn UẹH. 

Điều đó có ý nghĩa rằng, định nghĩa về khái niệm lưỡng tính sóng hạt 
như chúng ta tạm nêu ra ở đầu chương này và như vẫn được sử dụng 
trong các tài liệu khoa học đại chúng, cần phải được mở rộng một cách 
thực sự. Không phải chúng ta dùng mô hình sóng để mô tả thí nghiệm 
này và dùng mô hình hạt để mô tả thí nghiệm khác, mà thực ra chúng ta 
cần phải đồng thời sử dụng cả hai mô hình trong càng một thí nghiệm. 
Bởi vì, như chúng ta vừa thấy, chỉ có thể giải thích các vân giao thoa 
sau khi electron qua khe trong thí nghiệm hai khe bằng mô hình sóng. 
Nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng, trên màn hình, electron được ghi nhận 
một cách toàn vẹn và riêng lẻ, và điều đó khiến ta phải sử dụng đặc tính 
hạt của electron. 


93 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


Chúng ta thậm chí phải sử dụng song song cả mô hình sóng lẫn mô 
hình hạt trong khuôn khổ chỉ một thí nghiệm duy nhất mới có thể giải 
thích được các kết quả quan sát, mặc dù bản thân những mô hình này 
mâu thuẫn với nhau trong khuôn khổ vật lý vĩ mô cổ điển. 


Từ sóng electron, một hạt sẽ hiện trên màn hình 
như thế nào? 


Sau khi chúng ta nhận ra rằng, bản chất lưỡng tính sóng hạt của đối 
tượng lượng tử có thể xuất hiện ngay trong cùng một thí nghiệm duy 
nhất, tự nhiên sẽ xuất hiện câu hỏi: vì sao một đối tượng lượng tử (thí 
dụ electron) vừa được mô tả trong thí nghiệm hai khe như một sóng 
xác suất, nhưng ngay sau đó lại được ghi nhận trên màn hình như một 
chấm nhỏ? Nói khác đi: từ sóng xác suất của các đối tượng lượng tử mà 
sau khi qua khe không có một hướng truyền ưu tiên nào hết, làm sao ta 
lại ghi nhận được từng hạt một trên màn hình? Đây là vấn đề chuyển 
từ việc mô tả một đối tượng lượng tử trong mô hình sóng sang mô tả 
cùng đối tượng đó trong mô hình hạt. 

Để tiếp tục thảo luận vấn đề này, chúng ta đơn giản hóa một chút 
bằng cách xem các khe riêng biệt là những lỗ tròn và đối tượng lượng 
tử là những electron đáng yêu quen thuộc. 

Việc mô tả electron bằng mô hình sóng nói rằng, sau khi qua khe 
chúng tiếp tục lan truyền theo mọi hướng như nhau dưới dạng sóng cầu 
ba chiều. Bởi vì sóng cầu-electron không có một hướng truyền ưu tiên 
nào trong không gian, ta nói rằng chúng lan truyền đẳng hướng. Các 
vân giao thoa tuyệt vời xuất hiện trong thí nghiệm từ sự chồng chất của 
hai sóng cầu tiếp tục truyền đi sau hai khe. (Cũng xin nói thêm rằng, 


những vân giao thoa xuất hiện sau “khe” hình tròn khó hình dung hơn 


94 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


những vân thông thường chúng ta vẫn biết, nhưng vẫn hoàn toàn có 
thể tính toán được. Đến lúc này, có vẻ như chỉ với mô hình sóng của 
electron mọi sự đều có thể giải thích và tính toán được). 

Tình hình sẽ nóng bỏng hẳn lên, vì sóng electron như chúng ta vừa 
ghi nhận ở trên, lại không được ghi nhận như một sóng liên tục, mà thể 
hiện trên màn hình dưới dạng hạt gián đoạn, khiến cho chúng ta buộc 
phải chuyển qua mô hình hạt của electron. 

Nhưng, làm sao từ một sóng cầu lại có thể suy ra hạt được? Vấn đề là 
ở chỗ, khi được mô tả như một sóng, electron không còn định xứ nữa. 
Nó tôn tại với một xác suất lớn hay nhỏ ở đây hay ở bất cứ nơi nào khác. 
Nhưng vào một thời điểm xác định nó nằm ở đâu, thì không thể có một 
tiên đoán chính xác nào. Định xứ là tính chất của hạt nhưng khi đó thì 
lại không thể giao thoa, nghĩa là không có vân giao thoa. 

Chúng ta đã quan sát thấy vân giao thoa, và do đó electron không 
thể định xứ, chúng phải được mô tả bằng những hàm sóng bất định xứ. 

Chúng ta hãy tưởng tượng hai sóng electron hình cầu giao thoa, 
xuất hiện đằng sau hai khe và chuyển động về phía màn hình, như vậy 
chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, vào thời điểm ngay trước khi sóng 
đập lên màn hình, chúng vẫn còn là bất định xứ trong không gian. Tại 
thời điểm này, electron vẫn phân bố theo sóng xác suất choán toàn 
bộ không gian. Vậy điều gì xảy ra vào thời điểm mà electron được ghi 
nhận tại một tọa độ x trên màn hình, trong khi phần sóng còn lại đang 


chiếm toàn không gian? 


Điều gì xảy ra với phần còn lại của sóng electron? 


Nhớ lại rằng, chúng ta tiến hành thí nghiệm này với từng electron 
riêng lẻ, theo ý nghĩa tại mỗi thời điểm chỉ có một electron duy nhất 


95 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


chuyển động trong toàn bộ dụng cụ thí nghiệm giữa nguồn electron và 
tấm kính ảnh. Theo logic, từ đó phải suy ra rằng, toàn bộ sóng electron 
quan sát được ở đây chỉ thể hiện một electron duy nhất, và vì ta biết rằng, 
trên màn hình chỉ ghi nhận được một electron trọn vẹn, nên ta lại suy 
ra rằng, khi ghi nhận được một electron tại tọa độ x, thì toàn bộ sóng 
electron choán không gian này sẽ phải biến mất. Sự biến mất đột ngột 
của sóng electron như vậy được gọi là sự suy sụp cúa hàm sóng. Sự suy 
sụp này của hàm sóng thể hiện sự chuyển tiếp từ mô tả các đối tượng 
lượng tử bằng bức tranh sóng, sang mô tả đối tượng đó bằng bức tranh 
hạt. Phần còn lại của sóng electron, chính là phần của sóng choán toàn 
không gian nhưng khi ghi nhận electron tại tọa độ x lại không có mặt ở 
đó, sẽ đơn giản biến mất tại chính thời điểm ghi nhận. Và ở cùng thời 
điểm sẽ xuất hiện một điểm ghi mầu đen trên màn hình, cái vết chỉ ra 


sự hiện điện của electron. 


Cần hiểu thế nào về sự đồng thời và trao đổi 
thông tin tức thời? 


Như thế, chúng ta có thể nghĩ rằng, ở điểm cuối của quá trình, sóng 
sẽ biến đi ngay khi electron xuất hiện ở tọa độ x. Nhưng thực ra phần 
sóng electron còn lại biến đi như thế nào? Và ở đây có liên quan gì đến 
vật chất hay không? Khi nhớ lại rằng, với sóng electron trong thí nghiệm 
hai khe, tương ứng với một hàm sóng toán học ta có vật chất thực sự lan 
truyền, khiến ta tự hỏi: làm sao cái sóng vật chất này lại có thể biến mất 
tại một điểm? Vì ngay khi ghi nhận được electron hàm sóng không còn 
tồn tại nữa, nên quá trình chuyển tiếp buộc phải xảy ra rức thời, tức là 
không có một sự trễ nào về thời gian. Đấy lại là một chuyển tiếp kiểu 
bước nhấy lượng tử khiến ta bỗng có ý tưởng cần thiết phải có một kiểu 
“ảo thuật lượng tử tỉnh vi”. Vậy thực chất là thế nào đây? 


96 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Bản thân Albert Einstein cũng đã nhận thấy những khó khăn của 
lý thuyết này. Những suy luận lý thuyết trước đó đã dẫn ông đến chỗ 
hình thành lý thuyết tương đối hẹp. Ông đã nhận thấy rằng, một quá 
trình truyền thông tin với tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng trong chân 
không sẽ dẫn tới những nghịch lý và phá hủy nguyên lý nhân quả. Từ 
đó, ông rút ra kết luận: thông tin chỉ có thể truyền với tốc độ cao nhất 
là tốc độ ánh sáng. 

Điều đó có liên quan đến vấn đề của chúng ta. Khi một sự kiện (ghi 
nhận hạt electron) xuất hiện tại x, thông tin về sự kiện này chỉ có thể 
truyền với tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng đến một điểm khác bất 
kỳ nào đó (ở đây là những điểm khác x, nơi mà sóng electron đang 
hiện diện ở đúng thời điểm ghi nhận electron đã nói ở trên). Ta có thể 
nói một cách chắc chắn rằng, vì ngay khi ghi nhận electron hàm sóng 
lập tức biến mất tại tất cả các tọa độ khác x, nên thông tin “electron 
đã được ghi nhận tại x” sẽ phải được truyền đi tức thời, nhanh hơn 
ánh sáng, từ điểm ghi nhận electron tới tất cả các điểm khác có tồn 
tại sóng electron. 

Truyền thông tin nhanh hơn ánh sáng mâu thuẫn với những nền 
tảng của thuyết tương đối và đó là lý do vì sao Einstein đã cảm thấy rất 
đau đầu khi hình dung về sự biến mất tức thời của sóng electron. Từ 
đó, ông mô tả đặc tính phi định xứ của các đối tượng lượng tử như một 
“tác dụng từ xa ma quái”. Mối ác cảm đối với những mô tả mà theo ông 
là sai lầm hiển nhiên này của cơ học lượng tử sau đó đã giúp ông hình 
thành một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng, một sản phẩm của ông 
và hai đồng nghiệp (trong Chương 13 chúng ta sẽ khảo sát thí nghiệm 
tưởng tượng còn mang tên là nghịch lý EPR này). 

Để có thể tóm lược vấn đề một cách chính xác, ta có thể khảo sát sự 
suy sụp của hàm sóng theo một cách khác, bằng một thí nghiệm đơn 
giản hơn: 


97 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


Trước hết, chúng ta hãy tưởng tượng có một nguồn rất nhỏ, gọi là 
nguồn điểm, truyền ánh sáng đẳng hướng, nghĩa là như nhau về tất cả 
mọi hướng. Như thế, bức xạ điện từ sẽ rời nguồn sáng đều đặn theo 
hướng xuyên tâm - tất nhiên là với tốc độ ánh sáng. Bây giờ, giảm cường 
độ nguồn sáng đến mức, trong một khoảng thời gian khá dài chỉ phát 
ra từng photon riêng lẻ có trạng thái được mô tả bằng những sóng đồng 
tâm (xem các đường tròn đứt nét trên Hình 8.1), bởi vì photon không 
có hướng truyền ưu tiên nào. Các sóng cầu photon đồng tâm đó được 
truyền đi đẳng hướng trong không gian. 

Bây giờ ta đặt một máy ghi (như ống nhân quang, chẳng hạn) cho 
phép ta ghi lại những photon tới. Như vậy ta gặp lại vấn đề đã được trình 
bày ở trên với thí nghiệm hai khe. Khi một photon được ghi nhận bởi 
ống nhân quang, xuất hiện trở lại vấn đề, sóng cầu mô tả photon sẽ biến 
mất như thế nào? Chừng nào ta chưa đo góc bức xạ của từng photon 
riêng lẻ đó, thì theo những nguyên lý của cơ học lượng tử, photon sẽ ở 
cùng một trạng thái tại tất cả các tọa độ nằm đối xứng xuyên tâm bao 
quanh nguồn sáng một khoảng cách là: 

Ƒ SG. (8.1) 


Sóng cầu đồng tâm 


T9 4 s * * + 
+ + _ 
B ..ư * 
" Đ ba "% * ° 
Hình 8.1 Một nguồn sáng sp. 8 z DƯ. 
bức xạ ra những photon ...* LÊ vàn 
riêng lẻ, truyền đi dưới _c3® . _ * 
À À *# m. 8 + 
dạng sóng câu đông tâm. vn : 
`... 
Ống nhân quang 
98 


THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


trong đó c tất nhiên là tốc độ ánh sáng và ứ là khoảng thời gian kể từ khi 
photon bức xạ từ nguồn. Trước khi đo photon tại thời điểm 7, photon 
sẽ nằm đông thời tại tất cả tọa độ r mà cũng đồng thời chẳng nằm cụ 
thể đâu cả. Thế thì, làm sao trong một chớp mắt đột nhiên photon lại 
có thể “hiện hữu”, định xứ tại một điểm? 

Thật đáng ngạc nhiên, lời giải chuẩn cho vấn đề còn khá mơ hồ này 
dường như lại rất đơn giản. Chúng ta hãy ngẫm lại một chút cách giải 
thích của Born về hàm sóng: theo ông, hàm sóng của một đối tượng 
lượng tử không có gì khác hơn là xác suất tôn tại của đối tượng được mô 
tả qua hàm sóng ấy tại một địa điểm xác định. Với cách lý giải của Max 
Born, hàm sóng không phải là một sóng thực lan truyền trong không 
gian và theo thời gian như sóng nước hay sóng âm, mà đơn giản chỉ thể 
hiện một cấu trúc toán học mà nhờ nó ta có thể tính được xác suất cư 
trú của một đối tượng lượng tử. 

Khi quan sát các sóng photon và sóng electron, nếu chúng ta hiểu 
rõ đấy chỉ là những sóng xác suất chứ không phải là sóng /hc, nghĩa 
là sóng vật chất lan truyền theo không-thời gian, thì bài toán tự nó đã 
được giải quyết. Nếu hàm sóng đơn giản chỉ cho biết xác suất tồn tại 
của đối tượng lượng tử tại một địa điểm xác định nào đó, mà nhờ máy 
ghi ta đã xác định được chính xác đối tượng đang nằm ở tọa độ x, thì 
đương nhiên vào lúc đó đối tượng không còn có thể tôn tại ở bất cứ chỗ 
nào khác. Về mặt toán học mà xét, vì tại x xác suất tồn tại đối tượng 
lượng tử bằng 1 (sự kiện đối tượng nằm tại x là chắc chắn 100%), hậu 
quả đương nhiên cần phải suy ra là xác suất tồn tại của đối tượng tại 
tất cả các tọa độ khác đều phải bằng 0. 

Như vậy, quả thật không cần thiết phải nêu yêu cầu về sự truyền 
thông tin tức thời từ máy ghi đến tất cả các địa điểm khác. Hàm sóng, 
theo Born, Bohr, Heisenberg và những tác giả khác..., không phải là 


99 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


những sóng thực truyền theo không-thời gian, mà chỉ là một cấu írúc 
toán học, một hàm sóng theo nghĩa trừu tượng toán học lan truyền 
trong không gian cấu hình. Nó có ý nghĩa thuần tuý toán học, chứ 
không có nên tảng vật lý sâu sắc như ta vẫn mô tả các quá trình vật lý 
trong cơ học Newton. 


Nhờ đâu mà vấn đề suy sụp của hàm sóng được giải quyết? 


Bây giờ chúng ta đã biết rằng, để giải thích sự xuất hiện electron 
một cách riêng lẻ, toàn vẹn, hàm sóng buộc phải biến mất. Nhưng 
điều gì dẫn tới sự suy sụp của hàm sóng, hay nói khác đi, nguyên 
nhân suy sụp của hàm sóng là gì, chúng ta vẫn chưa giải thích được 
một cách rõ ràng. Vậy sự rút gọn trạng thái của electron đã xảy ra 
như thế nào? Vì sao chúng ta không đo được sự chồng chất như vậy 
ở các trạng thái khác? 

Đấy là một câu hỏi đặc biệt thú vị mà tiếc rằng cho đến nay vẫn chưa 
có câu trả lời duy nhất rõ ràng. Trong thế giới chuyên ngành vật lý, từ 
thời Bohr, Einstein cho đến thời đại của chúng ta hiện nay, giữa các nhà 
vật lý lượng tử vẫn chưa có sự thống nhất về vấn đề rắc rối này. Cùng với 
thời gian, đã kết tỉnh lại một số tiền đề khác nhau cho một giải pháp, 
rồi từ đó đã phát triển không ít những lý thuyết khả dĩ. Điều đáng ghi 
nhận là, ý kiến của các nhà vật lý lượng tử hiện đại luôn vẫn còn cách 
xa nhau một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt trong những khía cạnh cơ 
bản nhất và chính yếu nhất. 

Vì có khá nhiều lý thuyết, và cũng chẳng mất đi nhiều tầm nhìn 
tổng quát, vào lúc này chúng ta chỉ trích dẫn lại lý thuyết đầu tiên và 
do đó cũng là xưa cũ nhất. (Trong lĩnh vực này, lý thuyết quan trọng 
nhất sẽ được thảo luận kỹ như một trọng tâm ở Chương 13, sau khi 


100 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


đã xét một trong những thí nghiệm tưởng tượng phố biến nhất - con 
mèo Schrôdinger). 

Lý thuyết đầu tiên về vấn đề mà ta đang khảo sát dựa trên ý tưởng 
của nhà vật lý người Đan Mạch, Niels Bohr (1885-1962), người đã 
được tôn vinh như một trong những cha đẻ của cơ học lượng tử nhờ 
mẫu nguyên tử bán cổ điển mang tên ông - mẫu nguyên tử Bohr 
(xem Chương 10). Khoảng năm 1927, cùng với học trò của mình là 
Werner Heisenberg, Bohr đã đưa ra cách giải thích vật lý đầu tiên của 
hình thức luận toán học trừu tượng dành riêng cho cơ học lượng tử. 
Cách giải thích này mang tên địa điểm mà nó ra đời: cách giải thích 
Copenhagen. 

Về mặt vật lý, sự biến mất của hàm sóng trong thí nghiệm hai khe 
là hệ quả của quá trình ảo. Chính tương tác giữa đối tượng lượng tử 
(ví dụ một electron) và đối tượng vĩ mô (ví dụ màn hình) đã làm mất 
đi sự chồng chất của những trạng thái khác nhau của đối tượng lượng 
tử (trong ví dụ này là sự tôn tại của electron tại vô số các địa điểm 
thuộc sóng electron). Chính sự tương tác giữa đối tượng lượng tử và 
đối tượng vĩ mô đã làm hàm sóng suy sụp. Như vậy, sự suy sụp của 
hàm sóng chính là kết quả của quá trình đo. 

Trong một cuốn sách của mình, Heisenberg đã giải thích mối quan 
hệ giữa sự biến mất của hàm xác suất toán học và quá trình vật lý 
như sau: 


“Khác ưới sơ đồ toán học trong cơ học Neuton, hàm xác suất mô 
tả không phải một quá trình xác định, mà là tống thể những 
quá trình khả dĩ, chí ít là dựa uào quá trình quan sát. Bản thân 
sự quan sát làm thay đối xác suất một cách không liên tục. Từ 
các quá trình khả đĩ, nó chọn ra quá trình thực tế xảy ra (..). Sự 
chuyển tiếp không gắn uới sự ghỉ nhận kết quả quan sát theo 


101 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


tỉnh thân của người quan sát. Tuy nhiên, sự thay đổi không liên 
tục của xác suất xảy ra là do hành động ghi nhận; bởi uì ở đây đề 
cập tới sự thay đối không liên tục nhận thúc của chúng ta tại thời 
điểm ghi nhận, mà nó được phản ánh lại qua sự thay đối không 
liên tục của hàm xác suất”. 


Đặc biệt trong phần đầu và trong câu cuối của đoạn trích ở trên, 
chúng ta lại thấy rõ cách giải thích của Born về ý nghĩa xác suất của 
hàm sóng. Điều rất quan trọng, theo cách giải thích Copenhagen, là 
quá trình đo đã chọn từ trong “tổng thể các quá trình khả dĩ” - tức 
là trong chồng chất các trạng thái riêng lẻ của đối tượng lượng tử - 
lấy ra một trạng thái xác định - chính là kết quả quan sát. Như vậy, 
ngay từ lời giải thích này ta đã thấy, hàm xác suất không mô tả các 
trạng thái của đối tượng lượng tử như bản thân nó có, mà chỉ đưa 
ra một xác suất mà với xác suất đó, frong trường hợp tiến hành phép 
đo, đối tượng lượng tử được nói đến sẽ xuất hiện trong một trạng 
thái xác định. 

Đến đây, quay lại một thí dụ quen thuộc, dễ quan sát, một lần nữa 
chúng ta nhớ tới những thảo luận về thí nghiệm hai khe với electron, 
bao gồm cả hệ xác định khe nhờ bức xạ Rơnghen. Ở trên, chúng 
ta đã nhận xét rằng, để xác định xem electron đã đi qua khe nào, 
cũng có nghĩa để thu được loại (hông tin- con đường nào, electron 
buộc phải mất đi khả năng giao thoa. Trên tỉnh thần cách giải thích 
Copenhagen, việc electron mất khả năng giao thoa - tức cũng có 
nghĩa là mất đi tính chất sóng - chính là do phép o tọa độ đã rút 
gọn các trạng thái của electron. Hành động đo xác định khe hay xác 


định tọa độ electron ở đây đã làm suy sụp sự chồng chất trạng thái 


7W. Heisenberg: Physik and Philosophie. (Hirzel 2000), trang 80, 81. 


102 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


của electron. Từ thời điểm đo, electron chỉ còn ở trong một trạng 
thái xác định, định xứ, mang đặc tính hạt, và nó giữ trạng thái đó 
cho đến khi tác động vào màn hình theo những đặc tính của hạt cổ 
điển. Hậu quả tiếp theo: không còn tạo ra vân giao thoa, một sản 
phẩm đặc trưng cho tính chất sóng. 

Thống nhất hoàn toàn với cách giải thích Copenhagen, ta nói 
rằng, thông qua việc đo tọa độ, đã xảy ra việc rút gọn trạng thái của 


electron. Sự rút gọn tính sóng là hệ quả của quá trình đo. 


103 
SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG 


9 


Cuộc tranh luận 
Bohr-Einstein 


Vị sao có cuộc tranh luận Bohr-Einstein? 


Niels Bohr (1885-1962), người khởi xướng mẫu nguyên tử sau này 
mang tên ông, vào năm 1927, tại Hội nghị Soluay lần thứ 5 nổi tiếng, nơi 
trao đổi ý kiến của những nhà vật lý đương thời xuất chúng nhất, đã đọc 
một bản báo cáo với chủ đề của hội nghị lần này: “photon và electron”. 
Nhân dịp này, ông đã giới thiệu cơ học lượng fử như một ngành khoa 
học mới, được phát triển chủ yếu nhờ ông và Werner Heisenberg, học 
trò của ông, như một lý thuyết tổng quát và hoàn chỉnh để mô tả các 
đối tượng của thế giới vi mô, đồng thời, vượt xa trước người khác, ông 
đã đưa ra cách giải thích vật lý cho hình thức luận toán học, cách giải 
thích sau này mang tên Cách giải thích Copenhagen để ghi nhớ địa điểm 
mà nó đã được đưa ra. 

Tại hội nghị này, một người tham dự khác là Albert Einstein cũng 
nhìn thấy cơ hội thuận tiện để đưa ra công khai lời phê phán của mình 
đối với cơ học lượng tử mới được phát triển bởi Bohr và Heisenberg. 
Cuộc thảo luận quyết liệt bắt đầu từ đây giữa Bohr và Einstein kéo dài 
nhiều năm về sau và đã trở thành nổi tiếng dưới tên gọi cuộc ranh luận 
Bohr-Einstein. 

Điều khẳng định tất yếu suy ra từ cơ học lượng tử là các đối tượng 
lượng tử, chẳng hạn electron, hoặc không có một tọa độ xác định, hoặc 
không có một xung lượng xác định, đã làm Einstein băn khoăn rất nhiều. 
Cái điều ngẫu nhiên không tránh khỏi ấy, vốn được suy từ hệ thức bất 
định Heisenberg và đóng vai trò trung tâm trong việc mô tả cách hành 
xử của các đối tượng lượng tử, tuyệt đối không thể dung hòa được với 
thế giới quan của Einstein vốn mang đặc tính quyết định luận. 


105 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


Einstein đã thường xuyên nhấn mạnh sự từ chối dứt khoát của mình 
đối với cơ học lượng tử phi tất định trong một nhận xét không phải 
không có chút mỉa mai rằng, ông không thể tin, Chúa lại có thể chơi trò 
xúc xắc với toàn bộ vũ trụ này. (Lại thêm một giai thoại được đồn thổi 
khác: để đáp lại điều đó, Bohr đã ranh mãnh phản bác, Einstein không 
có nhiệm vụ phải viết ra trước những gì mà Chúa phải làm). Einstein 
luôn luôn nghi ngờ yêu cầu tổng quát của các nhà cơ học lượng tử về 
tính đây đủ trong lý thuyết của họ. Nhân đây cũng xin nêu một cách 
ngắn gọn, người ta nói đến íính đây đú của một lý thuyết vật lý khi mỗi 
phần tử của thực tại vật lý đều có thể xếp một cách chính xác vào chỗ 
một đối tượng trong lý thuyết này. 

Einstein tự cho mình có nhiệm vụ phải trình bày rõ ràng rằng, trái 
với ý kiến của Bohr, việc mô tả các quá trình trong thế giới vi mô nhờ 
cơ học lượng tử, chưa thể xem là đầy đủ. Ông tin tưởng rằng, “tính bất 
định” chỉ đường như tạo nên một rào chắn, mà với một cấu trúc thí 
nghiệm được lựa chọn một cách khôn ngoan người ta có thể vượt qua. 
Sau này, những đại lượng vật lý không thể lĩnh hội được bằng cơ học 
lượng tử được mô tả là những biến ẩn hay tham số ẩn. 

Giả dụ những tham số ẩn như vậy thực sự tổn tại trong thực tế, thì 
những phản bác của Einstein có thể xem là có lý vì cơ học lượng tử 
không giới thiệu một cách mô tả đầy đủ mọi quá trình trong thế giới 
vi mô. Sức mạnh tiên đoán của nó giới hạn trong những tiên đoán 
thống kê, vì cơ học lượng tử không bao quát được những quá trình 
thực, có tính chất thứ yếu. Để bác bỏ việc thừa nhận tính đầy đủ một 
cách sai lầm của Bohr theo ý Einstein, trong suốt cuộc thảo luận lâu 
dài Bohr-Einstein, ông luôn nghĩ ra những thí nghiệm tưởng tượng mới 
mẻ, tinh tế mà nhờ nó có thể chỉ ra sự thiếu chặt chẽ của hệ thức bất 


định Heisenberg. 


106 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Hình 9.1. Những người tham gia Hội nghị Solvey tại Brúcxen năm 1927. Hàng frên 
cùng: Piccard, Henriot, Ehrenfest, Herzen, de Donder, Schrôdinger, Verschaffelt, Pauli, 
Heisenberg, Fowler, Brillouin. Hàng giữa: Debye, Knudsen, Bragg, Kramers, Dirac, 
Compron, De Broglie, Born, Bohr. Hàng frước: Langmuir, Planck, Curie, Lorentz, 
Einstein, Langevin, Guye, Wilson, Richardson. 


Cái “ngẫu nhiên” được nhìn nhận một cách vật lý 
như thế nào? 


Để có thể nắm được một cách đúng đắn những phản đối rất cơ bản 
và sắc sảo của Einstein, trước hết chúng ta phải giải thích xem trong vật 
lý khái niệm ngẫu nhiên có ý nghĩa gì. Theo định nghĩa của Heisenberg, 
người ta phân thành hai loại ngẫu nhiên: ngẫu nhiên chú quan và ngẫu 
nhiên khách quan. 

Ngấẫu nhiên chủ quan là những ngẫu nhiên “dường như” xuất hiện do 
thiếu thông tin về những điều kiện ban đầu chính xác mà trên cơ sở đó 
quá trình vật lý diễn ra. Bởi vì kiến thức do những dữ liệu này đem lại 
là hết sức cần thiết cho việc tính toán chính xác kết quả của quá trình 


(chúng ta hãy nhớ lại con quý Laplace ở Chương 7). Những quá trình mà 


107 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


trong đó mỗi thay đổi nhỏ trong điều kiện ban đầu có thể gây nên những 
khác nhau lớn trong trạng thái cuối cùng dường như đều là ngẫu nhiên. 

Một thí dụ quen thuộc của ngẫu nhiên chủ quan cổ điển là trò chơi 
xổ số hay xúc xắc. Trong loại ngẫu nhiên chủ quan này, việc tính toán 
xác suất (chúng ta đều biết cơ hội xuất hiện mặt 6 là 1/6) là cần thiết, 
vì giá trị lối ra chính xác của một quá trình hoàn toàn tất định là không 
biết. Tuy nhiên, ở đây luôn có sự chi phối của một nguyên lý không bị 
giới hạn là nguyên lý nhân quả nói về mối quan hệ bắt buộc giữa kết 
quả và nguyên nhân. 

Chẳng hạn, có thể thống kê về tần số xuất hiện của tai nạn máy bay 
tại một thời điểm xác định, ở một địa điểm xác định hay trong điều kiện 
thời tiết xác định..., nhưng với mỗi tọa độ, mỗi thời điểm không thể tính 
trước được sự biến tai nạn vì /hiếu dữ liệu, chứ không phải vì không có 
nguyên nhân cơ bản cho sự biến đó. Theo đó, mỗi khi máy bay rơi (để 
cho tiện chúng ta tiếp tục sử dụng thí dụ này), ta có thể quay về nguyên 
lý nhân quả và tìm kiếm cho tới khi nào nguyên nhân máy bay rơi được 
phát hiện, cho từng trường hợp. Điều đó là làm được, vì bao giờ cũng 
chắc chắn có ít nhất một nguyên nhân (có thể là vấn đề kỹ thuật, sai 
lầm của con người như của phi công hay do chỉ dẫn bay hoặc bất cứ 
một cái gì khác) đã gây nên hệ quả đó (máy bay rơi). 

Như vậy, ngẫu nhiên chủ quan là do sự thiếu hiểu biết về những điều 
kiện chính xác hơn mà trong đó toàn bộ quá trình diễn ra, dù rằng các 
quá trình vật lý # bản thân nó uẫn là xác định và tuân theo nguyên lý 
nhân quả. 

Ngẫu nhiên khách quan - trái ngược với tất cả những điều vừa trình 
bày - dùng để mô tả những sự kiện ngẫu nhiên tuyệt đối, không hề có 
bất cứ một nguyên do ẩn giấu nào liên quan với sự thiếu hiểu biết của 
chúng ta. Ngẫu nhiên này sinh ra, khác hẳn với ngẫu nhiên chủ quan, 


108 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


không phải do thiếu thông tin về các điều kiện trong đó quá trình xảy 
ra, mà bởi vì nó thật sự là ngẫu nhiên và điều đó có nghĩa là ở đây không 
buộc phải có mối ràng buộc giữa nguyên nhân và kết quả nữa. Ngẫu 
nhiên khách quan, do đó, có mâu thuẫn trực tiếp với nguyên lý nhân 
quả, vì nguyên nhân và kết quả không còn phải gắn bó với nhau theo 
kiểu “nhân quả”. Đây chính là điểm chỉ ra sự khác biệt về chất giữa ngẫu 
nhiên chủ quan và ngẫu nhiên khách quan. 

Như chúng ta biết, trên lập trường vật lý cổ điển, không thể có ngẫu 
nhiên khách quan, bởi vì tất cả các sự kiện đều tuân theo các định luật 
của Newron, khiến cho về cơ bản cả vũ trụ tuân thủ những quy luật 
xác định như nhau, như những bánh xe chuyển động chính xác trong 
đồng hồ Thụy Sĩ. 


Lời phê bình của Einstein là như thế nào? 


Cũng dễ hiểu, khi Einstein cho rằng, với sự hiểu biết thông thường 
và lành mạnh của con người, nguyên lý nhân quả luôn có giá trị như 
một tiền đề, và do đó rõ ràng ông không thể hình dung được sự tôn tại 
của một ngẫu nhiên thực sự khách quan. Thêm nữa, cho đến nay, tính 
đúng đắn của nguyên lý nhân quả luôn là cơ sở cho mỗi ngành khoa 
học tự nhiên. 

Tuy nhiên, trong thực tế chính ngẫu nhiên khách quan lại là thành 
phần cơ bản của lý thuyết lượng tử. Bởi vì nguyên lý bất định Heisenberg 
không chỉ hạn chế một cách cơ bản - như người ta khẳng định sai lầm 
ở giai đoạn đầu - khả năng hiểu biết của chúng ta về các tính chất của 
một đối tượng lượng tử (ví dụ tọa độ hay xung lượng của chúng), mà 
thậm chí còn nói rằng, đối tượng lượng tử ứ nó đôi khi cũng chẳng có 
tính chất xác định nào. Nếu xung lượng của một đối tượng lượng tử 


109 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


được xác định rất chính xác, thì tọa độ của nó không những không thể 
xác định được chính xác mà tự bản thân đối tượng đó cũng chẳng có 
một tọa độ chính xác nào. Với một chút khôi hài ta có thể nhấn mạnh 
điều này: nếu một electron bị buộc phải bay theo một hướng xác định, 
thì tự nó sẽ không còn biết rằng mình sẽ tôn tại ở đâu. 

Một khía cạnh khác tạo nên sự nghi ngờ của Einstein về tính đầy đủ 
của cơ học lượng tử chính là ở chỗ, cách mô tả electron bằng cơ học 
lượng tử không thể cho biết thông tin về điểm tới của electron trên màn 
hình. Phương trình Schrôdinger chứa hàm sóng mô tả trạng thái của đối 
tượng lượng tử là một cách viết toán học tương đương cơ học ma trận của 
Heisenberg. Chúng không thể cho thông tin duy nhất, xác định về tọa 
độ của electron trên màn hình, mà chỉ đưa ra một tiên đoán về xác suất 
một electron có thể đến đập vào một điểm xác định trên màn mà thôi. 

Theo cơ học lượng tử của Bohr và Heisenberg, điểm đập vào màn 
hình của electron là tuyệt đối ngẫu nhiên, bởi vì thông tin về điểm tới 
đó không nằm trong hàm sóng mô tả electron. Sự không rõ ràng khách 
quan này dẫn tới hệ quả là không thể xác định chính xác quỹ đạo của 
đối tượng lượng tử. Hình thức luận toán học của cơ học lượng tử cho 
phép chúng ta tiên đoán về xác suất để một đối tượng lượng tử đến 
một tọa độ xác định nào đó, khi thực hiện phép đo. Thế nhưng câu 
hỗi về tọa độ thực của đối tượng lượng tử, nếu chúng ta không quan 
sát - nghĩa là không đo, tự bản thân nó là vô nghĩa và phi lý, bởi vì đối 
tượng lượng tử tồn tại ở trong một chông chất các cư trú tại vô hạn các 
tọa độ. Chừng nào chưa có sự ép buộc của phép đo, nó không có một 
tính chất (cổ điển) xác định nào cả. 

Từ đó, buộc phải suy ra rằng, điểm ghi nhận cuối cùng cũng phải là 
ngẫu nhiên khách quan. Chúng ta hãy tưởng tượng ra một vùng không 
gian bất kỳ, trong đó mỗi đối tượng lượng tử có thể tôn tại ở bất kỳ điểm 


110 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


nào với xác suất chính xác như nhau, lại vì đối tượng đó không có một 
tính chất xác định nào cả, sẽ không có bất cứ khả năng nào khác ngoài 
việc tọa độ cuối cùng ghi nhận được của đối tượng là ngẫu nhiên khách 
quan. Phương trình Schrôdinger không thể cho ta thông tin về hàm sóng 
sẽ biến mất ở đâu vào lúc thực hiện phép đo. 

Nếu ta nhìn nhận việc mô tả nhờ hình thức luận cơ học lượng tử là 
đầy đủ, thì tọa độ biến mất của hàm sóng chỉ là được lựa chọn ngẫu 
nhiên. Với kết quả cuối cùng này, theo cơ học lượng tử, thực sự không 
có nguyên nhân nào cả. 

Tính phi tất định là một đặc trưng đáng kể của cơ học lượng tử và 
đó chính là điều mà Einstein không dễ dàng chấp nhận. Ông tin tưởng 
một cách vững chắc rằng, với mỗi hậu quả, chắc chắn phải có một 
nguyên nhân, bất kể đây là những quá trình trong thế giới vĩ mô (chẳng 
hạn trong trò chơi bi-da hay trong chuyển động của các hành tỉnh...) 
hay các hiện tượng trong thế giới vi mô (ví dụ các quá trình trong lớp 
vỏ nguyên tử...). Ông cũng nói, ngay cả các sự kiện ở mức độ lượng 
tử, cũng phải có một nguyên nhân tiên quyết nào đó. Không phải vì 
Einstein gắn bó quá chặt chẽ với nguyên lý nhân quả vốn được xem 
là tuyệt đối đúng, cũng không phải vì vật lý lượng tử không cho phép 
diễn ra cái “bước nhảy lượng tử” này, mà đơn giản chỉ vì ông không 
thể hình dung nổi một thế giới bất định như thế. Việc thừa nhận một 
vũ trụ tiềm tàng sự bất định như vậy mâu thuẫn với những hiểu biết 
cơ bản của ông về tự nhiên. 

Einstein cũng hết sức khó chịu khi tiếp nhận fính không khách quan 
cố hữu của cơ học lượng tử theo cách giải thích Copenhagen. Ông không 
thể hình dung, một electron không có một tọa độ xác định chừng nào 
phép đo chưa được tiến hành như lối giải thích Copenhagen khẳng định. 
Làm sao một nhà vật lý có thể hình dung rằng, đối tượng được mô tả lại 


TII1 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


phụ thuộc vào quá trình hay hệ thống quan sát. Trong những năm sau 
này, có lần Einstein đã hỏi người bạn và người đồng nghiệp của ông - 
Abraham Pais - bằng giọng mai mỉa đặc trưng của ông: 


“Cậu có tin thật không, nếu nói mặt trăng tôn tại chỉ uì chúng ta 
nhìn uào nó?”° 


Tại một trong những bút văn của Einstein trích từ thư gửi cho Max 
Born năm 1926, đã cho ta thấy rõ ông phê phán lý thuyết lượng tử lúc 


ấy còn rất non trẻ như thế nào: 


“Lý thuyết đã làm được rất nhiều uiệc, nhưng nó không đem chúng 
ta lại gần hơn những bí mật uốn có. Trong bất cứ trường hợp nào 
tôi cũng tin rằng, không có trò chơi may rúi”.° 


Trong lời nhấn mạnh này, ta thấy thái độ không mấy tin tưởng của 
Einstein đối với cách giải thích Copenhagen được đại diện bởi Bohr. 
Không còn nghỉ ngờ gì nữa, Einstein luôn luôn tin chắc rằng, cơ học 
lượng tử không có khả năng giải thích tự nhiên một cách đầy đủ. Thật 
ra, ông tôn vinh sức mạnh tiên đoán của cơ học lượng tử (với lối giải 
thích theo ông là thuần túy thống kê), nhưng ông cương quyết bác bỏ 
yêu cầu nói rằng, đấy là một lý thuyết đầy đủ trong việc mô tả các sự 
kiện trong thế giới vi mô. 

Nếu chỉ nhìn một cách hời hợt thì dường như cái nhìn của Einstein 
vừa được trích ra ở trên có vẻ gì đó như là tùy tiện và chủ quan, thế 
nhưng nó không bác bỏ mà cũng chẳng bảo vệ những thành tựu khoa 
học của ông. Sự từ chối của ông đối với cơ học lượng tử là dễ chấp nhận 


°. Biographie: Einstein (Specktrum, 2002); trang. 91 
°...C. Held: Die Bohr-Einstein-Debatte (Schoeningh, 1998); trang. 73 


112 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


theo logic thông thường của con người. Một thế giới phi nhân quả chắc 
chắn mâu thuẫn với phương pháp tư duy hợp lý của con người. Theo lẽ 
tự nhiên, chúng ta không thể làm điều gì khác là tìm kiếm theo nguyên lý 
nhân quả và hành động theo đó. Không làm như thế, thì có lẽ là không 
chín chắn và gàn dở. 

Lại còn ấn tượng hơn, khi biết rằng, Einstein đã rất sớm, ngay từ giai 
đoạn phát triển đầu tiên của cơ học lượng tử, bằng những nhận xét sắc 
sảo của mình, đã đánh đúng vào những điểm mấu chốt nhất của ngành 
khoa học này. 


Bohr và Einstein đã thảo luận những thì nghiệm nào? 


Sau đây chúng ta sẽ cố gắng thảo luận một trong những thí nghiệm 
tưởng tượng nổi tiếng nhất mà Einstein đã nghĩ ra để giải thích rõ sự 
phê phán của ông. Cấu trúc của thí nghiệm này về cơ bản giống với thí 
nghiệm hai khe mà chúng ta đã rất quen thuộc. Sự khác nhau duy nhất, 
và cũng bản chất nhất, nằm ở chỗ trong thí nghiệm này hai khe chuyển 
động, và do đó ta đang nói về thí nghiệm uới hai khe chuyến động. 

Từ những khảo sát trước đây trong thí nghiệm hai khe, ta biết rằng 
phân lớn electron nhiễu xạ khi qua khe, nghĩa là thay đối hướng chuyển 
động trước đây của chúng, khiến cho chúng được ghi nhận không chỉ ở 
những chỗ trực tiếp sau khe, mà ở trên một miền rộng của màn chắn. 
Điều mà đến nay chúng ta vẫn chưa chú ý là, theo định luật bảo toàn 
xung lượng, sự thay đổi xung lượng của electron bên khe luôn kèm 
theo sự thay đổi xung lượng của chính khe nhúng theo chiều ngược 
lại. Khe đã nhận từ va chạm với electron một loại tác dụng giật lùi. 
Khi electron qua khe và bị đổi hướng, nó truyền lại cho khe một xung 
có giá trị chính bằng sự thay đổi xung lượng của electron và có hướng 
ngược lại. Cho tới nay, do khối lượng rất lớn của bản thân khe so với 


113 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


khối lượng quá nhẹ của electron, chúng ta đã bỏ qua sự thay đổi xung 
lượng này của khe. 

Theo lý thuyết cơ học lượng tử, nếu trên màn hình thu được các vân 
giao thoa, thì sau khi qua khe electron sẽ không có bất cứ một phương 
truyền ưu tiên nào, vì để có khả năng giao thoa electron phải được mô 
tả bằng một sóng cầu ba chiều đẳng hướng. 

Hay là, nói theo ngôn ngữ của nguyên lý bổ sung giữa độ chính xác 
của tọa độ và xung lượng: Nếu chúng ta muốn điểm xuất hiện cuối cùng 
của electron trên màn hình có thể được xác định rất chính xác bằng 
cách tính những vân tối của vân giao thoa thì thật đáng tiếc chúng ta 
phải chấp nhận rằng, theo nguyên lý bất định, các thành phần của xung 
lượng electron, cũng có nghĩa là hướng bay sau khi nhiễu xạ qua khe, 
hoàn toàn không thể xác định chính xác được nữa. 

Như vậy, cơ học lượng tử khẳng định rằng, không thể đồng thời đo 
thay đổi xung lượng của electron khi đi qua khe (cũng là thay đổi xung 
lượng của bản thân khe) và nhận được vân giao thoa, bởi vì theo cách 
nhìn cơ học lượng tử, sự xuất hiện của vân giao thoa và sự xác định 
phần thay đổi xung lượng là những sự kiện bổ sung cho nhau. Nếu bây 
giờ chúng ta nhớ lại phần thí nghiệm đã trình bày ở Chương 5 trong đó 
chúng ta dùng một chùm bức xạ Rơngen để xác định con đường electron 
qua khe, thì chúng ta biết: nếu xác định chính xác con đường electron 
qua khe chúng ta sẽ mất vân giao thoa trên màn hình, nghĩa là mất khả 
năng giao thoa của electron. 

Cho nên, cơ học lượng tử khẳng định rằng, trong trường hợp xác định 
chính xác sự thay đổi xung lượng của electron thì vân giao thoa sẽ biến 
mất, điểm xuất hiện của electron trên màn sẽ hoàn toàn không xác định. 
Chúng ta phải khẳng định rằng, cơ học lượng tử không cho phép đồng 
thời có thông tin khác nhau về hướng nhiễu xạ của electron và sự xuất 
hiện các vân giao thoa. 


114 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Từ nguyên lý bất định suy ra ngẫu nhiên khách quan có bản chất 
cơ học lượng tử - điều mà Einstein rất căm ghét - là liên quan với sự 
bất định trong xác định tọa độ điểm đến của electron trên màn hình, 
bởi vì về nguyên tắc cơ học lượng tử không cho thông tin về quỹ đạo 
electron, mà chỉ cho một xác suất để electron đến tọa độ x nào đó trên 
màn hình mà thôi. 

Từ đó, Einstein tự đặt cho mình nhiệm vụ tìm ra cái ẩn ở đằng sau 
quá trình lượng tử. Ông đã đưa ra những ý tưởng trái ngược với những 
luận lý cơ học lượng tử vừa trình bày ở trên theo kiểu như sau: 

Einstein lý luận: ta có thể tưởng tượng rằng, bằng một thiết kế thí 
nghiệm nhậy cảm trên một hệ hai khe linh động, ta có thể đo được sự 
thay đổi xung lượng khi electron đi qua khe ấy và bị đổi hướng chuyển 
động. Chẳng hạn ông đã hình dung ra một cấu trúc lý tưởng trong đó 
hai khe chuyển động (ví dụ nhờ những lò xo kim loại hết sức tỉnh tế) 
trong một giá đỡ bên ngoài có thể cho ta biết sự chuyển động này (Hình 
9.2, kim chỉ ở phía dưới). 

Đến đây vẫn chưa nói gì đến sự thay đổi giá trị của xung lượng. Chỉ 
riêng điều electron bị lệch trái hay lệch phải đã cho ta nhiều thông tin 


Màn 
mm 


Nguồn sáng 


Hai khe có lò xo ” 


Hình 9.2. Sơ đồ cấu trúc thí nghiệm tưởng tượng của Einstein. 


115 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


hơn về trạng thái của electron, so với những gì cơ học lượng tử có thể 
cung cấp. 

Trong một thí nghiệm thiết kế như thế, nếu có thể thực sự xác định 
được hướng lệch của electron một cách chính xác mà không làm 
nhiễu loạn các vân giao thoa, thì ta đã tìm ra một minh chứng đủ để 
nói rằng cơ học lượng tử không thể mô tả đầy đủ thế giới vi mô. Bằng 
cách như thế, Einstein dường như đã tìm ra một cơ sở thí nghiệm 
vững chắc để bác lại hệ thức bất định Heisenberg. Tuy nhiên, trước 
khi chúng ta tìm hiểu sự đáp trả của Bohr cho thách thức này, tôi 
muốn nói đôi lời ngắn ngủi về những thí nghiệm vật lý tưởng tượng 


và ý nghĩa tự thân của nó. 


Những sự kiện thực nghiệm nào làm cơ sở cho thảo luận? 


Không thể không nói rằng, những thí nghiệm về giao thoa của 
electron, photon... trong thời Bohr và Einstein, nghĩa là khoảng nửa đầu 
thế kỷ 20, về cơ bản chỉ là những /hí nghiệm tưởng tượng thuần túy, đó 
là những thí nghiệm không được tiến hành thực. Cũng có nhiều nghi 
ngờ rằng những dạng thí nghiệm như thí nghiệm hai khe với electron 
thời tranh luận Bohr-Einstein đã được tiến hành thực hay chưa. Tuy vậy, 
điều chúng ta cần ý thức một cách sâu sắc lại chính là: Bohr và Einstein 
là những người tiên phong nghiên cứu thế giới vi mô không phải bằng 
những thí nghiệm thực, mà bằng những thí nghiệm giả tưởng, bằng tư 
duy thuần túy. 

Tôi muốn tô điểm thêm cho điều vừa nhắc tới bằng một giai thoại: 
Khi Einstein đã nổi tiếng rồi, có lần một phóng viên hỏi ông về địa điểm 
phòng thí nghiệm nơi ông đã tìm ra những kiến thức đủ để tạo nên cả 
một lý thuyết đầy tính cách mạng. Einstein đã lục tìm trong túi áo vét, 
lấy ra cái bút máy và nói rằng đấy chính là phòng thí nghiệm của ông. 


116 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Vâng, điều ấy chỉ ra rất rõ lập trường và thái độ của Einstein: ông đích 
thực là một nhà vật lý lý thuyết. Ông rất muốn trao nhiệm vụ thí nghiệm 
cho những người khác. Lĩnh vực của riêng ông là vật lý lý thuyết, là “suy 
nghĩ và tính toán”. Chỉ với tờ giấy và cái bút, ông đã phát triển lý thuyết 
tương đối hẹp và lý thuyết tương đối rộng dùng để mô tả thế giới vĩ mô, 
và cũng chỉ với tờ giấy và cái bút ông đã tìm cách bác bỏ lý thuyết của 
Bohr và Heisenberg dùng để mô tả thế giới vi mô. Nhưng thiên tài toàn 


năng này đã không thành công ở nhiệm vụ thứ hai. 


Bohr đã phản bác lại như thế nào? 


Theo những điều vừa trình bày ở trên, những ý tưởng của Einstein 
không thể trực tiếp kiểm tra bằng một cấu trúc thí nghiệm thực được. 
Do vậy, sau khi đã được thông báo những phê phán của Einstein, Bohr 
tìm cách phát hiện những sơ suất về lý huyết và tư duy của Einstein để 
bảo vệ những quan điểm về tính đây đủ của cơ học lượng tử. Bởi vì chỉ 
khi chỉ ra được sự không chắc chắn trong việc mô tả hay “tiến hành” 
thí nghiệm tưởng tượng mới có thể bác bỏ nó mà không cần tiến hành 
thí nghiệm thực. 

Thật may mắn (hay thật đáng tiếc, tùy theo người ta nghĩ), sau khi 
phân tích kỹ càng thí nghiệm tưởng tượng của Einstein, Bohr đã tìm ra 
điểm yếu của nó: sai lầm logic nằm ở sự đánh giá sai lầm về ác dụng 
của lò xo trên khe. 

Bây giờ chúng ta sẽ hỏi: vì sao kẻ làm hỏng việc lại là các khe linh 
động. Lập luận ở đây hơi rối rắm, cho dù sự việc thực ra không mấy 
phức tạp. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào cơ chế để đo sự thay đổi 
xung lượng của electron. Trước hết phải thấy rõ rằng, chúng ta cần hai 


khe nhỏ nhẹ, được sắp đặt di động, cho phép ở trạng thái nghỉ làm lệch 


117 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


hướng từng electron riêng biệt. Trong thực tế rất khó có thể tạo ra hai 
khe với yêu cầu như vậy, nhưng chúng ta không cần lo lắng, vì ở đây ta 
đang bàn đến thí nghiệm ứưởng tượng. Trong trường hợp này, có thể 
bỏ qua những khó khăn có bản chất kỹ thuật mà chỉ bàn đến khía cạnh 
thuần túy nguyên lý thôi. 

Trong phân tích các thí nghiệm tưởng tượng, ta luôn luôn phải chú ý 
hết sức cẩn thận để không bỏ qua hay hiểu sai bất kỳ một quy luật vật 
lý nào. Như thế, chỉ trừ khó khăn kỹ thuật khi nói về hai khe di động, ta 
phải đối đầu với sự thật cơ bản sau: Nếu ta muốn thiết kế một cấu trúc 
hai khe có khối lượng nhỏ đến cùng cực mà vẫn có thể ảnh hưởng đến 
xung lượng của mỗi electron, thì chính bản thân cái đối tượng mong 
manh này không còn có thể xem là vĩ mô được nữa. Chính cấu trúc đặc 
biệt này cũng phải được khảo sát như một đối tượng lượng tử, và do đó 
nó cũng phải tuân theo những quy tắc cơ học lượng tử giống hệt như 
electron. Và cũng giống như các đối tượng lượng tử khác, nó không thể 
chống lại nguyên lý bất định Heisenberg: chỉ hoặc tọa độ, hoặc xung 
lượng được xác định chính xác, không khi nào cả hai đồng thời. 

Nếu bây giờ chúng ta muốn thực hiện thí nghiệm tưởng tượng của 
Einstein, trước hết chúng ta phải đưa hai khe di động về trạng thái nghỉ 
để có thể đo được độ lệch của nó khỏi vị trí cân bằng do electron tán xạ 
khi đi qua gây ra. Nhưng tiếc thay, như chúng ta đã biết, đó là nhiệm 
vụ bất khả thi, vì khi tọa độ của khe xác định chính xác, thì các thành 
phần xung lượng của nó lại hoàn toàn bất định. Chúng ta càng cố gắng 
đưa khe về trạng thái nghỉ để có thể bắt đầu thí nghiệm của mình, thì 
nó càng quấy đạp một cách điên cuồng, vì các thành phần xung lượng 
của nó không còn có thể khống chế được nữa. 

Như thế, dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng, thí 
nghiệm tưởng tượng được Einstein nghĩ ra hết sức thông minh đã không 


118 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


hoàn thành được mục đích riêng của nó là bỏ qua nguyên lý bất định 
Heisenberg. Thí nghiệm của Einstein đã thất bại chính ở nguyên lý bất 
định này. Và như vậy, trong những cố gắng đây nghi hoặc của mình, 
chúng ta đã hai lần quay trọn một góc 3600 và bây giờ lại quay trở về 
vạch xuất phát đầu tiên. 


Chúng ta có thể rút ra kết luận gì 
từ cuộc tranh luận Bohr-Einstein? 


Chí ít, chúng ta biết rằng nguyên lý bất định thường được trích dẫn 
không dễ gì bác bỏ. Nhưng vẫn luôn luôn có những cuộc tranh luận 
nhằm bước qua nguyên lý này. Cũng cần phải nói rằng, Einstein, với 
vô vàn ý tưởng độc đáo và những thí nghiệm tưởng tượng của ông, là 
người đã đem lại cho Bohr nhiều chướng ngại vật nhất. Tuy nhiên, 
cuối cùng thì Einstein cũng không giáng được đòn chí tử nào đối với 
lý thuyết Bohr. 

Hay, nói một cách khác: cho dù với không ít người, cơ học lượng tử 
thật chẳng ngon lành gì, nhưng cũng không thể tìm được một cái đòn 
bẩy hất nó ra khỏi con đường của chúng ta. Vậy ta sẽ phải làm gì đây? 

Để kết thúc phần trình bày về cuộc tranh luận Bohr-Einstein, xin có 
một nhận xét hàm ý phê phán rằng, cho dù cuộc tranh luận có ý nghĩa 
khá sâu sắc với sự phát triển tiếp theo của cơ học lượng tử, với cách 
nhìn khách quan ngày hôm nay, chúng ta (dường như phải) thấy rằng, 
trong cuộc tranh luận của mình, Bohr và Einstein đã không gặp nhau 
ở những chỗ chẳng phải là không quan trọng: 

Trong tất cả những lập luận của mình, Einstein luôn luôn có một thế 
giới quan phụ thuộc vào người quan sát, trong khi trái lại, Bohr luôn 
tin tưởng rằng, thật ra ta không thể thâm nhập vào thế giới vi mô. Theo 


119 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


Bohr, trên cơ sở tính bổ sung của các tính chất vật lý của đối tượng 
lượng tử, trong đó có nguyên lý bất định, bản thân các thiết bị đo cũng 
phải đưa vào trong quan sát vật lý. Khi ta đo một tính chất, chẳng hạn 
tọa độ của các đối tượng lượng tử, thì mỗi phép đo đều dẫn tới việc 
làm rối loạn chồng chất trạng thái (cư trú), khiến đối tượng chuyển từ 
chỗ có thể cư trú tại vô số các điểm khác nhau đến chỗ phải định xứ tại 
một điểm xác định và từ đó dẫn tới sự biến mất của hàm sóng. Điều đó 
đương nhiên dẫn tới sự loại bỏ khả năng khách thể hóa. Mà Einstein lại 
luôn hăng hái mô tả thế giới vật lý một cách khách quan, đòi hỏi vật lý 
phải khách quan và không phụ thuộc vào phép đo (cũng như vào con 
người). Nhưng đó chính là điều mà quan điểm cơ học lượng tử của Bohr 
cho rằng là không thể được. Đây chính là chỗ mà hai thiên tài đã chẳng 
bao giờ gặp nhau, thậm chí có thể họ cũng chưa ý thức đây đủ về thế 


giới quan khác biệt này của mình. 


Hình 9.3. Hai đồng nghiệp tranh luận gắt gao và cũng là hai người bạn tốt: Bohr và 
Einstein. 


120 
THÊ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Đương nhiên, Einstein không hoang mang vì sự bất lợi nho nhỏ này 
của mình, nói gì đến chuyện hạ vũ khí. Ông vẫn luôn tiếp tục, thậm chí 
đến phút cuối đời mình, tin rằng cần phải có một cái gì đó như các biến 
ấn chẳng hạn, cho ta một mặt bằng quyết định luận ở phía dưới mặt 
bằng lượng tử, khiến cho sự ngẫu nhiên khách quan của Heinsenberg 
chỉ còn là “dường như”, vì nó được suy ra dựa trên một lý thuyết không 
đầy đủ. Cuối cùng, sau khi di cư sang Mỹ năm 1933, Einstein vẫn còn 
có một đòn đánh nữa rất quan trọng mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn 
về vật lý lượng tử. Đó là một thí nghiệm tưởng tượng ở dạng hoàn toàn 
khác mà cho đến hôm nay vẫn còn tranh luận cả về cách giải thích vật 
lý lẫn phương diện ứng dụng với một ý nghĩa rộng lớn: đó là £hí nghiệm 
EPR mà nội dung của nó chúng ta sẽ thảo luận ở Chương 13. 


121 
CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN 


lŨ 


Mẫu nguyên tử Bohr 


Đã có những mẫu nguyên tử nào? 


Ngay từ đầu cuốn sách này đã đặt ra câu hỏi rất cơ bản về cấu trúc 
của vật chất. Chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn những mẫu nguyên tử đã 
được giới thiệu ngắn gọn trong Chương 1 để thấy rõ vì sao việc hình 
thành một mẫu nguyên tử mới gần với thực tế hơn lại vô cùng cần thiết. 

Từ rất xa xưa người ta đã biết rằng vật chất được cấu tạo từ những 
hạt nhỏ nhất không thể phân chia được nữa, như một giả thuyết thời 
cổ Hy Lạp, dựa trên phương thức tư duy triết học nhiều hơn là tư duy 
vật lý chặt chẽ của Galile và Newton. Ngay từ thế kỷ thứ 5 trước công 
nguyên, các nhà triết học như Leukipp, Democrit đã đề xuất quan điểm 
cho rằng có tôn tại những hạt nhỏ nhất gọi là nguyên tử (theo tiếng Hy 
Lạp thì øfømos (nguyên tử) = không phân chia được). 

Mãi về sau, dựa trên những quy luật xác định mà người ta quan sát 
thấy trong những nghiên cứu hóa học, nhà hóa học người Anh John 
Dalton (1766-1844) mới xem xét lại và bổ sung thêm cho giả thuyết 
nguyên tử cổ xưa này. Dalton nhận thấy rằng quy luật fý lệ bội cho 
phép ta có cơ sở để thừa nhận sự tôn tại của nguyên tử (theo quy luật 
này thì các nguyên tố tham gia liên kết hóa học chỉ theo một tỷ lệ khối 
lượng xác định hay một số nguyên lần của khối lượng đó). ít nhất là 
về mặt hóa học, với mỗi nguyên tố hóa học xác định, phần khối lượng 
này là không thể phân chia được nữa và người ta coi nguyên tử của 
nguyên tố luôn có khối lượng đó. Lẽ đương nhiên mô hình nguyên tử 
ra đời sớm sủa này không thể giải thích được tất cả những hiện tượng 
đã quan sát thấy. 

Sau đó nhà khoa học người Anh, Joseph Thomson (1856-1940) đã 
phát hiện ra electron trong khi làm thí nghiệm với các ống tia âm cực. 


123 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


Ông khẳng định rằng nhất định phải tổn tại các hạt tích điện âm. Thậm 
chí trong thí nghiệm của mình ông còn xác định được tỷ số g/m, tức là 
tỷ số giữa điện tích và khối lượng của các hạt này. Sau đó, để giải thích 
cho thí nghiệm của mình, ông cho rằng có tôn tại cả những hạt tích 
điện dương (những ion mang điện dương). Mẫu nguyên tử hình thành 
từ những nhận thức mới mẻ này của Thomson được gọi là mẫu bánh 
nho khô. Trong mẫu này, nguyên tử được hình dung như một cục bột 
đặc nhỏ (compacf£) và trong quả cầu vật chất mang điện dương đó có 
phân bố đều đặn các electron mang điện âm, giống như những hạt nho 
khô rắc trong một chiếc bánh ngọt vậy. 

Như vậy, đến giữa thế kỷ 19 người ta đã nhận ra rằng, cái được gọi 
là nguyên tử thật ra chẳng phải là không thể phân chia được nữa như 
thoạt đầu người ta tưởng, còn cái nguyên tử thực sự kia - cái mà không 
thể phân chia được ấy, nếu nó tôn tại, thì lại vẫn chưa được tìm thấy. 

Đến năm 1903, khi Philipp Lennard (1862-1947) bắt đầu tiến tới 
những kết luận chính xác hơn về cấu trúc của nguyên tử với thí nghiệm 
bắn phá những lá nhôm mỏng bằng chùm hạt electron được gia tốc, 
thì mẫu nguyên tử của Thomson không còn đứng vững nữa trước các 
kết quả thực nghiệm. Lennard nhận ra rằng, nguyên tử thật ra chủ 
yếu là trống rỗng chứ không thể là một cấu trúc đặc như Thomson 
hình dung. 

Những kết quả chính xác hơn lại do Ernest Rutheford (1871-1937) 
phát hiện. Bằng một thí nghiệm hết sức tỉnh tế ông đã tiến tới một 
mẫu nguyên tử mới, hoàn thiện hơn. Rutherford bắn phá lá vàng mông 
bằng một chùm tia alpha - hạt nhân của nguyên tử hêli, thu được từ 
các hạt nhân phóng xạ. Trong thí nghiệm này, Rutherford đo góc lệch 
8 của hạt alpha khi tán xạ trên một lá vàng có bề dày khoảng 100 lớp 
nguyên tử và nhận thấy rằng, các hạt alpha chủ yếu chỉ bị lệch một 


124 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


góc rất nhỏ. Tuy nhiên, có một số hạt bị hất ngược trở lại với góc gần 
như bằng 1809. Từ đó, Rutherford đã khẳng định rằng, hiện tượng tán 
xạ quan sát được của chùm tia alpha là không thể giải thích được bằng 
mẫu nguyên tử của Thomson, vì trong mẫu này các điện tích dương 
của nguyên tử phân bố đều đặn trong toàn nguyên tử. 

Từ thí nghiệm giàu hệ quả này, Rutherford suy ra những kết luận dẫn 
ông tới mẫu nguyên tử mới như sau: 

- Phần lớn nguyên tử là trống rỗng 

- Nguyên tử có một nhân tích điện dương, cấu trúc đặc biệt chặt, kích 
thước nhỏ cỡ 10m 

- Các electron quay trong các lớp vỗ nguyên tử và có khoảng cách tới 
nhân tùy ý. Lực ly tâm sinh ra do chuyển động theo quỹ đạo của electron 
phải cân bằng với lực hút giữa các điện tích trái dấu. 

Dễ thấy rằng mẫu này rất gần với cấu trúc hệ mặt trời của chúng ta. 
Do đó, mẫu nguyên tử Rutherford cũng còn được gọi là mẫu hành tỉnh 
nguyên tứ. Như chúng ta đã biết từ cơ học Newton, điều kiện cân bằng 
giữa lực hút điện và lực ly tâm ngược chiều nhau là: 

I TIA (10.1) 

Lực điện ở đây chính là lực Coulomb trong chân không được tính 
theo công thức: 


1 Q/; 


= * 2 
4n, r 


C 
(10.2) 


trong đó Q, và Q, là độ lớn của hai điện tích trái dấu hút nhau và đặt 
cách nhau một khoảng r. Hằng số Eạ gọi là hằng số điện môi và có giá 
trị gạ = 8,854 . 10ˆ2 As/Vm. 


Lực ly tâm được xác định nhờ hệ thức: 


F,= Lú6,20I (10.3) 


125 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


Cuối cùng, đặt hai biểu thức (10.2) và (10.3) vào điều kiện cân bằng 
(10.1) trong mẫu nguyên tử của Rutherford, ta được 
1_ QQ; _ mvÏ 


= 10.4 
4m, r r KôHHới 


Mẫu hành tỉnh nguyên tử của Rutherford 
còn những thiếu sót gì? 


Lẽ đương nhiên, mẫu nguyên tử có những tiến bộ rất cơ bản này vẫn 
còn một số thiếu sót. Có hai sự kiện rất cơ bản chưa được chú ý trong 
mẫu này: 

a) _ Tính gián đoạn của phổ hấp thụ uà phổ phát xạ: 

Có một sự thật đã được thực nghiệm kiểm chứng, đó là các nguyên 
tử chỉ có thể hấp thụ hay phát xạ bức xạ điện từ ở những tần số 
hoàn toàn xác định đặc trưng cho mỗi nguyên tố. Chẳng hạn khi 
nghiên cứu quang phổ do nguyên tử Hg bị kích thích phát ra (hơi 
thủy ngân), ta thấy rằng, không có sự liên tục trong phổ phát xạ 
điện từ, mà chỉ ghi nhận được những tần số xác định gọi là các 
vạch phổ (Hình 10.1). Vậy thì, vì sao lại chỉ có những tần số xác 


định được hấp thụ hay phát xạ? 


Hình 10.1. Tính gián đoạn của vạch quang phổ trong phổ kế 
Trên: Các vạch phổ hấp thụ của nguyên tử Hg. Dưới: Các vạch phổ bức xạ của nguyên 
tử Hg 


126 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


b)_ Tính bền Uững của nguyên tử: 

Theo điện động lực học cổ điển, những hạt mang điện được gia 
tốc sẽ phát ra năng lượng dưới dạng bức xạ điện từ. Trong mẫu 
nguyên tử của Rutherford, electron quay quanh hạt nhân trong 
lớp vỏ nguyên tử, do đó chúng có gia tốc hướng tâm. Điều đó phải 
dẫn tới hệ quả là electron, do thường xuyên bị gia tốc, sẽ phát 
ra năng lượng, nó mất dần động năng và cuối cùng sẽ nhập vào 
nhân. Kết quả là nguyên tử không bền vững, nó sẽ nhanh chóng 
bị sụp đổ. Nhưng thực tế chứng tỏ điều ngược lại: Nguyên tử đặc 
biệt bền vững", Vậy làm thế nào giải thích được sự bền vững này 
của nguyên tử? 

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng những câu hỏi đó vẫn còn 
để ngỏ và buộc chúng ta phải thừa nhận rằng, mẫu nguyên tử của 
Rutherford chí ít vẫn là chưa đây đủ. Cuộc tìm kiếm một lý thuyết mới 
tốt hơn, sát thực tế hơn lại bắt đầu. 


Mẫu nguyên tử của Bohr đã giải quyết 
mâu thuẫn này như thế nào? 


Nhà vật lý người Đan Mạch lúc đó đã rất nổi tiếng là Niels Bohr (1885- 
1962) cố gắng giải quyết mối mâu thuẫn trên giữa lý thuyết nguyên tử 
của Rutherford và thực tế bền vững của nguyên tử và tính gián đoạn 
của phổ hấp thụ cũng như phổ bức xạ. Phương pháp của ông là mở 
rộng mẫu nguyên tử Rutherford bằng cách sử dụng giả thuyết lượng tử 
của Planck. Dựa trên rmẫu nguyên tử lượng tử hóa của mình, năm 1913 
Bohr đã giải thích thành công quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô. 


!9- Một ngoại lệ ở đây là các hạt nhân phóng xạ, tuy nhiên hiện tượng phóng xạ 


dựa trên những nguyên nhân hoàn toàn khác và sự giải thích hiện tượng đó không 
liên quan gì đến “sự biến mất của hàm sóng”. 


127 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


Mẫu nguyên tử mới bán cổ điển của Bohr dựa trên ba tiên đề cơ bản, 
sau này được gọi là các giả thuyết Bohr để tôn vinh ông. 


1. Tiên đề thứ nhất của Bohr 


Trong nguyên tử, các electron quay quanh một hạt nhân tích điện 
dương và chỉ có thể tồn tại trên những quỹ đạo tròn xác định với những 
mức năng lượng gián đoạn E, (với ø = 1, 2, 3 v.v...). Những quỹ đạo này 


được gọi là các trạng thái (quỹ đạo) dừng. 


2. Tiên đề thứ hai của Bohr 

Trong lớp vỏ nguyên tử, khi chuyển động trên một quỹ đạo xác định, 
electron ở trong trạng thái dừng và không phát bức xạ điện từ. 

Khi electron chuyển từ mức năng lượng ø sang mức năng lượng m 
thấp hơn, nó sẽ phát ra một photon với năng lượng bằng: 

AE= Em - En = h. AV (10.5) 

Để electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao 
hơn, nó cần hấp thụ một photon có năng lượng AE cũng được tính từ 
công thức (10.5) (sự hấp thụ). Mặc dù electron luôn có gia tốc hướng 
tâm, nhưng nó không buộc phải liên tục phát năng lượng. Năng lượng 
chỉ phát ra khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng 
lượng thấp. 


3. Tiên đề thứ ba của Bohr 


Mô men xung lượng của electron, L = mu. r, không gì khác hơn chính 
là tích của xung lượng rmu và bán kính r, chỉ có thể nhận những giá trị 
gián đoạn trong lớp vỏ nguyên tử. Nó đã được lượng tứ hóa. Cụ thể, 
mô men xung lượng của electron chỉ có thể nhận các giá trị là những 
số nguyên lần của n: 

L=mu.r=m (10.6) 
trong đó ñn = 1, 2, 3 v.v... 


128 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Nhân đây tôi giới thiệu thêm một giải thích bổ sung, vốn không phải 
của Bohr, mà là của Luis de Broglie, nhưng theo tôi thì lại có ý nghĩa hết 
sức lớn để ta dễ hình dung vấn đề. Sự giải thích này dựa trên nguyên 
lý về sóng uật chất của de Broglie, nguyên lý nói rằng, ứng với mỗi hạt 
vật chất chuyển động đều có một sóng - về mặt toán học thể hiện qua 
bước sóng de Broglie. 

Ta hình dung một electron quay quanh hạt nhân nguyên tử trên một 
mức năng lượng (xem hình 10.2). Chu vi một vòng quay của quỹ đạo 
electron là: 

Ũ = Znr. (0.7) 

Vì sóng có khả năng giao thoa, ta cần phải thừa nhận rằng, sóng 
electron khi lan truyền trên quỹ đạo tròn cũng giao thoa tăng cường 
nhau với chính nó, nếu chu vi quỹ đạo là một số nguyên lần bước sóng 


của electron: 


2nr = nÀ. (10.8) 

Thay bước sóng de Broglie (.= h/p) vào (10.8) ta nhận được điều kiện: 
2f£@r = n ạ 
P 


(10.9) 

Đây chính là điều kiện cần phải thực hiện để khi quay quanh nhân 
trên quỹ đạo của mình, electron giao thoa tăng cường nhau với chính 
nó, chứ không mất đi do sự giao thoa hủy nhau. 


đ. 


“ 
+ 


Hình 10.2. Sóng electron, có thể tự giao thoa tăng cường với chính nó. 


129 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


Nếu bây giờ chúng ta xem xét (10.9) chỉ tiết hơn và biến đổi một chút 
(đổi chỗ 2m và p cho nhau), ta sẽ có: 


pr =n bi 
2m (10.10) 


Lại vì h/2m chính là = n, còn p = mu, nên ta lại trở về “phương án” 
ban đầu. 


ƒnU. F= mm (10.11) 


Việc “suy ra” tiên đề thứ ba của Bohr có thể xem như một dạng lập 
luận cơ bản ủng hộ sự hình thành tiên đề này, vì như chúng ta đều biết, 
khi nói về các tiên đề, vấn đề cơ bản là thừa nhận những điều rõ ràng 
và có sức thuyết phục. Cho nên, sự giải thích nhỏ nhoi này nhờ sóng 
vật chất de Broglie là cần thiết. 


Bán kính Bohr là gì? 


Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn ba tiên đề trung tâm làm điểm 
tựa cho mẫu nguyên tử Bohr. Nói ngắn gọn, bây giờ chúng ta biết rằng 
electron chỉ có thể quay quanh hạt nhân nguyên tử trên những quỹ đạo 
xác định ứng với mômen xung lượng xác định. Như vậy, cả bán kính quỹ 
đạo lẫn mô men xung lượng của electron đều bị lượng tử hóa. 

Bây giờ ta tìm cách ứng dụng mẫu nguyên tử Bohr cho nguyên tử 
đơn giản nhất trong số tất cả các nguyên tố: nguyên tử hyđrô. Nguyên 
tử hyđrô chỉ gồm 1 proton và 1 electron, trong đó electron quay quanh 
proton - hạt nhân nguyên tử. Cả hai hạt cơ bản này đều có điện tích 
nguyên tố e (nhưng trái dấu), với giá trị: 

#=1,802.101%€ (10.12) 


trong đó, điện tích proton là + e, còn điện tích electron là - e. 


130 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Trước hết, electron này phải thoả mãn điều kiện cân bằng trong mẫu 
nguyên tử Rutherford thể hiện qua phương trình (10.4), nghĩa là phải 


thoả mãn: 2 
Q,Q; __ïw 
4me,r7 r 


(10.13) 


với Q, = e, Q,= -e (lưu ý rằng như ở trên, ở đây ta ký hiệu Q,, Q, là độ 
lớn điện tích của electrron và proton). Khối lượng 7n ở đây đương nhiên 
là khối lượng electron, có trị giá: 


mm =9,109. 10”' kg (10.14) 
Nhân cả hai vế của (10.13) với r2 ta có: 
2 
“— =mv?r (10.15) 
4£ 


Vế phải của đẳng thức trên chính là tích của mômen xung lượng l,= wu 
. r và vận tốc quỹ đạo 0. Lại thay L bằng tiên đề thứ ba của Bohr, ta được: 
cŸ 
4nto 


= LV=nhVv (10.16) 


Giải (10.16) theo vận tốc quỹ đạo 0, ta được: 
P2 


e 
_ 4neunh Ki h 
hay thay n = m , ta được 
2 
e 
ẻ (10.18) 
2sạ,nh 


Cuối cùng, thay giá trị 0 trong (10.18) vào (10.15), ta được hệ thức: 


2 2 sâm 4 
= =Ứ sẽ r = .. (10.19) 
4me,  “\2cạnh 4e;n”h? : 


Đẳng thức thì dài, rất nhiều ký hiệu, nhưng ngoài các hằng số thì thực 


ra chỉ có một biến số là bán kính r. Rút gọn ở hai vế, ta được công 


' _ 4m 
thức đơn giản: : 


131 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


m,e 1 


. (10.20) 
cạnh? 
hay: E nˆh? 
=_- (10.21) 
m,e”n 


Trong công thức này ta nhận thấy rằng, bán kính quỹ đạo r, tưc là 
khoảng cách từ electron tới hạt nhân, chỉ phụ thuộc vào biến số nguyên 
n= 1,2,3, v.v... nghĩa là nó đã bị lượng tử hóa, vì tất cả các đại lượng 
vật lý còn lại trong (10.21) đều là các hằng số. Do đó, để cho dễ nhận 
biết, ta có thể viết lại biểu thức trên dưới dạng r(0): 
2_EohŠ_ 


rín)=n 5 
m,e“n 


(10.22) 
Bây giờ, thay m, = 1 vào (10.22) ta sẽ tìm được khoảng cách nhỏ nhất 
từ electron tới hạt nhân: 


_ 8,854.10"'2 As/Vm.(6,626.10”” J.S)° 
: 9,109.10”'kg.(1,602.10'*C)Ÿn 


~ 5,29.107"m _ U83) 


Khoảng cách nhỏ nhất có thể từ electron tới hạt nhân của nguyên tử 
hyđrô được gọi là bán kính Bohr. Đem so bậc của bán kính Bohr với kết 
quả thí nghiệm của Rutherford, theo đó đường kính nguyên tử có bậc 
cỡ 10"'° m, ta thấy giá trị tính từ lý thuyết của bán kính Bohr khá phù 
hợp với số liệu thực nghiệm. 


Mức năng lượng trong vỏ nguyên tử 
có thể nhận những giá trị nào? 
Trước đây ta đã sử dụng các khái niệm quỹ đạo electron, quỹ đạo 


chuyển động và mức năng lượng theo những ý nghĩa tương đương với 
nhau. Trong mẫu nguyên tử của Bohr, đó là những trạng thái dừng, 


132 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


cũng có nghĩa là những quỹ đạo mà khi electron chuyển động trên đó 


không có hiện tượng phát xạ (xem lại tiên đề thứ 2 của Bohr). Ngay 


những giá trị của mức năng lượng cũng đã bị lượng tử hóa, phụ thuộc 


vào giá trị của ø = 1, 2, 3 v.v... Sau đây chúng ta sẽ tính giá trị của các 


mức năng lượng này. 


Hiển nhiên, năng lượng toàn phần của electron trên một mức năng 


lượng đúng bằng tống động năng và thế năng của nó: 
toàn phần . ng năng +E thế năng 
Thế năng của electron trong nguyên tử hyđrô là 
z 


— e 
thế năng — —ˆ 4ne,r 
0 


Thay biểu thức (10.21) của r vào, ta được: 
thế năng Ấn, TU TỆ 
m,e m 


Sau khi rút gọn, ta có: 


F — me? 
thế năng — —ˆ 32m? 
4c,ˆn^h 


Như đã biết động năng của electron là: 


Ố 
động năng = Lệ 4 


Thay biểu thức của 0 từ (10.18) vào ta sẽ nhận được: 


cf m,e? 


động năng — =2! - 
TRYUUNN Pu NgH" nEHh"ở 


Thay (10.27) và (10.29) vào (10.24), ta được: 


E _ me° me m,e? 
toàn phần _” 4e,ˆn°h? 8e¿n”h? Se¿n°h° 
133 


MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


(10.24) 


(10.25) 


(10.26) 


(10.27) 


(10.28) 


(10.29) 


(10.30) 


Hay viết cho dễ nhìn hơn: 
1 me? 
tản phân C” 12 ge2nZ 0.31) 
Thật tuyệt vời, ta nhận thấy rằng, ngay giá trị của các mức năng 
lượng cũng phụ thuộc vào biến số gián đoạn ø = 1, 2, 3, v. v... Thông 
qua (10.31) có thể tính được mọi mức năng lượng khả dĩ của electron 
trong mẫu nguyên tử Bohr. 


Việc hấp thụ hay phát xạ photon xảy ra như thế nào? 


Bây giờ chúng ta tập trung vào tiên đề thứ hai của Bohr, theo đó 
electron chỉ thu vào hay phát ra một lượng tử năng lượng khi có thể 


CÔ, 


“nhẩy” từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác. Chữ “nhẩy” 
ở đây ta hiểu theo ý nghĩa phong phú của nó, bởi vì theo Bohr, electron 
không thể tôn tại ở bất cứ chỗ nào ở giữa hai mức năng lượng. Electron 
không thể di chuyển giữa hai mức năng lượng, mà tại cùng một thời 
điểm, nó biến mất ở mức năng lượng này và xuất hiện ở mức năng lượng 
kia. Điều này xảy ra sao cho không bao giờ xuất hiện electron ở bất cứ 
chỗ nào giữa hai mức ấy. 

Nếu bạn cảm thấy điều này tức cười, thì xin bạn hãy tin tôi, bạn 
không phải là kẻ duy nhất trên thế giới ở vào hoàn cảnh ấy. Vấn đề là, 
tôi muốn mô tả thật thoải mái, “bước nhẩy electron ma quái” ấy đã tạo 
ra khả năng duy nhất thống nhất toàn bộ các dữ liệu thực nghiệm đã thu 
thập được trong một lý thuyết vững chắc và cho phép ta đưa ra những 
lời tiên đoán xác đáng. Trong thế giới vi mô, chúng ta thường gặp phải 
những vấn đề vượt qua mọi khả năng tưởng tượng như vậy. 

Theo lẽ đó, chừng nào ta chưa tìm ra một cách giải thích tốt hơn hay 
chưa phát hiện được một lỗi lầm nào đó của lý thuyết, thì ta hãy thừa 


134 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Ẩx„” 


nhận việc electron “nhẩy” từ mức năng lượng này sang mức năng lượng 
khác như một sự ghi nhận chuyển từ trạng thái đầu sang trạng thái 
cuối. Và bởi vì ở đây ta chỉ khảo sát sự khác biệt về năng lượng, nên ta 
sẽ không gặp khó khăn gì lớn trong cách hình dung như vậy. 

Quá trình hấp thụ hay phát xạ một lượng tử sáng dựa trên bước nhẩy 
của electron trong vỗ nguyên tử, và hiệu năng lượng giữa mức năng 
lượng đầu tiên và mức năng lượng cuối cùng sẽ được hấp thụ hay phát 
ra dưới dạng một lượng tử năng lượng. Ví dụ, nếu một electron nhẩy từ 
mức năng lượng 4 với nñ = 4 sang mức năng lượng 2 với ø = 2, thì hiệu 


Í. HC 2-j. „1 NHẤC 
2” 8e;h° 


năng lượng 


x...Àa 


khaïyh (10.32) 
sẽ được giải phóng ra dưới dạng một photon bức xạ. Ngược lại, nếu 
một electron đang nằm ở mức năng lượng 2 với ø = 2 mà hấp thụ một 
photon có năng lượng (10.32) thì nó sẽ nhảy từ mức này lên mức năng 
lượng 7Ø = 4. 

Để diễn tả trong một công thức tổng quát, hiệu năng lượng giữa hai 


mức 7 và ø tùy ý được tính bằng: 
1 me! 1 me? 


ÁE=E =b= (10.33) 


mẺ 8c¿h? \` nỄ 8‡h? 
„gi. l : z) 
8c;hˆ\(_mỸ n 


Điểm mới cơ bản nhất trong mẫu nguyên tử Bohr chính là sự lượng 


tử hóa đã diễn ra trong nguyên tử: khoảng cách từ electron đến hạt 
nhân, mômen xung lượng của chúng, mức năng lượng mà trên đó 
chúng chuyển động, tất cả đều là những đại lượng đã bị lượng tử hóa, 
nghĩa là những đại lượng đó nhận các giá trị gián đoạn, luôn luôn là 


135 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


một số nguyên lần một đơn vị nhỏ nhất gọi là lượng tử (-nguyên tố) của 
đại lượng vật lý đó. 


Đã có thể xem mẫu nguyên tử Bohr 
là “đúng đắn” hay chưa? 


Bên cạnh những thành tựu lớn lao do mẫu nguyên tử Bohr đem lại, 
tất nhiên không thể không nói rằng, mẫu nguyên tử này còn lâu mới là 
tiếng nói cuối cùng. Mặc dù đây là mẫu nguyên tử đầu tiên không chỉ 
giải thích được sự bền vững của nguyên tử cũng như tính gián đoạn 
trong phổ hấp thụ và phát xạ, mà còn tiên đoán được đường kính của 
nguyên tử cũng như đưa ra những số liệu chính xác về năng lượng ion 
hóa của nguyên tử hyđrô, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi để ngỏ. 

Xin nêu một ví dụ, ta thấy rằng mẫu nguyên tử Bohr chỉ có thể mô tả 
được nguyên tử hyđrô và một số ít nguyên tử giống nó mà thôi. Đó rõ 
ràng là một khiếm khuyết của mẫu này, sự khiếm khuyết mà ta không 
thể không thừ nhận. 

Mặt khác, với quan niệm ngày hôm nay, một quỹ đạo gián đoạn, bán 
cổ điển như Bohr đã giả thiết, thực ra là không thể chấp nhận được nếu 
xét một cách thực sự theo cơ học lượng tử, bởi vì với một đối tượng lượng 
tử như electron không thể gán cho nó một quỹ đạo xác định được. Hệ 
thức bất định Heisenberg cấm ta nói đồng thời về một bán kính quỹ 
đạo chính xác r và một vận tốc quỹ đạo cụ thể , nhưng đó lại chính là 
điều mà Bohr đã xem như một tiền đề trong mẫu của mình như chúng 
ta đã thấy. 

Cuối cùng, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù mẫu nguyên 
tử Bohr và những tiên đoán cho nguyên tử hyđrô là rất chính xác, nhưng 
những giả thiết của Bohr ví như cho rằng có những quỹ đạo dừng mà 


136 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


trên đó electron chuyển động không kèm theo bức xạ là vô căn cứ. Nó 
là và mãi mãi chỉ là những giả thiết được đưa ra theo kiểu những tiên 
đề ít nhiều tùy tiện. 

Ngày nay chúng ta biết rằng, mẫu nguyên tử Bohr là mẫu bán cổ 
điển, chẳng có gì khác hơn là một bước tiến gần hơn đến thực tại vật 
lý. Khảo sát theo nhãn quan hiện tại, nó là một đại diện ưu tú cho vô 
số những mẫu nguyên tử, ghi một dấu ấn trên con đường dài khúc 
khuỷu đến trình độ hiểu biết hôm nay của chúng ta. 

Đặc tính nổi bật nhất, đáng ghi nhận nhất trong mẫu nguyên tử Bohr 
chính là, đó là mẫu đầu tiên đưa ra những giả thiết về “trạng thái lượng 


„ 


tử hóa” của electron. 


137 
MẪU NGUYÊN TỬ BOHR, 


II 


Phương trình Schrôdinger 


Đâu là sự khác nhau giữa cơ học ma trận và cơ học sóng? 


Cơ học ma trận do Werner Heisenberg phát triển vào năm 1925 là một 
lý thuyết toán học lần đầu tiên mô tả hành vi của các đối tượng lượng tử, 
và nếu nhìn nhận về mặt toán học, như không khó nhận ra qua tên gọi 
của nó, thì nó dựa trên phép tính ma trận. Nhờ đó, lần đầu tiên đã có thể 
tiến hành những tính toán cụ thể liên quan đến các quá trình vật lý lượng 
tử. Heisenberrg luôn lưu ý đến nét đặc thù trong lý thuyết của ông bằng 
cách thường xuyên nhấn mạnh rằng, trong lý thuyết đó chỉ chứa những 
đại lượng quan sát được và trước hết là đo được, gọi là những đại lượng 
quan sát được (hay đo đưọợc). Điều này đặc biệt quan trọng đối với ông, 
bởi vì theo cách giải thích cơ học lượng tử của Bohr và Heinsenberg, chỉ 
có thể gán một giá trị thực cho những đại lượng đo được. 

Gần như đồng thời và độc lập với Heisenberg, vào năm 1926, nhà vật 
lý người áo Erwin Schrôdinger (1887-1796) phát biểu một cách mô tả 
toán học riêng dành cho các quá trình trong thế giới vi mô, không dựa 
trên các ma trận, mà dựa vào sự tương đương của cơ học lượng tử với 
phương trình sóng trong lý thuyết dao động, gọi là cơ học sóng. Trong lý 
thuyết đó, Schrôdinger vẫn còn phần nào gắn bó với mô hình nguyên 
tử bán cổ điển của Bohr, khi ông nghĩ các electron trong lớp vỏ nguyên 
tử chuyển động trên những quỹ đạo dừng. Những trạng thái dừng này 
xuất hiện vì các electron được nhìn nhận như những sóng de Broglie 
tồn tại trong những trạng thái dao động xác định. Phương pháp khảo 
sát này của Schrôdinger cũng tô ra hữu ích và đầy hứa hẹn. 

Đầu tiên, cả hai lý thuyết xuất hiện gần như đồng thời này tôn tại hoàn 
toàn độc lập với nhau và đều cung cấp những tiên đoán hết sức xuất sắc. 
Tuy nhiên, ngay trong năm 1926 Schrôdinger đã chứng minh rằng, hai 


139 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


lý thuyết cạnh tranh với nhau này - cơ học ma trận của Heisenberg và 
cơ học sóng của Schrôdinger - là hoàn toàn tương đương về mặt toán 
học, mặc dù chúng xuất phát từ những tiền đề hoàn toàn khác nhau 
về thế giới quan. 

Về cơ bản, Heisenberg coi cơ học ma trận của mình là toán học 
thuần túy dùng để tính các giá trị xác suất. Ông đứng trên lập trường 
thực chứng, và không ướm thử bất cứ giá trị thực nào cho những đại 
lượng cơ học lượng tử không đo được (và trước hết là những đại lượng 
không thể đo được). 

Trái lại, quan điểm của Schrôdinger có bản chất /hc rế. Ông xuất 
phát từ thực tế hiển nhiên của các sóng toán học và của các dao động 
electron trong nguyên tử. Các luận đề toán học của ông phản ánh thực 
tại khách quan của thế giới vi mô chứ không phải là hình thức luận 
thuần túy toán học như Heisenberg đã nhìn nhận. (Một cách nhìn dễ 
được thừa nhận như vậy có thể dễ dàng dẫn đến những nghịch lý và 
điều này chúng ta sẽ biết trong những chương sau). 

Lại càng đáng ngạc nhiên hơn khi hai phương thức toán học khác 
nhau một cách cơ bản đến như vậy, nhưng cuối cùng lại được chứng 
minh là hoàn toàn tương đương. Cả hai đều mô tả sự tiến triển theo 
thời gian của các trạng thái của một hệ lượng tử không được quan sát'!. 
Chúng chỉ khác nhau đáng kể về hình thức. Và thật là kỳ quặc, khi gần 
như là một quy tắc, trong các tính toán cơ học lượng tử, cơ học sóng 
thường được sử dụng nhiều hơn so với cơ học ma trận. Nguyên nhân 
của điều này trước hết nằm ở sự đơn giản của lý thuyết Schrôdinger so 
với ma trận Heisenberg. Đó cũng là lý do vì sao bây giờ chúng ta sẽ chỉ 


1" Không quan sát được là bởi vì, như chúng ta biết, theo cách giải thích 
Copenhagen thì hàm sóng bị thay đổi một cách gián đoạn bởi quá trình đo: điều 
này dẫn tới sự biến mất của hàm sóng (xem Chương 8). 


140 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


khảo sát phương trình Schrôdinger mà không đề cập tới phương pháp 
tính của Heisenberg. 

Sau khi đã có một cái nhìn định tính vào thế giới độc đáo của các 
đối tượng lượng tử, bây giờ là lúc chúng ta quan tâm một cách định 
lượng hơn việc mô tả các hạt có khối lượng. Đối tượng của chúng ta 
trong quá trình mô tả này chính là hàm sóng y vẫn thường xuất hiện 
trên con đường của chúng ta cũng như phương trình Schrôđinger vừa 
được nhắc tới ở trên. 

Không nghỉ ngờ gì nữa, chương này sẽ là một trong những chương 
vất vả nhất mà chúng ta gặp phải trong cuốn sách này, bởi vì nó liên 
quan tới chính phương trình Schrôdinger nổi tiếng. Mặc dù phương 
trình này là phương trình đạo hàm riêng và do đó cần những kiến thức 
liên quan đến phép tính đạo hàm riêng, nhưng tôi vẫn không bận tâm 
về điều đó và muốn dành cho phương trình quan trọng này ít nhất là 
nguyên một chương. 


Hàm sóng có ý nghĩa gì? 


Trước khi động đến toán học, chúng ta hãy nói đôi lời về những phần 
cấu thành của phương trình trung tâm và quan trọng này. 

Như đã nói, phương trình Schrôdinger là một phương trình vi phân 
và chứa hàm sóng như một ẩn hàm. Thoạt khởi đầu, những hàm sóng 
này quy về lý thuyết de Broglie, theo đó có thể gắn cho các hạt vật chất 
chuyển động một bước sóng gọi là bước sóng de Broglie. Có thể xem 
hàm sóng giả thiết bởi de Broglie để mô tả sóng vật chất là nghiệm của 
phương trình Schrôdinger. 

“ Bạn đọc thân mến, nếu bạn gặp khó khăn về đạo hàm riêng, bạn có thể bỏ qua 


những phần liên quan tới tính toán ở chương này mà vẫn không có vấn đề gì xảy 
ra cả. 


141 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


Ngay cả vào lúc này, mặc dù vẫn chưa ý thức được đây đủ, nhưng 
chúng ta thực ra đã làm việc với hàm sóng, bởi vì trong cơ học lượng tử, 
hàm sóng chính là đồng nghĩa với khái niệm biên độ xác suất. 

Chắc chắn bạn còn nhớ thí nghiệm hai khe với electron ở Chương 5 
và nhớ những tính toán của chúng ta ở đó đối với phân bố xác suất tới 
của electron trên tấm kính ảnh, trong đó chúng ta đã định nghĩa biên 
độ xác suất z để giải thích các vân giao thoa thu được trong thí nghiệm. 
Thông thường, biên độ xác suất này không ký hiệu là ø, mà được ký hiệu 
bằng chữ cái Hy Lạp \ - chính là hàm sóng mà chúng ta vẫn luôn nói 
tới. Các khái niệm biên độ lượng tử cũng như biên độ xác suất thực ra 
đều tương đương với hàm sóng. Người ta cũng dùng hàm sóng W để nói 
tới hàm trạng thái của đối tượng lượng tử mà nó mô tả. 

Tiếp theo, chúng ta nhớ lại rằng, theo cách giải thích xác suất của 
Max Bom thì bình phương giá trị tuyệt đối hàm sóng của một hạt | \ 
(x; £)|? cho ta biết xác suất tôn tại của hạt tại tọa độ x và ở thời điểm í 
(xem lại công thức (5.5)). Nhưng để tính được xác suất này, trước hết 
ta cần phải biết hàm sóng W (; 7) và do đó ta phải giải phương trình 
Schrôdinger bởi vì nghiệm của nó chính là hàm W (z; /) cần tìm. Tạm 
thời chúng ta chưa đề cập đến việc giải phương trình này ở đây, mà chỉ 
khảo sát việc xây dựng nó để làm quen phần nào với phương trình đặc 
biệt quan trọng đó. 

Cũng cần nhấn mạnh một lần nữa rằng, mặc dù mang tên là sóng, 
nhưng theo lý thuyết của Born, hàm sóng cơ học lượng tử 'Ÿ (x; /) không 
phải là hàm sóng fhực, sóng cơ học như ta đã biết trong lý thuyết dao 
động. Khái niệm hàm sóng được dùng ở đây chỉ để nêu ra sự giống 
nhau uê hình thức đối với hàm sóng cơ học mà thôi. Như vậy phương 
trình Schrôdinger thực ra không phải là một phương trình sóng theo 
nghĩa của lý thuyết dao động mà chỉ được nhìn nhận như một dạng 


142 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


tương đương của cơ học lượng tử với một phương trình sóng cơ học 
cổ điển đã biết. 

Mặt khác, cũng không nên quên rằng, cách giải thích như vậy về hàm 
sóng cơ học lượng tử chưa làm hài lòng một số nhà vật lý lượng tử có tên 
tuổi của ngày hôm nay. Trong thực tế, một vấn đề đã được nhiều lần đề 
cập tới, đó là liệu hàm , về mặt nhận thức luận, chỉ cho biết trạng thái 
của một đối tượng lượng tử, hay còn được gán cho một ý nghĩa thực tế 
khác mà vẫn không tạo nên mâu thuẫn nào. 

Liên quan tới điểm tranh cãi còn chưa rõ ràng này, trong cách giải 
thích hàm sóng, tôi muốn đưa ra một trích dẫn hết sức lý thú của nhà 
vật lý lượng tử erich joos và nhà vật lý hấp dẫn lượng tử Claus Kiefer: 


“Liệu có sự “suy sụp” thực sự của toàn bộ trạng thái uê một thành 
phần xác định hay không (...), hiện nay uẫn là một câu hỏi còn bỏ 
ngó. Do trong tương lai gần uẫn chưa thể có một xác quyết thực 
nghiệm, nên có thể xem đây chỉ là 'uấn đề khẩu uị"”" 


Trong thời gian trước mắt, vẫn chưa thể đưa ra một bằng chứng thực 
nghiệm về việc hàm sóng có bản chất “thực” hay “thuần túy toán học”. 
Như vậy, quan điểm thực chứng luận về hàm sóng của Heisenberg và 
Bohr vẫn chưa thể được chứng thực hay bị bác bỏ. 

Mặc dù cách giải thích Copenhagen còn chưa thực sự vững chắc, nhưng 


sự níu kéo vào các quan điểm cũ kỹ khác còn thiếu cơ sở hơn nhiều'!. 


1C, Kiefer, E. Joos: Decoherence: Concepts an Examples, In: P. Blanchard, 
Arkadiusz Jadczyk Quantum Future: Frorm Como to the Present and Beyond (Springer 
Berlin Heidenberg New York 1999). 

2. Cụ thể hơn xin xem trong L. Marchildon: Why should we interpret Quantum 
Mechanics? Found. Phys. 34, 11 (2004), cũng như trong H.D. Zeh: The Wave 
Function: It or Bit? trong: J. Barow, P. Davies et al. (Hrsg) Science and Ultimate 
Reality (Cambridge University Press, 2002); arXiv: quant-ph/0204088 v2 (2002) 


143 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


Phương trình Schrôdinger được suy ra như thế nào? 


Trước hết, có lẽ tôi sẽ làm các bạn thất vọng, vì thật ra phương trình 
Schrôdinger tuyệt vời như vậy lại không được suy ra theo tỉnh thần vật 
lý. Nhà vật lý lượng tử Richard Feynman (1918-1988), một bậc thầy về 


ngôn từ, đã có lần nói: 


“Từ đâu chúng ta có phương trình này? Chẳng từ đâu cả. Không 
thể suy ra nó từ một cái gì đó uốn đã biết. Nó nhấy ra từ cái đầu 
của Schrôdinger”5 


Cũng tốt thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử dẫn ra phương trình này, 
cho dù chỉ là thuần túy toán học. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh 
một cách rõ ràng rằng, “suy ra” không phải là một quy trình chuẩn 
để nhận được phương trình Schrôdinger như sản phẩm cuối cùng. 
Nhưng đó cũng chẳng phải là một sự kiện gì kinh hoàng, nếu phương 
trình Schrôdinger - cũng giống như phương trình cơ bản của cơ học 
cổ điển Newton - không được dẫn ra từ một nên tảng vật lý, bởi vì 
phương trình này £ự bản thân nó đã chính là phương trình cơ bản của 
cơ học lượng tử. 

Phần dẫn dắt sau đây cần được nhìn nhận một cách rõ ràng, và vì tại 
một số điểm, những phân tích đầu tiên về phương trình Schrôdinger là 
hơi rối rắm, nên chúng ta trước hết phải nắm được những mối quan hệ 
tổng quát đã. Tiếp theo, chúng ta sẽ suy ra phương trình Schrôdinger 
phi tương đối tính, vì phương trình này khá đơn giản, khi nó chỉ dùng 
được cho những trường hợp vận tốc 0 của hạt là khá nhỏ. 

Chúng ta xét một hạt có khối lượng mm và vận tốc . Trước hết, ta cho 
rằng hạt chuyển động tự do, tức là không chịu tác dụng của trường lực 


!5_T, Hey, P. Walter: Das Quanfen Uniuersum (Apektrrum, 1998), Trang 51 


144 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


ngoài. Năng lượng toàn phần b của hạt (khi bỏ qua năng lượng nghỉ 
bằng zmc?) chính là động năng 


Eự> =mV (11.1) 


Có thể thay g = m2, ta được: 
2 
lu = đmyZ 1P” 
2 2m (11.2) 
Chúng ta đã quen thuộc với hệ thức p = h/^ cho xung lượng của một 
đối tượng lượng tử, hệ thức có trong phương trình bước sóng de Brogilie. 
Với chúng ta công thức mới là công thức tính xung lượng qua số sóng, 
với định nghĩa: 
k=— 11.3 
À (11.3) 
và khi đó xung lượng có thể viết dưới dạng: 
kh 
=——=kï (11.4) 
ú 21 
Tiếp theo, với năng lượng của hạt thường được tính theo nø (xem lại 
Chương 2), ta có: 
kh? 


= = TA) (11.5) 
2m 


tp 


Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần khó khăn hơn của quá trình suy diễn, 
nó dễ tiếp nhận về mặt toán học nhưng lại hơi “quá sáng tạo” hay tùy 
tiện về mặt vật lý. 

Ta đưa vào một hàm sóng f (x; :) ví như sóng de Broglie. Với giả thiết rằng 
không có một trường thế bên ngoài (W Œ; £) = 0), hàm sóng này có dạng: 

ẤN TÀI f) m2 0 NHI (11.6) 


145 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


trong đó ¡ _ .„/_ T_ là số ảo. Lấy đạo hàm riêng theo í ta có: 
5 Ï 1 N: 5 


9W(x;f) ¿ra 2i(kx~ot) 
—=—-=-i0e 11.7 
at @ (11.7) 
Lấy đạo hàm riêng (11.6) hai lần theo x ta được: 
3 Vw(x;t) . TY 
_~ n= Íkước” 9U (1L8) 


Chúng ta sẽ còn quay lại hai biểu thức đạo hàm riêng này. 


Vì những lý do sau này sẽ rõ, ta nhân hai vế của (11.5) với 


- e - ° và thu được: 


2,2 
i(kx-et) _ _— 72 k“h 


Ï 1(kx—0œ†f ) 
2m 


—Ï.hœ.e e (11.9) 


Đáng ngạc nhiên là ở đây xuất hiện trở lại những những biểu thức 
đạo hàm riêng ta đã thấy ở (11.7) và (11.8): 


2 
KK fỊ j?k? ẹitaA-at) = i#J(~i)œ ẹiR-et) (11.10) 
2m _— 
3”W(x;f) 9#⁄(x;t) 
2x? dt 


Hay ta có thể viết lại (11.9) dưới dạng: 


_ J1. 92w(x;L) _ „2w 
2m oxŸ "8f 


(11.11) 


Đây chính là phương trình Schrôdinger của hạt đang xét trong trường 
hợp không có trường ngoài (V (; £) = 0). 


Để có được phương trình Schrôdinger trong trường hợp tổng quát 
(nghĩa là (V (x; £) # 0) ta phải cộng thêm phần thế năng của hạt (là phần 
năng lượng hạt có được khi đặt trong trường ngoài) vào biểu thức năng 
lượng toàn phần và khi đó (11.2) được mở rộng thành: 


146 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


2 
Eụ = Độ GÌ: V(x;t) 
2m (11.12) 


Từ đó, Schrôdinger đề nghị dạng tổng quát của (11.11) là 


2 l 5 
_ứ” 9w(A;U) + V(x;f) (%X;f) = 


)ự 
2m x7 


9f (11.13) 

trong đó \f ; £) là hàm sóng tổng quát chứ không chỉ là hàm sóng 
phẳng de Broglie đặc biệt (11.6) nữa. Phương trình Schrôdinger này đúng 
trong trường hợp tổng quát khi có trường ngoài tùy ý V (+; £). Vì hàm sóng 
V ở đây phụ thuộc vào thời gian, nên ta còn gọi (11.13) là phương trình 
Schrôdinger phụ thuộc thời gian. 

Thật thú vị khi ghi nhận rằng, phương trình được đề xuất bởi 
Schrôdinger đã luôn tỏ ra vô cùng hữu ích trong những tháng năm sau 
đó và mãi cho tới tận ngày hôm nay, thực ra chỉ là sản phẩm của một quá 
trình ước đoán thiên tài chứ không phải là một suy diễn vật lý rành mạch. 

Chúng ta đã đơn giản hóa tính toán khi sử dụng hệ một chiều (chỉ có tọa 
độ +) và khi đó đạo hàm riêng theo tọa độ của chỉ có thành phần tính 
theo trục +. Thực ra, hàm sóng phụ thuộc cả vào các tọa độ y và z, do đó 
ta phải lấy đạo hàm riêng theo cả x, y và z và đấy chính là ứoán tử Laplace 

932 9ˆ 9ˆ 
PIN 3y? *ạz? 


VỶ= (11.14) 
Nếu bây giờ ta viết gọn lại W (x; y; z; £) = \F (; £), và tương tự Vứ; £) 

thì phương trình Schrôdinger ba chiều phụ thuộc thời gian sẽ là 
M 


=5mY“w(r;t)+Vfr;t) wr;t)=iI® T2 Nhiệt) 


Để tránh mọi sự hiểu nhằm, ta nhấn mạnh rằng, chỉ trong một số 


trường hợp ngoại lệ hiếm hoi hàm sóng \ mới thực sự dao động trong 


147 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


không gian ba chiều quen thuộc. Nhìn chung, nó được định nghĩa trong 
một không gian cấu hình toán học, một không gian toán học trừu tượng, 
nhiều chiều, có khả năng mô tả tất cả các trạng thái cổ điển khả dĩ của 
đối tượng lượng tử. 

Biểu thức xác định sự tiến triển hàm sóng của hạt j9/9f từ đây 
được gọi là toán tử Hamilton ñ trong cơ học lượng tử. Về mặt toán 
học mà nói, nó chỉ mô tả một quy tắc tính toán, nhưng đồng thời nó lại 
đảm nhiệm vị trí trung tâm trong cơ học lượng tử. Như vậy, phương trình 
Schrôdinger ba chiều không phụ thuộc thời gian có dạng viết rút gọn là: 

Eựụ= Ñự (11.16) 

Đây là một biểu thức thật gọn gàng và dễ thương. 


Người ta tính toán những øì với phương trình Schrôdinger 


Sau khi đã thành công với việc thiết lập phương trình Schrôdinger, 
câu hỏi đặt ra là: chúng ta sẽ làm gì với phương trình này? Mục đích 
các tính toán cơ học lượng tử nhờ phương trình Schrôdinger là nhận 
được trạng thái cơ học lượng tử của các đối tượng lượng tử, nghĩa là 
tìm ra hàm sóng mô tả các hệ lượng tử. Một trong những kết quả rực 
rỡ nhất mà phương trình Schrôdinger có thể làm được là thiết lập cái 
gọi là mẫu nguyên tử cơ học sóng, mà chúng ta sẽ khảo sát trong phần 
tiếp theo. Mẫu này sinh ra từ việc khảo sát các trạng thái electron 
chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử, có thể tính được từ phương 
trình Schrôdinger. 

Nhưng, làm thế nào để từ phương trình Schrôdinger suy ra trạng thái 
của các đối tượng lượng tử? Trước hết, cần phải tính hàm sóng Y (r; 0) 
phụ thuộc tọa độ và thời gian của đối tượng lượng tử - kết quả của việc 
giải phương trình Schrôdinger - điều mà nói thì dễ hơn làm rất nhiều. 


Theo cách giải thích xác suất của Born, bình phương trị tuyệt đối của 


148 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


hàm sóng này sẽ cho ta xác suất P (r; £) để hạt có mặt tại tọa độ x vào 
thời điểm í, hay viết dưới dạng toán học: 
Pf0;Ð0=IW0:0l° (11.17) 

Trong trường hợp đừng, tức những trường hợp không có sự thay đổi 
theo thời gian, ta có thể xuất phát từ một hàm sóng chỉ phụ thuộc tọa 
độ V (r) và điều này làm cho các phép tính đơn giản đi rất nhiều. Theo 
đó, phân bố xác suất có dạng: 

Pf)=lY ()Ì? (11.18) 

Đến đây bạn có thể tự hỏi, vì sao lại phải bình phương modun của 
hàm sóng, một phép tính luôn để loại bỏ mọi giá trị âm. Vấn đề nằm ở 
phần đặc biệt của hàm sóng, có chứa số ảo . Do đặc điểm đó, hàm sóng 
có thể nhận những giá trị phức. Khi đó, có ï = 4— 1 cách viết khác cho 
bình phương modun của hàm sóng: 

IWMl=w.1? (11.19) 

Điều đó có nghĩa: bình phương modun hàm sóng | |? là tích giữa 
chính hàm sóng và liên hợp phức W” của nó, thu được bằng cách thay 
¡ bằng -¡ trong biểu thức. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng cuối cùng xác 
suất luôn có giá trị thực. 

Vì chưa có bất cứ giới hạn nào cho hàm f, nên về nguyên tắc | \W| ? 
có thể nhận giá trị bất kỳ chứ không nhất thiết phải nằm trong khoảng 
0 <|VW (| < 1 theo đúng ý nghĩa xác suất chỉ nhận giá trị nằm giữa 0 
và 1. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa nói tới hệ số chuẩn hóa N (không 
nhất thiết phải đưa vào khi tìm hàm sóng), nó được dùng trong trường 
hợp giá trị cực đại của | W?| chưa bằng 1. Hệ số chuẩn hóa N được xác 
định từ điều kiện chuẩn hóa: 


NỈ |wứ) sẻ (11.20) 


nghĩa là 


149 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER, 


1 


là non (1121) 
NINH) dr 


Đến đây, với hàm sóng chuẩn hóa  (r),„ được xác định bởi f f),? 


=N°| W (r}Ì , ta có phân bố xác suất chính xác là 


Pf)=lW ứ)| (11.22) 


Phương trình Schrôdinger 
có ảnh hưởng gì đến mẫu nguyên tử? 


Một trong những thành tích tuyệt vời của phương trình Schrôdinger 
là những tiên đoán về mẫu nguyên tử. Nhờ có phương trình này, một 
mẫu nguyên tử mới, hoàn chỉnh hơn nhiều đã được xây dựng với tên 
gọi là mẫu nguyên tử của cơ học sóng. Phần sau đây sẽ bàn tới mẫu này. 

Nghiệm của phương trình Schrôdinger cho các electron trong võ 
nguyên tử thể hiện dưới dạng những sóng đứng. Mỗi nghiệm \f của 
phương trình, trong trạng thái dừng không phụ thuộc thời gian, thể 
hiện một trạng thái năng lượng gián đoạn của electron. Giải thích vật 
lý của hàm sóng này vượt qua khái niệm thông thường về không gian 
tôn tại của electron. 

Theo cách giải thích xác suất trong mẫu nguyên tử của cơ học sóng, 
ta nói tới không gian xác suất tôn tại, đó là những miền mà ở đó đối 
tượng lượng tử (ở đây cụ thể là electron) có thể bị bắt gặp với một xác 
suất nào đó, chẳng hạn là 90%, và nói chung có hình ảnh khác hẳn so 
với quỹ đạo Bohr. 

Một số hình ảnh của không gian xác suất tồn tại như vậy của electron 
trong trường hợp đơn giản nhất - nguyên tử hyđrô - được thể hiện trên 
hình 11.1. Hai phương pháp trình bày khác nhau trên hình đã cho mô 
phỏng “đám mây điện tích”, trong đó electron của nguyên tử hyđrô có 


150 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


thể tổn tại với xác suất 90%. Dạng và cấu trúc của không gian tôn tại này 
được trình bày ở hàng trên qua một cái vỗ bên ngoài được tưởng tượng 
ra (trong vỏ đó electron tôn tại với xác suất 90%), trái lại, ở hàng dưới, 
ta có mật độ xác suất tôn tại của electron trong chính không gian tổn 
tại này dưới dạng “lát cắt” và thể hiện qua độ đậm riêng (sẫm ứng mật 
độ xác suất tồn tại cao, nhạt ứng mật độ xác suất tôn tại thấp). 

Mỗi không gian xác suất tôn tại đều xuất hiện từ sự giải thích vật lý 
cho một nghiệm toán học của phương trình Schrôdinger. Bằng phương 
pháp đó, phương trình Schrôdinger có thể cung cấp cho chúng ta bức 
tranh nguyên tử xác thực hơn, tinh tế hơn so với mẫu nguyên tử của 
Bohr đã tỏ ra không còn đây đủ. 

Mặc dù thoạt đầu phương trình Schrôdinger chỉ được sử dụng trong 
những trường hợp phi tương đối tính, nghĩa là khi tốc độ của đối tượng 
lượng tử là nhỏ so với tốc độ ánh sáng, và phương trình này vốn được tìm 
ra cho những hạt không có spin, nghĩa là những hạt không có momen 
xung lượng riêng, nhưng phương trình Schrôdinger vẫn là phương trình 
quan trọng nhất của toàn bộ vật lý lượng tử. 


®|e|# 
ĐEH1L3 


Hình 11.1. Biểu diễn một số không gian tổn tại có tính chất thí dụ của electron trong 
nguyên tử hyđrô (hàng trên là hình ảnh ba chiều, hàng dưới là “lát cắt “). 


151 
PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER 


l2 


Con mèo của Schrôdinger 


Con mèo Schrôdinger đề cập đến vấn đề gì? 


Trong khi thảo luận về phương trình Schrôdinger chúng ta đã biết rằng 
công cụ toán học của cơ học lượng tử vừa hết sức chính xác lại vừa có 
khả năng mô tả thế giới vi mô, một sự mô tả đã được kiểm chứng bởi 
thực nghiệm. Tất cả các thí nghiệm mà đến nay chúng ta đã khảo sát, 
tất cả những hiện tượng mà đến nay chúng ta phải đối đầu, đều được 
giải thích thoả đáng nhờ cơ học lượng tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, 
cho dù có không ít phản bác, nhưng đó vẫn là một lý thuyết thành công 
nhất mà chúng ta có thể dùng để mô tả thế giới vi mô, cho đến thời 
điểm hiện nay. 

Tuy nhiên, chúng ta lại cũng biết rằng, trong rhế giới uĩ mô thông 
thường của chúng ta, trong đời sống hàng ngày với kích thước cỡ 10 
m thì lại khác. Cho dù chúng ta đã thành công khi ngày càng hiểu biết 
chính xác hơn về những cơ chế quy định cách hành xử của các đối 
tượng vi mô, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chuyển cách hành xử của 
các đối tượng này sang thế giới vĩ mô, sang cách hành xử của các đối 
tượng vĩ mô. Với tất cả những gì được biết cho đến hôm nay, chúng ta 
có thể khẳng định chắc chắn rằng, cơ học của một electron khác với 
cơ học của một quả bóng đá. 

Với phương pháp khảo sát của cơ học lượng tử, sẽ là hoàn toàn bình 
thường, thậm chí, là rất cần thiết, phải luôn nghĩ rằng, trong những hoàn 
cảnh xác định, một electron đồng thời có thể xuất hiện tại nhiều tọa độ 
khác nhau. Nhưng bạn hãy hỏi một cầu thủ bóng đá mà xem, đã khi 
nào anh ta thấy quả bóng đá đồng thời tôn tại ở nhiều chỗ khác nhau 


hay chưa! Hay bạn hãy tự hỏi chính mình xem, đã có lúc nào trong đời 


153 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


mình, bạn đồng thời khiêu vũ ở hai đám cưới khác nhau không? Tất 
nhiên, chuyện đó là không thể! 

Đó là bởi vì, bạn không phải là một đối tượng lượng tử, chắc chắn 
là không. Nhưng khi nào thì một đối tượng nào đó trở thành đối tượng 
lượng tử? Từ lúc nào, một đối tượng, vốn được nhìn nhận là cổ điển, 
nghĩa là không chứa đựng những chồng chất trạng thái khác nhau, nay 
lại trở thành một đối tượng lượng tử? Đâu là biên giới giữa thế giới vi 
mô và thế giới vĩ mô? 

Có thể bạn nhớ rằng, đâu đó trước đây mình cũng đã gặp phải những 
câu hỏi tương tự mà chưa thể trả lời. Chúng ta cũng chẳng phải là 
những người đầu tiên đối đầu với vấn đề chuyển tiếp mô tả vật lý các 
quá trình từ thế giới vi mô sang thế giới vĩ mô. Erwin Schrôdinger là 
một trong những nhà vật lý đứng ở trung tâm để giải quyết vấn đề cơ 
bản này, như ông đã thảo luận trong nhiều công trình mà trước hết là 
tác phẩm Tình hình cơ học lượng tử hiện nay'° xuất bản năm 1935. Thí 
nghiệm tưởng tượng do ông nghĩ ra về nghịch lý con mèo, sau này nối 
tiếng dưới cái tên “con mèo của Schrôdinger” đã chỉ ra một điểm yếu 
có liên quan đến thực tại vật lý trong cách giải thích Copenhagen về cơ 
học lượng tử. Mặc dù có những công lao rực rỡ về cơ học lượng tử, đặc 
biệt nhờ việc thiết lập phương trình mang tên ông, nhưng dường như 
Schrôdinger không tin tưởng nhiều lắm vào cách giải thích cơ học lượng 
tử của Bohr, điều này đặc biệt thể hiện rõ trong phát biểu sau đây của 
ông về cơ học lượng tử": 


'5.. Công bố lần đầu trong Die Naturwissenschaften 23, 48 (1935), Sau đó in lại trong 
E. Schrôdinger: Beitraege zur Quantentheorie, trong Gesammelte Abhendlungen, 
Bd. 3, trang. 484 ft. 

1], Gribbin: Auf der Suche nach Schrôdinger Katze (Piper, 2001), trang 5. Hình 
12.1. Bố trí thí nghiệm tưởng tượng với nghịch lý con mèo Schrôdinger. 


154 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


“Tôi không thích chuyện này, Uà tôi rất lấy làm tiếc là tôi đã có 
chuyện phải làm uới nó” 


Hãy tưởng tượng rằng, những đối tượng vĩ mô như quả bóng đá có 
khả năng chồng chất trạng thái, hay chính bạn có thể giao thoa qua “hai 
khe hở trên tường”, bản thân Schrôdinger cũng xem đó là chuyện vô 
lý. Nhưng để cho chính xác, Schrôdinger đã không suy nghĩ trên một 
quả bóng đá, mà trên một đối tượng vĩ mô khác, một con vật rất được 
yêu mến: con mèo. 

Trước khi chuyển sang nói về “thí nghiệm”, cần khẳng định ngay 
rằng, với con mèo Schrôdinger ta chỉ có một thí nghiệm thuần túy 
tưởng tượng, loại thí nghiệm không thể tiến hành trong thực tế. Điều 
này đặc biệt quan trọng, vì chúng ta không được, dù chỉ trong một 
khoảnh khắc, tạo nên một ấn tượng rằng nhà vật lý lượng tử lại có khả 
năng bẻ cong sợi lông của một con mèo. Đặc biệt đó lại là một con 
người gắn bó với tự nhiên như Erwin Schrôdinger, một người thích 
đi dạo trong rừng và thích leo núi. Xin nhắc lại: đừng một phút nào 
nghĩ rằng thí nghiệm này được tiến hành thực. Tôi xin nhấn mạnh lần 
nữa rằng, trong khi đọc phần viết về thí nghiệm Schrôdinger, bạn cần 
luôn ghi nhớ điều đó. 


Thí nghiệm tưởng tượng về con mèo Schrôdinger được xây 
dựng như thế nào? 


Đây là một bố trí thí nghiệm thuần túy giả định và có vẻ rùng rợn 
(xem hình 12.1): trong một hộp đóng kín, đậm đặc không khí và cô lập 
với môi trường bên ngoài người ta nhốt một con mèo cùng với một chế 
phẩm phóng xạ, một ống đếm Geiger-Mueller, một cái búa và một lọ 
chất độc xyanua kali. 


155 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


Hình 12.1. Cấu trúc thí nghiệm suy tưởng về nghịch lý con mèo Schrôdinger. 


Tất cả các đối tượng riêng lẻ này được kết nối với nhau theo quan hệ 
nhân quả bằng một cơ cấu đặc biệt. Nguyên lý hoạt động của thí nghiệm 
đáng sợ này được tưởng tượng như sau: khi chế phẩm phóng xạ, để đơn 
giản xem là một nguyên tử phóng xạ duy nhất, phân rã, phóng xạ phát 
ra sẽ được ghi nhận bởi ống đếm Geiger-Mueller và qua đó khởi phát 
một cơ cấu khiến cái búa đập vỡ chai xyanua kali, chất độc thoát ra sẽ 
giết chết con mèo. Trong trường hợp nguyên tử phóng xạ không phân 
rã, toàn bộ cơ cấu không được phát động, chai thuốc độc còn nguyên 
và đương nhiên mèo vẫn sống. 

Tổng quát lại, có thể nói một cách tóm tắt như sau: nếu nguyên tử 
phóng xạ phân rã, mèo sẽ chết, nếu không phân rã, mèo sống. Như thế 
thí nghiệm thật ra là khá đơn giản. 


156 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Nghịch lý trong thí nghiệm tưởng tượng 
về con mèo Schrôdinger nằm ở đâu? 


Thoạt nhìn, khó nhận ra điểm mấu chốt trong nghịch lý con mèo 
Schrôdinger. Giống như những chuyện ma quái khác, điểm chốt đó nằm 
trong chỉ tiết. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, một cách nhẹ nhàng thôi: 

Nguyên tử phóng xạ, và điều này thì hoàn toàn chắc chắn, là một đối 
tượng lượng tử, và do đó nó có cách cư xử riêng. Phương trình cơ học 
lượng tử nói với ta rằng, chừng nào còn ở trạng thái nghỉ, mỗi nguyên tử 
phóng xạ nằm trong trạng thái \f (; /) xác định nào đó. Cụm từ “trạng 
thái xác định nào đó” có thể gây nên một chút hiểu nhằm, vì định ngữ 


FJ) 


“xác định nào đó” ở đây không theo ý nghĩa cổ điển là một trạng thái 
xác định cụ thể. Nguyên tử thực ra nằm trong một trạng thái là chồng 
chất của nhiều trạng thái khác nhau. Người ta nói tới sự chông chất 
những trạng thái riêng lé khác nhau của các đối tượng lượng tử, trong 
đó những trạng thái riêng lẻ được xác định một cách gián đoạn (chẳng 
hạn như “chết” và “sống”) và có thể giải thích theo nghĩa cổ điển. Mỗi 
trạng thái cơ học lượng tử trong đó đối tượng lượng tử tôn tại thường là 
chồng chất của rất nhiều và thường là vô hạn những trạng thái riêng lẻ 
và đó chính là điều chúng ta không gặp phải trong đời sống hàng ngày 
thuộc về thế giới cổ điển. 

Ở đây, chúng ta có thể nêu lại những hiểu biết trong Chương 4 và 
Chương 5 đối với thí nghiệm hai khe, trong đó ta giải thích các vân giao 
thoa như chồng chất của những vân riêng lẻ tương ứng khi mở từng 
khe một. Những photon hay electron riêng lẻ, nghĩa là những đối tượng 
lượng tử giao thoa, khi đi qua khe cũng không ở trong một trạng thái 
riêng lẻ xác định (cụ thể là trên đường đi qua khe 1 hay khe 2), mà ở 
trong một trạng thái chồng chất, trong đó chứa cả hai trạng thái riêng 
khả dĩ. Một hạt, khi đi qua hai khe, nằm trong trạng thái chồng chất của 


157 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


“ngân ấy phân trăm ải qua khe 1” và “ngân ấy phần trăm đi qua khe 2". 
Đó là chồng chất của hai trạng thái riêng lẻ khác nhau. 

Hoàn toàn tương tự, chúng ta phải tưởng tượng ra trạng thái của một 
nguyên tử phóng xạ. Nó không đơn giản là trạng thái cụ thể phân rã 
hay không phân rã. Nguyên tử nằm ở trong trạng thái vừa phân rã lại 
đồng thời vừa không phân rã. Hơn nữa, “trạng thái hỗn hợp” này lại là 
xác định, tỷ lệ phần trăm của phần trạng thái phân rã và không phân 
rã thay đổi theo thời gian và tuân theo một tiên đoán chính xác qua 
hàm sóng trạng thái M (; £) được gán cho nguyên tứ. Trạng thái lượng 
tử của hạt tạo nên từ chồng chất các trạng thái riêng lẻ, theo phương 


trình Schrôdinger là hoàn toàn xác định và tính được. 


Người ta thể hiện trạng thái chồng chất của hạt theo nghĩa 
lượng tử như thế nào? 


Nếu quay lại nền tắng toán học của con mèo Schrôdinger, chúng 
ta có thể sử dụng một cách viết mới, rất được ưa chuộng trong cơ học 
lượng tử. Đó là cách uiết theo ngoặc Dirac'®. Paul Dirac (1902-1984), bên 
cạnh Schrôdinger và Heisenberg, là một trong những nhà cơ học lượng 
tử lão luyện nhất trong thời gian ấy. Cách viết theo ngoặc do ông phát 
triển có ý nghĩa giống như dùng mũi tên để mô tả vectơ, với chiều mũi 
tên là hướng của đại lượng và độ dài vectơ tương ứng với trị giá của đại 
lượng ấy. Vectơ trạng thái của đối tượng lượng tử là một đại lượng cơ 
học lượng tử và có thể xem như sự tương đồng với các đại lượng vectơ 


cổ điển mà chúng ta vốn quen thuộc. 


'8.. Ban đầu lối viết này đòi hỏi một thời gian làm quen, xin bạn đừng lùi bước trước 
khó khăn. Thoạt nhìn thì có vẻ xa lạ đấy, nhưng thật ra nó chẳng đòi hỏi gì nhiều 
hơn là trình độ toán học bậc phổ thông. 


158 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Như chúng ta biết, trạng thái của đối tượng lượng tử được mô tả qua 
hàm sóng \Ư, Trạng thái cơ học lượng tử của một đối tượng lượng tử, 
theo cách viết Dirac, được ghi là 

IW) (2.1) 
trong đó | ) được gọi là kef. Phần ngược lại của nó là ( | được gọi là bra. 
Chúng ta sẽ không nói quá nhiều về điều này, chỉ cần biết rằng tổ hợp 
của hai phần đó cho ta một tích vô hướng gọi là bra-ker (| } (trong tiếng 
Anh, bracket có nghĩa là dấu ngoặc). Bây giờ ta quy định rằng, trạng thái 
cơ học lượng tử của một đối tượng lượng tử được viết dưới dạng | W ). 

Nếu muốn dùng cách viết theo ngoặc Dirac để mô tả trạng thái chồng 
chất của nguyên tử phóng xạ, ta sẽ dùng một tổ hợp tuyến tích của các 
không phân rã ), đó là trạng thái: 


trạng thái riêng lẻ | phân rã ) và 


|W)=a| phân rã) + b |chưa phân rã} (12.2) 
trong đó a và b là các thừa số như chúng ta đã biết, có ý nghĩa là biên độ 
xác suất của các trạng thái riêng lé | phân rã ) cũng như |không phân rã 
). Theo cách giải thích xác suất của Born, về mặt cơ học lượng tử có thể 
tính được xác suất nguyên tử nằm trong trạng thái nào, nếu như ta thực 
hiện các phép đo. Biên độ xác suất ø và b cần phải thoả mãn điều kiện: 

||? + |b|”= 1 (12.3) 
Đây chính là điều kiện chuẩn hóa, để xác suất toàn phần phải bằng 
1, nghĩa là 100%. 


Trong trường hợp các trạng thái riêng trong trạng thái chồng chất, ở 


đây là | phân rã ) và |không phân rã ), có xác suất như nhau, nghĩa là a 
= b, thì từ (12.3) ta suy ra: : 
. (12.4) 
42 


Như vậy, khi chồng chất hai trạng thái riêng đồng xác suất, giống như 
trong thí nghiệm với con mèo, sau chu kỳ bán rã bằng đúng một giờ, ta 
nhận được trạng thái chồng chất toàn phần như sau: 


159 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


1 
|W)= —= W (phân rã) + |chưa phân rã)) (12.5) 


J2 


Trong thực tế, xác suất để nguyên tử ở một trong hai trạng thái riêng 
sẽ thay đổi theo thời gian, vì chu kỳ bán rã của một nguyên tố phóng xạ 
là độ đo xác suất để nguyên tử phân rã sau khoảng thời gian xác định. 
Do đó, nếu thời gian trôi đi càng lâu thì xác suất của trạng thái 


không 
phân rã ) sẽ càng nhỏ. Tuy nhiên, chừng nào chưa tiến hành phép đo 
thì nguyên tử sẽ ở trong trạng thái |phân rã ) hoặc |không phân rã ) với 
xác suất có thể tiên đoán chính xác nằm giữa 0 và 1. 

Nếu bây giờ bạn muốn nêu câu hỏi theo kiểu, một nguyên tử với xác 
suất 40% phân rã và 60% không phân rã sẽ như thế nào, tôi xin nói ngay 
với bạn: Hãy ngừng ngay những suy luận theo hướng đó. Không ai có 
thể tưởng tượng kiểu như vậy. Đây là câu chuyện liên quan đến những 
trạng thái lượng tử mà người ta không dễ hình dung. Chúng ta có thể 
nói về những nguyên lý cơ học lượng tử vì chúng ta đã biết rằng hình 
thức luận toán học của cơ học lượng tử có thể tiên đoán những kết quả 
thực nghiệm chính xác. Nhưng thực tế ta có thể hình dung ra sự chồng 
chất trạng thái này như thế nào thì không thể nói gì trước được. 

Chẳng hạn, nếu khởi đầu chúng ta có 1.000.000 nguyên tử của một 
đồng vị phóng xạ xác định nào đó có chu kỳ bán rã là 60 phút, thì sau 
một giờ, nếu kiểm tra lại chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, khoảng 500.000 
nguyên tử (nghĩa là một nửa tổng số ban đầu) đã bị phân rã, còn một 
nửa còn lại vẫn chưa phân rã. Chính đây cũng là nguyên tắc để định 
nghĩa chu kỳ bán rã của các đồng vị phóng xạ khác nhau. 

Giá trị chu kỳ bán rã của các đồng vị phóng xạ là những con số cụ thể, 
tuy nhiên nó chỉ có đặc tính đại diện cho một tập hợp lớn các nguyên 
tử đồng vị đó, vì chu kỳ bán rã chỉ là một tiên đoán thuần túy có tính 
chất thống kê. 


160 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Với một nguyên tử đồng vị riêng lẻ, chu kỳ bán rã chỉ cho ta biết xác 
suất phân rã theo thời gian. Tuy nhiên, về trạng thái mà một nguyên 
tử đồng vị fhực sự đang tôn tại trong đó, chừng nào ta chưa quan sát 
thì ta vẫn chưa thể đưa ra một tiên đoán nào, theo cách giải thích 
Copenhagen. Ngay cả cách đặt vấn đề “thực tế” đang tổn tại trong trạng 
thái nào cũng không có ý nghĩa nếu xét trên bình diện cơ học lượng tử. 
Cơ học lượng tử, theo lý thuyết Born, cho chúng ta một phương pháp 
để tính xác suất nguyên tử ở trong một trạng thái nào đó khi phép đo 
được tiến hành, cho ta biết khi đo thì trạng thái nào, phân rã hay không 
phân rã, sẽ có xác suất cao hơn. 

Trái lại, rạng thái không đo của nguyên tử được nhìn nhận thuần 


túy toán học là chồng chất của hai trạng thái | phân rã ) và 


không phân 
rã ) như ta thấy trong phương trình (12.2). Sau này chúng ta phải luôn 
luôn ý thức được rằng, hàm trạng thái W ƒr; ¿) chỉ cho chúng ta biết xác 
suất mà một nguyên tử phóng xạ phân rã sau một khoảng thời gian xác 
định tùy ý. Còn mỗi nguyên tử phóng xạ riêng lẻ đang ở trong trạng thái 
lượng tử nào sau một khoảng thời gian nào đó thì chỉ có Chúa mới biết 
mà thôi (mà rất có thể cả Chúa cũng không biết). 

Nhờ hàm sóng, chúng ta chỉ có thể tiên đoán, khi tiến hành phép đo, 
nguyên tử sẽ phân rã hay không phân rã với xác suất nào, nhưng chừng 
nào chúng ta chưa tiến hành phép đo thì hàm sóng chỉ là toán học thuần 
túy để tính xác suất (xem lại trích dẫn của Heisenberg ở Chương 8). Nếu 
không như vậy, ta sẽ bị cuốn vào mâu thuẫn trong mối quan hệ với sự 
biến mất của hàm sóng. 

Cuối cùng, chúng ta phải xác định rằng, bản thân câu hỏi về “diện 
mạo” của một nguyên tử trong trạng thái chồng chất là không thích 
hợp, vì trạng thái của một nguyên tử trước khi đo là bất định. Bohr 
thường nhấn mạnh đôi khi hơi quá mức, nhưng rất nghiêm túc rằng, 


161 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


với một hạt cơ học lượng tử, ta chưa được phép cho rằng hạt đó tồn 
tại nếu chưa đích thực nhìn thấy nó. Trong cơ học lượng tử, tuyên bố 
của Ludwig Wittgenstein, có thể hơi quá lời một chút, nhưng có lẽ đã 
trở thành nguyên tắc: chưa được phép và chưa có thể nói về một cái gì 
chưa được đo. 


Đó là những điều nói về trạng thái chồng chất của nguyên tử phóng xạ. 


Con mèo đang ở trong trạng thái nào? 


Bây giờ chúng ta quay trở lại với thí nghiệm con mèo, vì nguyên tử 
phóng xạ mới chỉ là điểm khởi đầu cho toàn bộ hoạt động của thí nghiệm 
với con mèo Schrôdinger. ống đếm Geiger-Mueller liên kết với nguyên 
tử phóng xạ theo nguyên lý nhân quả: nếu nguyên tử phân rã, ống đếm 
Geiger-Mueller phát tín hiệu báo động để khởi phát cái búa đập vỡ chai 
xyanua kali và cuối cùng thì con mèo sẽ chết. Còn nếu nguyên tử không 
phân rã tất cả vẫn như cũ và con mèo tiếp tục sống. Tuy nhiên, bây giờ 
ta biết rằng, nguyên tử phóng xạ ở trong một chồng chất các trạng thái 
lượng tử, bởi vì nguyên tử là một đối tượng lượng tử. 

Tiếp theo, ống đếm Geiger-Mueller cũng chẳng phải gì khác hơn là 
được tạo thành từ những nguyên tử nhỏ bé - các đối tượng lượng tử. 
Mỗi nguyên tử riêng biệt của ống đếm Geiger-Mueller, do vậy, cũng ở 
trong một chồng chất trạng thái phụ thuộc vào trạng thái của nguyên 
tử phóng xạ, một chồng chất tạo nên từ các trạng thái riêng lẻ “ghi 
nhận phân rã” hay “không ghi nhận phân rã”. Suy nghĩ tiếp tục, chúng 
ta tiến tới các nguyên tử của cái búa ở trong chồng chất trạng thái tạo 
bởi các trạng thái riêng “khởi phát” hay “không khởi phát”. Với chai 
xyanua kali thì đó lại là chồng chất “bị đập vỡ” hay “không bị đập vỡ”. 


Từ đó suy ra, con mèo trong thí nghiệm nằm trong chồng chất trạng 


162 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


thái “chết” và “sống”. Cuối cùng, sau một giờ là khoảng thời gian bằng 
chu kỳ bán rã của nguyên tử phóng xạ, theo cách viết của Dirac, con 


mèo ở trong trạng thái: 

1 
| . mèo ) = 
42 


Điều đó là không thế được! Không khi nào một con mèo lại vừa chết 


(| chết ) + | sống )) (12.6) 


vừa sống. Đơn giản là không thể được. Đấy chính là nghịch lý trong 
thí nghiệm tưởng tượng về con mèo Schrôdinger. 

Đấy cũng là bằng cớ của sự thật hiển nhiên không cần tranh cãi 
rằng, các đối tượng vĩ mô không chấp nhận những chồng chất trạng 
thái kiểu cơ học lượng tử, trái lại chúng luôn luôn có những giá trị cổ 
điển, cụ thể, độc lập với các phép đo tiến hành. Nhưng, trong chuỗi 
các mắt xích thí nghiệm với con mèo Schrôdinger, đâu là biên giới 
chuyển tiếp từ vi mô sang vĩ mô, đâu là nơi chấm dứt sự chồng chất 
trạng thái khiến cho con mèo chỉ còn có thể hoặc chết hoặc sống? 
Đâu là nơi chấm dứt sự chồng chất trạng thái của nguyên tử phóng 
xạ? Đấy chính là vấn đê! 


163 
CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER, 


lâ 


Giải thích hình thức luận 
của cơ học lượng tử 


Nghịch lý con mèo Schrôdinger 
được giải quyết như thế nào? 


Chúng ta đã xem xét về sự chuyển một hệ từ một trạng thái là chồng 
chất các trạng thái sang một trạng thái riêng lẻ xác định trong những 
phần trước khi thảo luận về lưỡng tính sóng-hạt trong thí nghiệm hai 
khe. Chúng ta cũng đã làm quen với cách giải thích Copenhagen, do 
Bohr và cộng sự đề xuất. Bên cạnh cách giải thích chuẩn này, từ một phổ 
khá rộng các công trình nghiên cứu, một số cách giải thích khác cũng 
thu được thành công nhất định. Tuy nhiên, cách giải thích nào trong số 
đó là thích hợp nhất để mô tả tự nhiên thì vẫn luôn là cuộc tranh luận 
cam go không ngưng nghỉ. Ngay cả cho đến hôm nay, sau hơn nửa thế 
kỷ, sự không thống nhất này vẫn đang còn hiện hữu. 

Chúng ta hãy lọc ra một số hướng cơ bản trong cách giải thích uật 
lý hình thức luận của cơ học lượng tử và sẽ thấy rằng phổ rất rộng của 
các cách giải thích khác nhau ấy có thể chia thành một số nhóm sau: 

-_ Cách giải thích Copenhagen: cách giải thích này được xem như 
cách giải thích chính thống tiêu chuẩn của cơ học lượng tử (Bohr, 
Heisenberg và cộng sự...) 

-_ Lý thuyết các biến ấn: theo đó cơ học lượng tử thông thường được 
quy về những biến ẩn, định xứ thực. 

- Cơ học Bohm: bằng việc mở rộng cơ học lượng tử truyền thống nhờ 
các sóng dẫn bổ sung, đi tới động lực học quyết định luận, không 
định xứ, trong đó hàm sóng nhận được ý nghĩa thực (de Broglie, 
Bohm và cộng sự...) 

-_ Lý thuyết định xứ tự phát: hay còn gọi là lý thuyết - suy sụp uật 
lý (physical collaps- theory) minh bạch, trong đó người ta đưa 


165 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


vào một cơ chế suy sụp uật lý thực, bằng cách sửa đối phương 
trình Schrôdinger (Pearle, Ghirardi, Rimini, Weber và những 
người khác...) 

-_ Cách giải thích- trạng thái - tương đối hay cách giải thích đa vũ 
trụ: đây là lý thuyết trình bày một cách cắt nghĩa khác cho hình 
thức luận toán học (Everett, Dewitt và những người khác...) 

-_ Thuyết lịch sử nhất quán: thuyết này (giống như cách giải thích 
trạng thái tương đối), tước bỏ vai trò trung tâm thường thấy trong 
các lý thuyết khác của quá trình đo như một tác động của người 
quan sát bên ngoài. 

Để không phá vỡ khuôn khổ cuốn sách, ở đây chúng ta sẽ chỉ điểm 
qua một số cách giải thích quan trọng nhất về hình thức luận toán học 
của cơ học lượng tử: Trước hết là cách giải thích Copenhagen đã được 
nói tới rất nhiều và về cơ bản được hình thành nhờ công của Bohr và 
Heisenberg, thứ đến là cách giải thích ẩa 0ñ trụ khởi đầu bằng tư tưởng 
của nhà vật lý lượng tử Hugh Everett, thứ ba là cách giải thích có thể 
coi như sự chính xác hóa những tư tưởng của Everett và phần chủ yếu 
xây dựng trên lý thuyết mất kết hợp phát triển bởi Zeh và Zurek, một 
lý thuyết đã thu được sự thừa nhận chung khi mô tả các hiện tượng 
cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn ba cách giải thích này với 


những điểm mạnh và yếu của chúng. 


Cách giải thích Copenhagen nói lên điều gì? 


Có thể xem cách giải thích Copenhagen là cách giải thích tiêu 
chuẩn đối với vấn đề chúng ta đang xem xét. Chúng ta đã làm quen 
với cách giải thích đầu tiên về hình thức luận của cơ học lượng tử 
do Bohr và Heisenberg đề xuất, và cho đến nay, dù là có ý thức hay 


166 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


không, ta vẫn dùng quan điểm Copenhagen trong tất cả các khảo 
sát của mình. 

Nguyên lý trung tâm tạo nên cơ sở cho cách giải thích này là lưỡng 
tính sóng-hạt. Bohr đã đưa ra khái niệm ífính bố sung của bức tranh 
sóng và bức tranh hạt để mô tả các quá trình trong thế giới vi mô và 
khái niệm này đóng vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ cách giải 
thích Copenhagen. Theo Bohr, đấy chính là sứ mạng lớn lao của cơ học 
lượng tử khiến cho phạm vi ảnh hưởng của nó vượt ra khỏi kinh nghiệm 
trực tiếp của chúng ta và sức tưởng tượng thông thường của con người. 
Chúng ta luôn chỉ có thể phản ứng với các quá trình trong thế giới vi 
mô trong khuôn khổ của trực giác cùng những khái niệm và cơ chế cổ 
điển mà thôi. Các cấu trúc thí nghiệm của chúng ta, các máy đo của 
chúng ta, các mô hình làm việc của chúng ta, và, vâng, toàn bộ tư duy 
vật lý, phân tích của chúng ta theo lẽ tự nhiên đều dựa trên những khái 
niệm, những quy trình cổ điển. 

Nhưng, trong khi thế giới vi mô lại hành xử hoàn toàn khác hẳn, 
nghĩa là không cổ điển một chút nào, mà chúng ta lại chỉ có thể dùng 
thứ ngôn ngữ nghèo nào của vật lý cổ điển để mô tả các cơ chế cơ 
học lượng tử - mà thật ra, chúng ta cũng chẳng có thứ ngôn ngữ nào 
khác -, thì tất yếu ta sẽ gặp một chướng ngại mà trực giác không thể 
nào vượt qua được. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong câu trích dưới 
đây của Bohr: 


“Không có thế giới lượng tử. Chỉ có sự mô tả Uật lý lượng tử một 
cách trừu tượng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng, nhiệm 0ụ của uật 
lý là tìm ra bản chất của tự nhiên. Vật lý chỉ quan tâm đến những 
cái mà chúng ta có thể nói Uê tự nhiên”!° 


!9-J, Baggot: Beyon Measure (Oxford University Press, 2004); trang 109 


167 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


“Thế giới lượng tử” như Bohr nhắc tới ở đây, tự bản thân chúng ta 
không thể lĩnh hội được. Lý do đơn giản chỉ là vì chúng ta tồn tại ở một 
thang kích thước “sai lầm”. Heisenberg luôn nhấn mạnh rằng, chúng ta 
thường xuyên bị gắn chặt vào ngôn ngữ vốn không chính xác của vật lý 
cổ điển. Với bức tranh sóng và bức tranh hạt cổ điển như vậy mà ta lại 
tìm cách tiếp cận các sự kiện cơ học lượng tử, trong khi lượng tử thực 
ra không là sóng mà cũng chẳng là hạt. Thành thử đối với mọi phương 
thức quan sát trong cơ học lượng tử ta buộc phải xem rằng, chúng chỉ 
có đặc tính mô hình mà thôi. 

Tiếp theo, trong cách giải thích Copenhagen, sự biến mất (hay suy 
sụp) của hàm sóng cũng chiếm vị trí trung tâm. Như ta còn nhớ, cách 
giải thích Copenhagen nói rằng, sự biến mất của hàm sóng là hệ quả 
của quá trình đo. Vì thế, dụng cụ đo hay quá trình đo có ý nghĩa đáng 
kể không thể bỏ qua được. Ta không thể đo các đối tượng vi mô mà 
không kèm theo sự nhiễu động và do đó cũng buộc phải công nhận 
rằng, sự quan sát các quá trình trong thế giới vi mô là không thể 
khách quan. 

Trong mối tương quan như vậy, ta phải hiểu phạm trù không thể 
khách quan trong cách giải thích Copenhagen như sau: Tự nhiên ở 
bình diện vi mô không cho phép ta khảo sát nó một cách khách quan, 
nghĩa là độc lập vơi người quan sát. Trên cơ sở đó, Bohr và Heisenberg 
buộc phải chấp nhận một cách nhìn thực chứng luận. Vai trò và nguyên 
tắc của tính không thể khách quan đã được thể hiện một cách xuất sắc 


trong câu trích dẫn sau đây của Heisenberg: 


“Tình huống mới mẻ này trong khoa học tự nhiên hiện đại hiển 
nhiên đã tác động đến chúng ta hết súc mạnh mẽ, trong äó [...] đã 
thấy rõ rằng, chúng ta không thể quan sát được những uiên gạch 


cấu tạo nên uật chất, uốn khởi thủy được xem là thực tế khách quan 


168 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


cuối cùng, như 'tự nó uốn thế, uà rằng, uề cơ bản chúng ta luôn chỉ 
có thể biến những hiếu biết của chúng ta uề những hạt này thành 
đối tượng của khoa học mà thôi”? 


Về tính chất của những đối tượng lượng tử không được đo hay về 
nguyên tắc là không thể đo được, cách giải thích Copenhagen không 
đưa ra một lời tiên đoán nào. Heisenberg xây dựng cơ học ma trận chỉ 
để dùng cho những đại lượng có thể quan sát (obseruable), tức là có thể 
đo được. Trong cách giải thích của Bohr, những gì không thể quan sát 
thì không nhận một giá trị thực nào. 

Trong mệnh đề cuối của câu trích dẫn ở trên của Heisenberg nổi bật 
đặc trưng thực chứng luận trong cách giải thích của ông mà theo đó, 
chỉ phần hiểu biết về các đối tượng vật lý là đối tượng của khoa học. 
Và như thế, cách giải thích xác suất của Born trở thành yếu tố hạt nhân 
trong cách giải thích Copenhagen. Theo cách giải thích này, khi đo các 
đối tượng lượng tử, hàm sóng `\ được nhìn nhận như độ đo xác suất 
ở một trạng thái xác định nào đó. Sự biến mất của hàm sóng thể hiện 
không gì khác hơn là sự thay đổi hiểu biết tức thời về trạng thái của đối 
tượng quan sát gây bởi quá trình quan sát, tức là quá trình đo. Chỉ sau 
khi có hành động đo đạc này, đối tượng lượng tử mới nhận một trạng 
thái cụ thể và một trong những trạng thái riêng của đối tượng lượng tử 
được thể hiện ra như là một yếu tố của thực tại. 

Nếu bây giờ chúng ta khảo sát vấn đề con mèo Schrôdinger theo 
cách giải thích Copenhagen thì chồng chất trạng thái của nguyên tử 
phóng xạ được truyền suốt dọc theo tất cả các mắt xích thí nghiệm cho 
tới con mèo. Chừng nào con mèo cùng với toàn bộ cấu trúc thí nghiệm 


vẫn còn ẩn mình trong hệ cô lập và khép kín của buông thí nghiệm, 


_W. Heisenberg: Das Nafurbild der heutigen Physik (Rowohlt, 1955); trang 18 


169 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


thì theo cách giải thích của Bohr, ngay cả con mèo - “đối tượng vĩ mô” 
cũng ở trong trạng thái chồng chất tạo nên từ | chết ) và | sống ) (xem 


phương trình (12.2)). 


Tuy vậy, cần phải nói rõ rằng, cả chồng chất trạng thái của nguyên tử 
lẫn chồng chất trạng thái của con mèo đều không phải là những phần 
của thực tại uật lý. Chỉ đến khi tiến hành đo trạng thái của các đối tượng, 
một trong những trạng thái riêng lẻ vốn nằm sẵn trong chồng chất đó 
mới được “lựa chọn” (theo đúng cách nói của Heisenberg) một cách 
ngẫu nhiên do sự suy sụp của hàm sóng và trở thành một thực tại vật 
lý. Hàm sóng, biên độ xác suất, trạng thái chồng chất v.v... cuối cùng 
chỉ có ý nghĩa hình thức toán học để tính toán xác suất xuất hiện của 
một trạng thái cổ điển xác định chứ những chồng chất trạng thái đó 
không hề là thực tại vật lý. 

Phê phán: Với cách lý giải như vậy cho hình thức luận của cơ học 
lượng tử, cách giải thích Copenhagen là chặt chẽ trong nội tại của nó, 
nhưng vẫn để lại nhiều câu hỏi không thể trả lời. Thực ra một hệ như 
thế nào được gọi là kín: đấy là một mình nguyên tử phóng xạ, đấy là 
phần nội dung bên trong của buông thí nghiệm, đấy là toàn bộ phòng 
thí nghiệm hay là thậm chí toàn bộ vũ trụ? Biên giới nằm ở đâu? Ai có 
thể được xem như người quan sát hay người đo đạc: nhà khoa học trong 
phòng thí nghiệm chính là người quan sát chăng? Tại sao không thể xem 
chính con mèo là nhà quan sát? v.v... 

Những câu hỏi như vậy và nhiều câu khác nữa cuối cùng vẫn không 
thể trả lời. Việc định nghĩa các cấp độ riêng lẻ giữ vị trí trung tâm không 
thể chối cãi trong cách giải thích Copenhagen, nhưng nó có vẻ hơi tùy 
tiện và thiếu tiêu chí. 


170 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Cách giải thích nhiều thế giới nói lên điều gì? 

Một cách giải thích khác với trường phái Copenhagen truyền thống là 
việc đưa vào “trạng thái tương đốt” (relatiue stafe) của cơ học lượng tử, 
dựa trên ý tưởng hết sức độc đáo của nhà vật lý lượng tử Hugh Everett 
(1930-1982) thể hiện trong luận án tiến sĩ của ông”!. Chỉ ít lâu sau đó, 
cách giải thích này trở nên rất nổi tiếng dưới cái tên cách giải thích đa 
Uũ írụ nhờ những nỗ lực đóng góp của bryce de Witt (1923 -2004). 

Điều mới mẻ trong cách giải thích hình thức luận của cơ học lượng 
tử ở đây trước hết là, như Everett đã nhấn mạnh trong bài báo của ông 
xuất bản năm 1957, công nhận rằng, phương trình Schrôdinger mô tả 
không chỉ hiếu biết của chúng ta về các đối tượng lượng tử như cách 
giải thích Copenhagen vẫn khẳng định, mà trong mọi trường hợp, còn 
cung cấp cho chúng ta sự mô tả đây đú đối với các hệ lượng tử cô lập. 

Tiếp theo, ông thừa nhận rằng, mỗi hệ vật lý quan sát được đều là bộ 
phận của một hệ cô lập lớn hơn mà ta có thể tưởng tượng ra (xem hình 
13.1). Tương tác giữa hai phần của hệ lớn này (phần ta đang quan sát và 
phần còn lại) làm cho mỗi phần không còn được mô tả bằng một hàm 
trạng thái duy nhất, độc lập với phần kia. Một điểm rất quan trọng là, 
mỗi hàm trạng thái của hệ thành phần chỉ có ý nghĩa ương đối đối với 
hàm trạng thái của hệ còn lại. 

Với những gì mô tả trên hình 13.1, trong đó một hệ thành phần là con 
mèo (ở trong chồng chất trạng thái “sống-chết”) và hệ còn lại được thể 
hiện qua nhà khoa học đang quan sát trong phòng thí nghiệm, Everett 


đã thể hiện tư tưởng xuất chúng của mình như sau: 


?.H, Everett: “Relative state” formulation of quantum mechanics. Reu. Mod. Phys. 
29, 454-62; in lại trong J. Wheeler, W. Zurek: Quanfum theory and Measuremenf 
(Princeton Ủniversity Press, 1983), trang 315. 


171 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


8 


Người quan sát [ Con mèo 
Hệ toàn phần 


Hình 13.1 Hệ cô lập lớn tạo nên từ hai hệ thành phần (con mèo “sống-chết” và phần 
còn lại = người quan sát). 


Mối quan hệ giữa con mèo và người quan sát không cho phép sự 
quan sát từ bên ngoài đối với hệ thành phần con mèo, như đã chỉ rõ 
trong cách giải thích Copenhagen. Do vậy, trong trường hợp này, phải 
nói tới sự quan sát tương đối. Nhà khoa học quan sát con mèo không 
phải khách quan từ bên ngoài, mà luôn luôn trong mối quan hệ khăng 
khít với chính con mèo khiến cho “kết quả đo” của ông về tình trạng 
của con mèo, về toàn cục, không thể được xem là đúng đắn tuyệt đối. 
Kết quả ấy chỉ có giá trị tương đối và phụ thuộc vào chính trạng thái 
mà con mèo đang tôn tại. 

Hai trạng thái xen kẽ và tương quan của một hệ cô lập tưởng tượng 
(tạo nên từ con mèo M và người quan sát N) trong trường hợp đơn giản 
này ta có thể hình dung như sau: 


172 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


1) Nếu hệ con mèo ở trạng thái | sống } „ thì hệ còn lại nằm ở trạng 
thái | 0i ) y. 

2) Nếu hệ con mèo ở trạng thái | chết } „ thì hệ còn lại ở trạng thái 
| buôn ) y. 

Everett giải thích một cách tổng quát rằng, ngay cả khi hệ còn lại 
(= người quan sát Ñ) không thể được mô tả bởi một hàm trạng thái 
đơn giá thì nó cũng nằm trong chồng chất của những trạng thái riêng 
khác nhau (ở đây: | mui ) y và | buôn ) y). Theo đó, cuối cùng ông đi 
đến một kết luận, thoạt nghe thì ta có thể sửng sốt, nhưng thật ra 


lại hợp lý: 


“Như Uậy, uới mỗi một lần quan sát (hay ảo đạc) liên tiếp, trạng 
thái của người quan sát lại phân nhánh' thành một số các trạng 
thái khác nhau. Mỗi nhánh thể hiện một kết cục khác nhau của 
phép ẩo Uà trạng thái riêng tương ứng của hệ- đối tượng. Tất cả các 
nhánh tôn tại đồng thời trong một chông chất sau một chuỗi các 
quan sát đã cho”? 


Như vậy, ông đi tới kết luận rằng, với mỗi quan sát/tương tác của hệ 
thành phần (con mèo) qua/hoặc với hệ còn lại, trạng thái của hệ còn 
lại chia ra những nhánh khác nhau mà mỗi nhánh đều thực sự tôn tại. 
Mỗi trạng thái riêng của hệ còn lại có thể chứa trong chồng chất ban 
đầu sẽ được thực hiện sao cho không cần thiết phải diễn ra sự suy sụp 
(hay biến mất) đột ngột và khó hiểu của hàm sóng. 

Với phương thức như vậy, sự phát biểu của Everett về cơ học lượng 
tử nhờ trạng thái tương đối có thể bỏ qua sự cần thiết phải công nhận 


giả thiết về sự biến mất của hàm sóng, một giả thiết không thật đẹp 


?J, Wheerek, W. Zurek: Quantum Theory and Measuremeni, đã dẫn, trang 320. 


173 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


lắm và tiềm ẩn nghịch lý vốn giữ vai trò trung tâm trong cách giải thích 
Copenhagen. 

Everett cũng chỉ dẫn khá kỹ càng rằng, bản thân hình thức luận toán 
học của cơ học lượng tử vốn rất thành công (mà ngày nay chúng ta còn 
biết rõ hơn bất cứ thời kỳ nào trước kia) cũng sẽ tự dẫn đến khái niệm 
trạng thái tương đối. Một căn cứ không dễ bác bỏ đối với cách giải 
thích của ông chính là sự nhất quán thực sự của nó. Khó khăn về định 
nghĩa vốn khá điển hình cho cách giải thích Copenhagen như chúng ta 
đã nêu thành một điểm phê phán ở trên không hề gặp phải trong cách 
giải thích Everett. 

Theo cách trình bày sau này của de Witt về ý tưởng của Everett, 
những trạng thái riêng tôn tại cách biệt về mặt vật lý của một hệ (lượng 
tử) nằm trong chồng chất trạng thái được thực hiện trong tưởng tượng 
ở những vũ trụ khác nhau. Chồng chất trạng thái cơ học lượng tử của 
một đối tượng lượng tử theo đó không chỉ định xứ trong vũ trụ đang 
khảo sát, mà được coi là đồng thời tổn tại trong vô số các Uñ írụ song 
song khác. 

Theo quan điểm này, các trạng thái riêng hình thức của một đối tượng 
lượng tử vốn chồng chất thành những trạng thái tổng hợp của đối tượng 
lượng tử đó theo hình thức luận toán học của cơ học lượng tử sẽ tổn 
tại định xứ một cách riêng biệt và đồng thời, mỗi trạng thái riêng trong 
một vũ trụ riêng, những vũ trụ này không có sự khác biệt nào với vũ 
trụ mẹ và các vũ trụ song song khác, ngoài điểm duy nhất là trạng thái 
lượng tử đã biết. Cứ mỗi lần, khi trong một vũ trụ xuất hiện khả năng 
xác định những trạng thái riêng luân phiên, khác nhau của đối tượng 
lượng tử, thì vũ trụ sẽ phân thành những vũ trụ được gọi là vũ trụ de 
Witt và tất cả các trạng thái riêng khả dĩ sẽ được thực hiện trong vũ trụ 
riêng của chúng, “suy ra” từ vũ trụ gốc ban đầu. 


174 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Nhưng, ngay cả ở đây cũng vậy, xin bạn chớ mất tinh thần, nếu bạn 
không hình dung ra nổi một số vô hạn những vũ trụ song song, vì có lẽ 
con người không có khả năng, về mặt nguyên tắc, để làm những việc 
như thế. Nhưng đấy cũng chưa phải là tất cả. Những người đa nghi khi 
nghe nói về các cách giải thích khác nhau của cơ học lượng tử, ít nhất 
là lúc ban đầu, thường cảm thấy rối rắm khó tin, và ngay lập tức nghĩ 
tới những tác phẩm khoa học viễn tưởng kiểu như Chiến tranh giữa các 
uì sao. Nhưng cái ta bàn tới ở đây là khả năng có thể chấp nhận thực tại 
vật lý một cách nghiêm chỉnh. 

Sự khác nhau cơ bản nhất so với cách giải thích Copenhagen nằm ở 
chỗ, trong cách giải thích đa vũ trụ tất cả các trạng thái khả dĩ trong thực 
tại vật lý đều được thực hiện, cho dù là ở trong những vũ trụ riêng khác 
nhau. Cách giải thích cũ bao gồm sự suy sụp có lựa chọn của hàm sóng 
và qua đó những trạng thái khả dĩ khác có thể đơn giản biến mất không 
dấu vết (một cách bí hiểm). 

Nếu bây giờ ứng dụng cho trường hợp con mèo Schrôdinger, con mèo 
cũng như nguyên tử phóng xạ ở bất cứ thời điểm nào cũng ở trong một 
trạng thái cụ thể. Trong một vũ trụ, nguyên tử không phân rã và con 
mèo sống, trong vũ trụ khác, nguyên tử phân rã và con mèo chết. Sẽ 
không xuất hiện câu hỏi, sự biến mất của hàm sóng được sinh ra hay 
xảy ra như thế nào, bởi vì đơn giản là không có chuyện này. Trạng thái 
nào trong số các trạng thái riêng xuất hiện ở trong một vũ trụ đơn giản 
phụ thuộc vào chuyện, người quan sát đo trạng thái con mèo đang ở 
trong vũ trụ nào trong số các vũ trụ song song cùng tôn tại. 

Các trạng thái được chồng chất chỉ có nghĩa toàn cục đối với các hệ 
cô lập tuyệt đối, những hệ không quan sát được theo bản chất tự nhiên, 
bởi lẽ đơn giản rằng chúng không thể được quan sát mà vẫn còn độc 
lập. Đối với tất cả các trường hợp thực tế, nghĩa là với các hệ có tôn tại 


175 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


một phép đo hay một tương tác (ngay cả khi không kiểm soát được), 
mỗi chồng chất các trạng thái lượng tử đều kết thúc trong sự phân chia 
ra nhiều vũ trụ song song tương ứng. 

Phê phán: Điểm bị phê phán nhiều nhất trong cách giải thích đa vũ 
trụ cũng là một điều dễ hiểu: thật khó hình dung ra một số vô hạn các 
thế giới song song cùng tôn tại. Đấy cũng chính là trở ngại lớn nhất 
khiến cho lý thuyết này khó có được sự chấp nhận trong giới vật lý, 
ngay cả khi tính vững chắc về mặt vật lý của những lời phê phán cũng 
thật đáng nghi ngờ. Dù sao, cách giải thích đa vũ trụ vẫn sống được 
qua năm tháng nhờ sự vững chắc cũng như những thành tựu khoa học 
không thể xem thường của nó. 

Một sự chính xác hóa về mặt vật lý những ý tưởng khởi đầu của Everett 
về cơ chế mất kết hợp có thể dẫn tới cách giải thích mới như chúng ta 
sẽ thấy dưới đây. 


Lý thuyết mất kết hợp nói lên điều gì? 


Trong giới chuyên môn hiện nay, đối với phần lớn các nhà vật lý lượng 
tử, lý thuyết mất kết hợp là một cách mô tả hiện tượng đã được công 
nhận. Không phải chỉ bởi vì mất kết hợp là một chướng ngại vật khó bẻ 
gẫy hay một yếu tố gây nhiễu khó vượt qua đối với nhiều thí nghiệm. 
Thật thú vị khi lý thuyết mất kết hợp tạo ra điểm tựa cho một cách giải 
thích mới thoạt nhìn có vẻ như thiếu độ tin cậy. Trong lý thuyết này, trái 
với cách giải thích chính thống Copenhagen, người ta đề cập nhiều tới 
kiểu giải thích uững chắc uà có thể nắm bắt được hơn là cách giải thích 
thực dụng được công nhận về mặt nhận thức. 

Trong cách giải thích dựa trên cơ chế mất kết hợp này, sự biến mất 
của chồng chất các trạng thái khác nhau xảy ra theo hướng tiến tới 
những thang bậc cao hơn thông qua mối tương tác không tránh khỏi, 


176 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


tăng dần của bản thân đối tượng với môi trường bao quanh. Trong tác 
phẩm Điều gì sẽ xảy ra khi mất kết hợp của H. Dieter Zeh, người đã có 
đóng góp đáng kể vào lý thuyết mất kết hợp, khái niệm rmất kết hợp đã 


được định nghĩa như sau: 


“.. theo tôi mất kết hợp là sự biến mất một cách bất thuận nghịch 
Uà không thể tránh khỏi của các mối quan hệ Uê pha của các trạng 
thái của các hệ cục bộ do tương tác uới môi trường bao quanh theo 
phương trình Schrôdinger. "” 


Trong quá trình mất kết hợp bất thuận nghịch, sự chồng chất các 
trạng thái kết hợp của một đối tượng vật lý bị phá hủy bởi ảnh hưởng 
không thể tránh khỏi của môi trường bao quanh. Quan hệ pha kết hợp 
xác định của các thành phần chồng chất sẽ mất đi trong quá trình mất 
kết hợp. Trong quá trình đó, nếu đối tượng càng lớn thì tương tác của 
nó với môi trường xảy ra càng sớm và đối tượng càng ít có khả năng 
xuất hiện trong một trạng thái chồng chất. 

Một vài thí dụ dưới đây có thể giúp ta hiểu rõ hơn bước chuyển quá 
độ từ cơ học lượng tử về cơ học cổ điển. 
Một nơtrino -electrron (ký hiệu n,) sẽ thực hiện /ương tác yếu”, loại 


tương tác yếu thứ hai trong số 4 loại tương tác cơ bản của vũ trụ. 


Một phân tử fulleren (xem lại mục 7.2) tạo thành từ một số rất lớn 


các nguyên tử cacbon (có thể là 60, 70, 80 hay nhiều hơn nữa), trái lại, 


3. arX ïu: http://arxiv.org/abs/quant-ph/9610014 (1996 

+ Theo mô hình chuẩn của vật lý các hạt cơ bản, notrino không có khối lượng 
nghỉ. Nhưng hiện nay người ta coi như đã chứng minh được rằng, có thể gán cho 
hạt này một khối lượng dù rằng cực nhỏ để chúng có một tương tác hấp dẫn cực 
yếu. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng lắm đối với những vấn đề được trình bày 
ở đây. 


177 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


sẽ tương tác mạnh hơn nhiều với môi trường quanh nó. Không phải chỉ 
vì - trái với nơtrino không có cấu trúc và có vẻ vô thưởng vô phạt - phân 
tử này có thể tương tác với môi trường theo cả 4 loại tương tác, fulleren 
còn thực sự là một đ¡ phân tử theo nghĩa chân thực nhất của từ này. 
Cấu trúc giống như quả bóng đá và có kích thước cỡ một nửa nanomet 
này cần được khảo sát như một hạt “thực sự”, bán cổ điển, giống như 
những hạt bụi than hết sức mịn (ngay cả khi đó là một sự biến tướng ở 
dạng hoàn toàn khác). 

Thú vị hơn nữa, khi trong một cấu trúc tương tự nhưng có kích thước 
lớn hơn với sự có mặt của nguyên tố Flo - mà cụ thể là Fluorofulleren 
C,¿F,„ (xem H.13.2), người ta vẫn chứng minh được tính chất sóng rõ rệt 
của nó như đã chỉ ra trong thí nghiệm giao thoa của Markus Arndt năm 
2003”. Trong thí nghiệm khá mới mẻ này, phân tử fluorofulleren khá 
lớn vẫn có thể đủ cô lập để chống lại quá trình mất kết hợp tự nhiên. 
Ở ngay phía trên kích thước này, chẳng hạn những đối tượng lớn hơn 
như các cơ thể cực nhỏ, sẽ xuất hiện biên giới cho sự thành công của 
những thí nghiệm hai khe. 


Hình 13.2- Biểu diễn sơ đồ 


một phân tử ñuorofulleren (C ,F„) 


?»_M, Arndi, B. Brezger, L. Hackermueller, K. Hornberger, E. Reiger, A. Zeilinger: 
The tuaUe nature 0ƒ biomolecules and fluorofullerenes. Phys. Rev. Lett. 91 (2003); arX 
íu: quant-ph/0309016 v1 (2003). 


178 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Một con mèo, một con người hay các hệ vĩ mô khác không còn 
có thể hình dung như những thực thể cô lập. Chúng không thể chấp 
nhận trạng thái chồng chất của | chết} và | sống ) như kinh nghiệm 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã chứng tỏ. Theo cách giải thích 
mất kết hợp, điều này dựa trên cơ sở đơn giản cho rằng, thông qua sự 
trao đổi chất và trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, tính kết hợp 
của hệ đã bị mất đi. 

Trong bài báo của ông với nhan đề Decoherence and the Transition 
Wtdm Quantum to Classical (Mất kết hợp và sự chuyển từ lượng tử về 
cổ điển) Wojciech Zurek đã giải thích vấn đề cốt lõi trong cố gắng mô 


tả các đối tượng vĩ mô bằng cơ học lượng tử bằng những lời như sau: 


“Các hệ uĩ mô không bao giờ có thể cô lập uới môi trường xung 
quanh. Do Uậy [...| không thể chờ đợi chúng sẽ tuân theo phương 
trình Schrôdinger uốn chỉ dùng cho các hệ kín””ô 


Vì những lý do hiển nhiên, các đối tượng vĩ mô không thể khảo sát 
như những hệ cô lập. Một cách tiên quyết, chúng không thể được nhìn 
nhận hay mô tả như những hệ kín. Sự tương tác không tránh khỏi với 
môi trường xung quanh đã phá hủy chông chất trạng thái cơ học lượng 
tử và dẫn đến các trạng thái riêng, không chồng chất của đối tượng như 
kết quả cuối cùng. 

Trong nghịch lý liên quan đến con mèo Schrôdinger, theo các giải 
thích mất kết hợp, có thể nói rằng, tương tác của con mèo với môi trường 
xung quanh, chẳng hạn như với không khí mà nó cần có để sống, hay 
bức xạ nhiệt mà bản thân con mèo luôn phát ra, đã phá vỡ trạng thái 


chồng chất cho rằng con mèo đồng thời vừa chết lại vừa sống. 


? Công bố trong Los Alamos Science 27 (2002) 


179 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


Nhưng bây giờ người ta có thể cãi lại rằng, xét đến cùng thì toàn bộ 
nội dung của cái buông, bao gồm cả con mèo lẫn nguyên tử phóng xạ, 
ống đếm, cái búa, cái chai, và cả không khí lẫn bức xạ nhiệt có thể tồn 
tại trong một trạng thái chồng chất. Bởi vì cả cái buồng như vậy có thể 
xem là cô lập và miễn dịch đối với quá trình mất kết hợp. Nhưng để đi 
đến giả thiết hệ kín đó, phải làm vô số các bước lý tưởng hóa, vì một 
đối tượng vĩ mô như cả cái buồng không khi nào có thể xem là cô lập. 

Sự khác biệt lớn nhất giữa lý thuyết mất kết hợp và cách giải thích 
nguyên thủy Copenhagen là không cần viện đến một giả thiết khá trừu 
tượng và đôi khi chẳng mấy dễ chịu về sự suy sụp tức thời của hàm 
sóng. Thay thế vào đó là quá trình mất kết hợp, một quá trình vật lý 
thực, xuất hiện trong một thời gian xác định và do đó - chỗ này xin nhấn 
mạnh - không phải là ức thời. Nó thể hiện sự phát triển trong thời gian 
thống nhất, trong đó sự mất kết hợp (tức là sự biến mất của giao thoa) 
là hệ quả của sự phát triển theo thời gian thống nhất của mỗi hệ và môi 
trường bao quanh nó. 

Như trong những thí nghiệm mới đây của Serge Haroche tại Paris 
đã chỉ ra, hiện nay đã có thể kiểm chứng fhời gian mất kết hợp được lý 
thuyết tiên đoán trong một số thí nghiệm. Như thế, lý thuyết mất kết 
hợp có thể sẽ thay thế cho cách giải thích Copenhagen đã trở nên già 
cỗi, bởi vì lý thuyết Copenhagen cần có sự suy sụp tức thời của hàm 
sóng, điều không quan sát được trong thực nghiệm. Không chỉ có sự 
khác biệt riêng lẻ, đáng kể giữa hai cách giải thích về mặt lý thuyết, mà 
trong thực nghiệm còn quan sát được những sự khác biệt như những 
bằng chứng quyết định về sự hữu dụng của chúng. Theo cách giải thích 
mới này, những khái niệm rất điển hình kiểu Copenhagen như tính bổ 
sung của Bohr hay lưỡng tính sóng hạt dường như đã trở nên thừa thãi, 
nếu không muốn nói rằng có thể dễ gây nên nhầm lẫn. 


180 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Để có thể lĩnh hội lý thuyết rất thành công về mất kết hợp theo một 
cách khác, chúng ta sẽ khảo sát chỉ tiết hơn quá trình mất kết hợp qua 
một thí dụ đơn giản dưới đây: 

Xin các bạn hãy gọi trở lại con mèo Schrôdinger trong trí nhớ của 
mình và cho rằng chu kỳ bán rã của nguyên tử phóng xạ là một giờ. 
Như vậy, sau một giờ, con mèo còn sống với xác suất 50% và nó sẽ chết 
với cùng giá trị xác suất đó. Theo đó, bạn hãy tưởng tượng ra (xem H. 
13.3) hai trường hợp: trong trường hợp 1, con mèo nổi tiếng của chúng 
ta (chính là hệ, ký hiệu là S) ở trong trạng thái “sống” và có một photon 
đến đập vào lưng mèo (đây là môi trường, ký hiệu là U), photon này 
đập thẳng vào lưng mèo và sau đó phản xạ trở lại “về phía bên phải”. 
Trường hợp 2, con mèo chuyển sang trạng thái “chết”, nằm bất động 
trên sàn khiến cho photon đến từ bên phải không thể đập vào lưng mèo 
và cứ thế tiếp tục bay “hướng về bên trái”. 

Để hệ thống lại theo kiểu sơ đồ, ta có hai trường hợp sau: 


1) Nếu S ở trạng thái | sống ) thì U buộc phải có trạng thái | hướng phải ) 


-S.« -©"E 


A 


Hình 13.3. Hai trạng thái khả dĩ thay thế nhau: bên trái là trạng thái 1, bên phải là 
trạng thái 2. 


181 
GIẢI THÍCH HÌNH THỨC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


2) Nếu S chuyển sang trạng thái | chếr ) thì, theo logic, U ở trạng thái 


| hướng trái ) 

Bây giờ chúng ta hãy khảo sát kỹ quá trình mất kết hợp: Trước khi có 
tương tác giữa hệ S và hệ U, hệ con mèo nằm trong chồng chất trạng 
thái giữa “sống” và “chết”. Còn hệ U thì khác: nó chỉ nằm trong trạng 
thái “hướng trái”. Đối với toàn hệ § + U, theo cách viết của Dirac, ta có 
chồng chất trạng thái trước khi tương tác: 


 = by (| sống), | hướng trái )ụ + | chết), | hướng trái )) (13.1 
Trạng thái chồng chất này có thể phân tích ra thừa số, cái mà ta gọi 
là phân tích Einstein, và ta có thể viết nó dưới dạng một tích: 


lk+ 


(| sống )„ + | chết }„) | hướng trái )ụ (13.2) 


"` 
trước Xã 


Việc phân tích ra thừa số như vậy đồng nghĩa với việc cho rằng hệ 
S nằm trong chồng chất trạng thái. Hệ cục bộ S đang nằm trong một 
chồng chất trạng thái. Đó là một điểm quan trọng, như chúng ta sẽ còn 
nhận biết dưới đây. 

Nếu có tương tác giữa hệ S và hệ U, để - tùy theo trạng thái của hệ 
S mà photon sẽ phản xạ trở lại hay tiếp tục đi mà không bị nhiễu loạn, 
hệ toàn phần S + U sẽ có thay đổi căn bản, và khi đó trạng thái có dạng: 


sau ` 


ka ` (| sống), | hướng phải )„ + | chết )„ | hướng trái )„)_ (13.3) 
V S U S lô/ 


Sự chông chất trạng thái cục bộ của hệ S đã chuyển thành chồng 
chất foàn cục của con mèo và môi trường do quá trình mất kết hợp. 
Mỗi trạng thái tổng quát kiểu (13.3) là không thể phân tích ra thừa số 


182 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


được nữa. Đấy chính là sự khác nhau có tính nguyên tắc giữa | W ) 
Mr? 


riêng hệ S biến mất. 


trước 


và sự khác nhau đó đã khiến cho chồng chất trạng thái của 


sau 


Trong (13.3), vấn đề không còn là chồng chất trạng thái của một con 
mèo riêng lẻ nữa, mà là /rạng thái vướng víu xác định được chúng ta gọi 
là “sống và hướng phải” cũng như “chết và hướng trái”. Và trong thực tế 
đấy chính là những trạng thái mà chúng ta vốn quen thuộc trong thang 
kích thước của đời sống hàng ngày. Quá trình mất kết hợp bất thuận 
nghịch xảy ra nhờ tương tác giữa hệ S và môi trường U. 

Đấy chính là nhận thức đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, một lời 
giải lịch lãm về nghịch lý con mèo chúng ta đã đạt được hoàn toàn phù 
hợp với hình thức luận toán học của cơ học lượng tử mà không cần gì 
đến sự biến mất của hàm sóng. Không cần đưa thêm vào giả thiết về sự 
sụp đổ tức thời của hàm sóng. Quá trình mất kết hợp cần một khoảng 
thời gian thực có thể tính toán được - và từ đó cơ học lượng tử tự nó đã 
làm thành một lý thuyết vật lý bền vững, có ý nghĩa bao trùm, đặc biệt 
trong vùng chuyển tiếp vi mô-vĩ mô. 

Một điểm khác, chắc chắn là rất dễ chịu đối với những nhà khoa học 
tự nhiên gần thực tiễn, là các trạng thái chồng chất không bắt buộc phải 
được nhìn nhận như một cấu trúc thuần túy toán học. Chủ nghĩa lạc 
quan kiểu Bohr chắc phải lùi bước trước hiện thực khoa học mà qua 
đó một phần tính khách quan hay khả năng khách thể hóa đã phục 
hồi trở lại. 

Phê phán: Ngay cả khi lý thuyết mất kết hợp đã đáp ứng được yêu cầu 
chính đáng để trở thành một lý thuyết vật lý bền vững và tổng quát có 
khả năng mô tả được cả sự chuyển tiếp giữa vi mô và vĩ mô một cách 


đầy đủ mà không cần thiết phải đưa vào sự biến mất tức thời, và rất 


183 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


đáng nghi ngờ, của hàm sóng, vẫn còn lại một số câu hỏi về cách giải 
thích mất kết hợp. 

Rất đáng trích dẫn như một ví dụ câu phát biểu sau đây của các nhà 
vật lý lượng tử Markus Arndt, Klaus Hornberger và Anton Zeilinger trong 
công trình Probing the limifs 0ƒ quanfum tuorld (Thử ải tìm giới hạn 


của thế giới lượng tử): 


“Mất kết hợp không thể giải quyết được những uấn đề triết học liên 
quan đến sự tìm hiểu nhận thúc của con người đới uới một thực 
tại cụ thể. Tuy nhiên, nó có thể giải thích được sự đột sinh của tính 
cổ điển, chẳng hạn khi nào uà như thế nào một đối tượng mất đi 
những đặc trưng lượng tử của nó Uuà trở nên không còn khác biệt 
Uới cách mô tả cổ điển nữa ”””. 


Tiện đây cũng xin nêu ra một sự kiện, rằng lý thuyết mất kết hợp nhờ 
cơ học lượng tử có thể mô tả sự không-thể-phân-tách-được, nhưng còn 
câu hỏi vì sao lại dẫn tới việc mất đi khả năng chồng chất của hệ thì vẫn 
còn là một vấn đề triết học chưa giải quyết được. 

(Những luận đề khả dĩ giải quyết vấn đề này sẽ được tiếp tục nêu ra 
dưới đây). 

Cuối cùng, xin nhấn mạnh một lần nữa rằng, ba cách giải thích trình 
bày ở đây chỉ là một lựa chọn nhỏ trong tất cả những khả năng giải thích 
có ý nghĩa hiện đang tôn tại. 


Cách giải thích nào phù hợp với “thực tế”? 


Chúng ta lưu ý rằng, vào một thời điểm thích hợp sau đây chúng ta 
sẽ làm quen với một cách bình luận khác về cơ học lượng tử mà chúng 


? Công bố trong Physics World 18, 3 (2005). 


184 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


ta đã nêu ra ở đầu chương này, cách bình luận đưa chúng ta trở về với 
nhà vật lý, nhà tư tưởng luôn có lối tư duy độc đáo tên là David Bohm 
(1917-1992) và lý thuyết của ông mang tên Cơ học Bohm. Thảo luận 
về cơ học Bohm vào ngay lúc này hãy còn quá sớm và không mang lại 
nhiều hy vọng. 

Bên cạnh những cách giải thích cơ bản nêu ra ở đây còn có vô số 
lý thuyết giải thích khác như những biến thể cải tiến và mở rộng. Tuy 
nhiên, không lý thuyết nào trong số đó có thể được xem là “đúng”, “chân 
thực” hay “phù hợp với thực tiễn”. Nó có thể là một cách giải thích, 
nhưng cũng chỉ tồn tại như một cách giải thích mà thôi, chứ chưa đạt 
đến tầm một lý thuyết. Rất khó nói về sự đúng đắn cũng như sự không 
đúng đắn của chúng. Chỉ có sự kiểm chứng xác đáng bằng thực nghiệm 
như những nỗ lực đã tiến hành liên quan đến quá trình mất kết hợp 
mới có thể đưa ra những cơ sở thoả đáng để khẳng định một lý thuyết 
này hay bác bỏ một lý thuyết kia. 

Như chúng ta đã biết, lý thuyết mất kết hợp hiện nay đã được thừa 
nhận tương đối rộng rãi nhờ những kiểm chứng thực nghiệm phong 
phú và giầu ấn tượng. Quan điểm nguyên thủy của cách giải thích 
Copenhagen, khi lưu ý đến những kiến thức mới mẻ này, tỏ ra không 
chỉ là một cách giải thích /2u đời, mà còn có thể xem là cũ kỹ đến mức 
cổ lỗ nữa. 

Tuy vậy, hiện nay những “lỗ hổng” nhất định trong lý thuyết mất kết 
hợp vẫn tạo ra mầm mống phân liệt trong giới chuyên môn vật lý lượng 
tử. Vấn đề nằm ở chỗ, bằng những phương thức rất có giá trị, thuyết mất 
kết hợp đã giải thích được sự biến mất của khả năng giao thoa, nhưng 
câu hỏi vì sao và như thế nào lại chọn ra một khả năng duy nhất trong 
vô số các trạng thái riêng của đối tượng lượng tử thì vẫn chưa được đề 
cập tới đầy đủ. Như vậy, chúng ta vẫn phải nhấn mạnh rằng lý thuyết 
mất kết hợp vẫn chưa thoát khỏi chữ “hay là”: 


185 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


a) Một giả thiết lựa chọn giống như sự biến mất của hàm sóng để rút 
về một trạng thái riêng duy nhất của đối tượng lượng tử, hay là 

b) Một cách giải thích theo kiểu giải thích của Everett, thông qua một 
cách thực hiện đơn giản khiến cho tất cả những trạng thái riêng 
khả dĩ có thể thực hiện được trong những vũ trụ song song. 


Lý do: công cụ sử dụng để mô tả quá trình mất kết hợp - rma trận mật 
độ - dù không còn chứa thành phần giao thoa nữa, nhưng vẫn cho phép 
những trạng thái riêng khác nhau xuất hiện. Trả lời cho câu hỏi, khả năng 
nào giữa a) và b) phù hợp với thực tế, có lẽ nên một lần nữa trích ra đây 
ý kiến đã nêu của erich joos và Claus Kiefer ở mục 11.2, theo đó, do còn 
nhiều khó khăn trong việc dùng thực nghiệm để khẳng định hay bác bỏ 
một thuyết nào đó, câu trả lời vẫn là chuyện “khẩu vị” của nhà nghiên cứu. 

Cho dù hơi có về khiêu khích, câu hỏi hiện thời có thể nêu ra như 
sau: một lý thuyết tiên đoán có vô số các vũ trụ song song hay một lý 
thuyết cần có một giả thiết thiếu biện giải và kém bền vững liệu có thoả 
đáng hay không? 

Tôi hoàn toàn trung thực thú nhận rằng, tôi tự cảm thấy chưa đủ 
khả năng đưa ra một đánh giá về câu hỏi rắc rối này, bởi vì nếu ta nhìn 
nhận thấu đáo, chính ở đây đang đề cập tới những cấu trúc lý thuyết ở 
mức độ phong phú và phức tạp cao nhất. Theo quan điểm riêng tôi, đó 
là việc hết sức mạo hiểm. 

Khách quan mà xét, thật thú vị khi thấy rằng, những người đại diện 
cho một lý thuyết nào đó, trong các ấn phẩm hay trong những trả lời 
phỏng vấn của mình, thường luôn cố gắng hạ thấp những lý thuyết cạnh 
tranh. Như vậy, sẽ tự nhiên xuất hiện ấn tượng rằng, một phần nào đó 
(dù rằng rất nhỏ) tính chủ quan, tính trực giác và yếu tố niềm tin đã bị 
cuốn vào khả năng nhận thức trong cuộc tranh luận về các lý thuyết 
giải thích cơ học lượng tử. 


186 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Chỉ còn lại niềm hy vọng là, những thực nghiệm trong tương lai có 
thể cung cấp những dữ liệu đủ mạnh để đánh giá những cách giải thích 
khác nhau một cách xác đáng. 


187 
GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 


l4 


Nghịch lý EPR 


Nghịch lý EPR là gì và từ đâu sinh ra? 


Chúng ta đã biết rõ sự từ chối dứt khoát của Einstein đối với hệ thức 
bất định. Và như đã thấy ở chương 9, ngay cả khi Bohr tỏ ra luôn luôn 
có khả năng bảo vệ lý thuyết của ông trước mọi phê phán của Einstein 
bằng những lý lẽ hết sức khôn khéo, Einstein vẫn cương quyết chống 
lại lời khẳng định rằng, cơ học lượng tử tạo ra một sự mô tả đầy đủ các 
quá trình vật lý trong thế giới vi mô. 

Năm 1935, Einstein cùng hai cộng sự trẻ tuổi là Boris Podolski và 
Nathan Rosen, trong bài báo viết chung rất nổi tiếng Can quanfum- 
mechanical description oƒphysical reality be considered complete? (Có thể 
xem sự mô tả thực tại Uuật lý theo cơ học lượng tử là đây đủ hay không?)*® 
đã trình bày một thí nghiệm tưởng tượng rất lý thú và quan trọng, lúc 
đầu mang tên nghịch lý Einstein-Podolski-Rosen, sau viết gọn thành 
nghịch lý EPR. Công trình này đề cập tới ý tưởng của Einstein cho rằng 
tính bất định không tránh khỏi của các đối tượng lượng tử được khẳng 
định trong hệ thức bất định Heisenberg chỉ có vẻ đường như mà thôi, 
và người ta có thể bỏ qua nguyên lý đó bằng một cấu trúc thí nghiệm 
được lựa chọn hết sức khôn ngoan. Để thực hiện mục tiêu đó, ba tác 
giả đã trình bày những suy luận mà nhờ đó có thể tránh được tính bất 
định của tọa độ và xung lượng một cách lịch lãm, khiến cho - theo ý 
họ - sự không đây đủ của phương pháp khảo sát cơ học lượng tử sẽ trở 
nên rõ ràng, không kèm theo bất cứ nghi ngờ nào. Do tính chất quan 
trọng của công trình này, ta sẽ đề cập tới nó tương đối chỉ tiết. 

2 Ban đầu được công bố trên Phy. Rev. 47, 777 -80 (1935); sau này được in lại trong 


J. Wheeler, W. Zurek: Quantum Theory anh measurement (Princeton Univerrsity 
Press, 1983); trang 137 


189 
NGHỊCH LÝ EPR, 


Trước hết, Einstein, Podolski và Rosen đã đưa ra hai định nghĩa 
trung tâm, những định nghĩa mà chúng ta đã biết khi theo dõi cuộc 
tranh luận Bohr-Einstein trước đây. Vì trọng lượng đáng kể của chúng 
trong toàn bộ lập luận, chúng ta tóm tắt lại những định nghĩa đó một 


lần nữa: 


Tính đây đủ: Một lý thuyết được xem là đầy đủ nếu mỗi yếu tố của 
thực tại đều tương ứng chính xác với một phần của lý thuyết vật 
lý đó. 

Tiêu chuẩn thực tại: Một đại lượng vật lý là một yếu tố của thực tại, 
nếu nó được tiên đoán một cách chắc chắn mà không gây nhiễu 
loạn lên hệ thống. 

Đây là những định nghĩa có tầm quan trọng nền tảng vì nó giúp ta 
thấu hiểu những cơ sở trong cách nhìn của Einstein. 

Ông, hai trợ lý của ông và tất cả chúng ta đều hiểu là, theo cơ học 
lượng tử, trạng thái của một hạt, chẳng hạn của electron, được mô tả 
qua hàm sóng y mà sự tiến triển theo thời gian của nó có thể xác định 
nhờ phương trình Schrôdinger. Tiếp đó, chúng ta cũng tin tưởng rằng, 
theo nguyên lý bất định Heisenberg, tọa độ và xung lượng của hạt không 
thể đồng thời được xác định chính xác một cách tùy ý. Nghĩa là, với cách 
nhìn cơ học lượng tử, nếu ta đo xung lượng của một electron thì tọa độ 
của nó không thể được xác định chính xác đồng thời. Thông qua quá 
trình đo xung lượng của electron, trạng thái lượng tử chồng chất của 
electron đã bị nhiễu loạn, lúc đó xuất hiện sự suy sụp của bó sóng - ta 
có sự biến mất của hàm sóng ÿ. 

Tuy nhiên, khi nhận thức rằng, chỉ hoặc tọa độ - hoặc xung lượng 
có thể được xác định chính xác, đã dẫn ba nhà vật lý, những người tự 
tuyên bố mình là “phi cơ học lượng tử”, tới điều khẳng định là, chỉ có 
thể có hai khả năng khi ta khảo sát thực tại vật lý: 


190 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


a) Sự mô tả nhờ cơ học lượng tử là không đầy đủ, và 
b) Hai đại lượng vật lý (ở đây là x và p) không chứa đựng đồng thời 
tính thực tại. 


Rõ ràng, ít nhất thì một trong khai khả năng này phải là đúng. 

Trong trường hợp electron đang được nói tới, nếu ta cố gắng đo vị 
trí chính xác để có thông tin về tọa độ của electron, thì bắt buộc chúng 
ta phải làm nhiễu động xung lượng của hạt một cách đáng kể. Theo lý 
luận của Einstein về tiêu chuẩn thực tại, nếu theo a) cơ học lượng tử là 
một lý thuyết đây đủ thì từ đó suy ra theo b) xung lượng và tọa độ của 
đối tượng lượng tử không thể đồng thời là thực tại. Không khi nào hai 
đại lượng này có thể đo chính xác đồng thời, vì khi đo đại lượng này sẽ 
gây nhiễu động đáng kể lên đại lượng kia. Tại mỗi thời điểm, chỉ có thể 
một trong hai đại lượng tọa độ - xung lượng là thực tại. Không khi nào 
cả hai đồng thời. 

Mặc dù việc giải quyết vấn đề tương đối đơn giản này của khái niệm 
thực tại cổ điển (tọa độ và xung lượng) thoạt đầu xem ra khá hợp lý, 
nhưng chính Einstein đã phạm sai lầm với kết luận của mình vì không 
chú ý đến một số sự kiện. 

Bây giờ Einstein muốn ra một đòn lợi hại để làm rõ sự không đầy đủ 
của cơ học lượng tử, bằng cách cho rằng mệnh đề b) là không đúng. Để 
làm điều đó, ông đã cùng với Podolski và Rosen xây dựng nên một thí 
nghiệm tưởng tượng mà sau này mang tên là nghịch lý EPR. 


Thí nghiệm EPR tưởng tượng được xây dựng như thế nào? 


Ta hãy hình dung có một nguồn hạt đặc biệt, như trên hình 14., luôn 
phát ra hai hạt về hai hướng ngược nhau mà ta tạm gọi là hạt A và hạt 
B. Trong thời gian tiến hành thí nghiệm AZ hai hạt A và B không có khả 


191 
NGHỊCH LÝ EPR, 


năng tương tác với nhau. Điều đó có thể làm được, vì theo thuyết tương 
đối hẹp, tương tác xảy ra không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tốc đô 
cao nhất có thể để truyền tất cả các loại thông tin. Nếu bây giờ ta chọn 
khoảng cách As giữa A và B sao cho nó luôn luôn lớn hơn quãng đường 
ánh sáng đi được sau khoảng thời gian A¿ thì ta luôn chắc chắn rằng 
trong khoảng thời gian A¿ đó không thể có tương tác giữa A và B. Giá 
trị nhỏ nhất cần có của khoảng cách giữa hai hạt đối với thời gian thí 
nghiệm Aí tuân theo phương trình: 

Ay=bÐ A7 (14.1) 
trong đó c là tốc độ ánh sáng. 

Với điều kiện (14.1), tốc độ nhanh nhất là là tốc độ ánh sáng cũng trở 
nên quá chậm so với việc truyền một thông tin nào đó từ A tới B, và ta 
nói về fính định xú của hai hạt A và B. Chúng tách rời nhau một cách 
định xứ, nghĩa là một sự kiện nào đó xảy ra ở hạt A thì không thể ảnh 
hưởng tới hạt B. Đó là một kết luận bắt buộc, nếu ta có lòng tin tuyệt 
đối vào thuyết tương đối hẹp của Einstein, điều mà chúng ta chưa nói 
đến ở trên. 

Tiếp đó, trạng thái \f,. của hệ toàn phần (gồm hai hạt A và B) là đã 
biết, nghĩa là sự tiến triển theo thời gian của nó được xác định qua 
phương trình Schrôdinger là đã biết. Nhưng những trạng thái riêng của 
mỗi hạt thì lại hoàn toàn bất định. Chỉ có hệ toàn phần là có thể tính 
được theo kiểu cơ học lượng tử, chứ những trạng thái riêng của hai hệ 
cô lập thì không. 

Nếu chúng ta tìm cách nhận được những trạng thái riêng của A và B, 
chúng ta sẽ buộc phải làm nhiễu loạn trạng thái cơ học lượng tử chung 
Vy của hệ và hàm sóng sẽ nhận được sự thay đối không liên tục. Rồi 
cuối cùng sẽ dẫn tới sự suy sụp vốn rất đáng sợ của hàm sóng. Hàm sóng 
\f„„ cung cấp cho ta những thông tin mà chúng ta có thể có được về hệ 


192 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


A + B theo quan điểm cơ học lượng tử, đó cũng chính là những thông 
tin có ở hệ này. Chúng tạo nên sự mô tả đầy đủ của hệ lượng tử A + B. 

Trên cơ sở như vậy của cơ học lượng tử, Einstein và hai cộng sự đã 
suy luận như sau: Giả sử bây giờ chúng ta đo tọa độ của A, và như đã 
biết từ cơ học lượng tử, lúc này không thể xác định xung lượng của A với 
độ chính xác tùy ý được. Tuy nhiên, - và đây chính là luận điểm trung 
tâm - quá trình đo được tiến hành trên hạt A, ít nhất là trong khoảng 
thời gian Ar đã nói ở trên, không thể có ảnh hưởng gì lên hạt B, vì tương 
tác giữa A và B hoàn toàn bị loại trừ do điều kiện (14.1) được thoả mãn, 
nghĩa là điều kiện định xứ được đảm bảo. Tính định xứ của hai hạt cấm 
mọi mối quan hệ nhân quả giữa A và B. Cho tới khi hết khoảng thời gian 
Ar kế từ khi tiến hành phép đo ở A, hạt B không hề “biết” gì về phép đo 
có thể xem là được tiến hành bí mật ở A, bởi vì mọi thông tin chỉ có thể 
truyền từ A tới B sau Aứ. 

Hoàn toàn tương tự, ta có thể thấy rằng, trong khoảng thời gian A/ 
hạt B sẽ không nhận thấy phép đo xung lượng tiến hành tại A với độ 
chính xác tùy ý và như thế phép đo này cũng không có ảnh hưởng đến B. 

Điều quan trọng ở đây là, ngay từ đầu B hoàn toàn không thể biết, khi 
nào chúng ta quyết định kết thúc phép đo, cũng không biết chúng ta sẽ 
đo xung lượng hay tọa độ của A (và do đó cũng gián tiếp với B), bởi vì 
chúng ta quyết định tất cả những điều đó hoàn toàn tự phát và tùy ý ở 
thời điểm cuối cùng, một thời điểm mà thông tin không thể kịp truyền 
về B (xem điều kiện định xứ (14.1)). Tuy nhiên, điều rõ ràng là, do sự 
tương quan giữa A và B, thông qua kết quả đo xung lượng hay tọa độ ở 
A, chúng ta cũng sẽ biết các giá trị tương ứng ở B mà không gây nhiễu 
loạn cho B dưới bất cứ hình thức nào. 

Theo tiêu chuẩn thực tại, điều đó có nghĩa cả xung lượng lẫn tọa độ 
của B đều là những yếu tố của thực tại, và điều đó là đông thời xây ra, 


193 
NGHỊCH LÝ EPR, 


Trạng thái 1 Ẳ 


Trạng thái 1 


Hình 14.1. Nguồn EPR luôn gửi hai hạt A và B về hai hướng ngược chiều nhau. 


vì xung lượng và tọa độ bằng cách nào đó phải có sẵn những tính chất 
cụ thể này ở B trước các phép đo, do cả hai đều có thể được “gọi ra” 
một cách tự phát. Điều đó xảy ra mà không cần một tương tác nào với 
A, hay thậm chí chỉ là một khả năng tương tác với A. 

Einstein đặt ra vấn đề để thảo luận: khi chúng ta thừa nhận tính đầy 
đủ của lý thuyết cơ học lượng tử, nhờ đâu mà hạt B có thể biết, liệu xung 
lượng của hạt A đã được đo, liệu tọa độ của hạt A đã được xác định, hay 
một phép đo ởA đã được tiến hành, nếu tương tác giữa hai hạt với nhau 
là không thể xảy ra, do sự tách biệt có tính nhân quả tương đối tính. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ kiên trì điều khẳng định rằng cơ học lượng 
tử có thể mô tả đầy đủ các quá trình trong thế giới vi mô, thì chúng ta 
phải bắt đầu từ sự tổn tại của một cơ chế tác dụng xa rất đặc biệt mà 
Einstein vẫn thường gọi là “tác dụng xa ma quỷ”. Tương tác này cần 
phải có khả năng truyền thông tin từ A về B một cách tức thời và trên 
khoảng cách xa tùy ý, sao cho A và B hòa hợp với nhau một cách tự 
phát theo những nguyên lý của cơ học lượng tử, sao cho vào thời điểm 
đo ở A, xung lượng hay tọa độ của hai hạt có thể nhận được những giá 
trị thích hợp, ngẫu nhiên khách quan. Một cơ chế tương tác xa như vậy 
nếu có sẽ không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ và khó chấp 
nhận trong nền vật lý cho tới hiện nay, mà còn mâu thuẫn với những 


194 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


kinh nghiệm tự nhiên ta vốn thấy rõ trong thế giới hàng ngày, cũng như 
trái ngược với toàn bộ trực giác của con người trong các mối quan hệ 
cơ bản với tự nhiên. 

Và như vậy, Einstein kết luận: Nếu tại hệ B hoặc là xung lượng, hoặc 
là tọa độ có thể được xác định chính xác tùy ý mà không kèm theo bất 
cứ nhiễu loạn nào, thì theo tiêu chuẩn thực tại, có thể đồng thời gán 
cho mỗi một trong hai đại lượng vật lý này một thực tại tương ứng, 
khiến cho mệnh đề b) cần phải bị phủ định và mệnh đề a) được xem 


như là chuẩn xác. 


Phương pháp khảo sát cơ học lượng tử phải được nhìn nhận là 
không đây đủ. Phương pháp khảo sát này không có khả năng bao 
quát được uê mặt lý thuyết tất cả các đại lượng uật lý xuất hiện 
trong thục tại. 


Phải chăng không hình mẫu nào phải thay đổi 
do cơ học lượng tử? 


Người ta có thể nghĩ rằng, vấn đề thế là đã rõ, cho dù điều này có làm 
Heisenberg, Bohr và một số người khác đau lòng, nhưng cơ học lượng 
tử là không đầy đủ và cần tìm một lý thuyết đầy đủ tốt đẹp hơn, một lý 
thuyết chứa đựng những đại lượng vật lý cho đến nay vẫn còn ẩn mình 
hay chưa được chú ý tới nhưng thực tế lại tổn tại. Bức tranh cổ điển về 
thế giới lại có thể giành được chiến thắng trước cái bản chất phụ thuộc 
vào xác suất và biến đổi theo kiểu nhẩy bậc của cơ học lượng tử vốn rất 
khó hình dung. Và chúng ta lại phải đi tìm !ý thuyết uê những biến số ấn 
tổng quát hơn và chính xác hơn. Theo cách giải thích cơ học lượng tử 
của trường phái Copenhagen, nảy sinh một nhu cầu phải /hay đối hình 
mẫu (paradigmen), phải từ bỏ tính khách quan, từ bỏ tính định xứ, từ 


195 
NGHỊCH LÝ EPR, 


bỏ sự tôn tại đồng thời của những đại lượng bổ sung trên cùng một đối 
tượng vi mô, vâng - từ bỏ những niềm tin cơ bản trong nhận thức của 
một người bình thường. Bây giờ thì không cần sự thay đổi và sự từ bỏ 
ấy nữa: trái với cơ học lượng tử, một lý thuyết cổ điển với sự bổ sung 
những biến số ẩn có thể mô tả thực tại một cách đây đủ. Chúng ta phải 
giữ vững lòng tin vào búc tranh cố điển của thế giới vốn rất dễ chịu và 
đi tìm những tham số ẩn vừa nói tới ở trên. 

Ngay cả khi những ý tưởng chống lại cơ học lượng tử như vậy thoạt 
đầu tỏ ra có sức thuyết phục, vẫn cần một lời cảnh báo về sự thận trọng, 
bởi vì vấn đề trình bày ở đây đáng tiếc lại không đơn giản như ấn tượng 
ban đầu và đó là điều sẽ được làm rõ sau đây. Cho nên, xin đề nghị hết 
sức thận trọng, đừng rút ra những kết luận vội vàng, khi một lý thuyết 
này hay lý thuyết khác tỏ ra dễ chịu hơn và do đó có vẻ như “thật” hơn, 
một sự dễ chịu tức thời thường qui định bởi bức tranh cổ điển quen 
thuộc. Lẽ tự nhiên, thật khó khăn khi phải vứt bỏ một bức tranh quen 
thuộc về thế giới vốn được chấp nhận trong một thời gian dài theo ý 
nghĩa là hình mẫu nhận thức luận để thừa nhận một bức tranh khác. 
Nhưng đây cũng chẳng phải là lần đầu, xảy ra sự thay đổi hình mẫu, 
xảy ra một cuộc cách mạng khoa học. 

Nhà vật lý người Italia Galileo Galile (1564-1642), với tư cách là người 
sáng lập chính của khoa học tự nhiên hiện đại, nhờ những nhận thức 
và phương pháp mới mẻ mang tính đột phá mở đường, đã tạo ra một 
cuộc thay đổi hình mẫu như vậy bằng cách sử dụng lý thuyết nhận thức 
mới mẻ của ông về sự mô tả tự nhiên khi dùng ngôn ngữ toán học và 
bác bỏ bản thể học của Aristot. 

Một bức tranh hoàn toàn mới và một hình mẫu hoàn toàn mới cũng 
đã được tạo ra bởi nhà vật lý người Anh Isaac Newton (1643-1727), 
người hoàn toàn xứng đáng được vinh danh là đã sáng lập ra vật lý cổ 


196 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


điển, khi ông tạo ra bức tranh cơ học mới về thế giới, không chỉ nhờ 
phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn có giá trị tổng quát cả trên mặt đất 
lẫn trên bầu trời. 

Và có lẽ cũng có chút mỉa mai khi người tích cực chống lại bức tranh 
thế giới kiểu cơ học lượng tử lại chính là Albert Einstein, nhà vật lý 
thông qua thuyết tương đối hẹp uà thuyết tương đối tổng quát đã làm 
cuộc cách mạng thay đổi nhận thức của chúng ta về không gian, thời 
gian và hệ quy chiếu tuyệt đối và qua đó bác bỏ thời đại cơ học vốn 
được thừa nhận. Có chút mai mía, vì ông chính là một nhà cách mạng 
trong lý thuyết của riêng mình về bức tranh thế giới lại không thể chấp 
nhận cơ học lượng tử. 


Phải chăng cơ học lượng tử thực sự không đây đủ? 


Trước hết, cần phải đặt ra câu hỏi trong một toàn bộ: phải chăng bất 
đẳng thức Heisenberg thực ra chỉ là một khó khăn kỹ thuật thuộc về 
lịch sử? Phải chăng bất cứ một sự bất định lượng tử nào cũng chỉ là kết 
quả của sự không hiểu biết đầy đủ của chúng ta về tính chất thực của 
thế giới lượng tử do những khó khăn về kỹ thuật? Phải chăng vẫn còn 
đâu đó những tham số ẩn? 

Rất có thể đó là những câu hỏi quan trọng nhất và cơ bản nhất xuất 
hiện trong cơ học lượng tử, những vấn đề khiến chúng ta khó tiêu hóa 
nổi những đặc trưng lượng tử do kinh nghiệm thường ngày và hiểu biết 
thông thường của mỗi người. Để có thể sắp xếp câu trả lời ngắn gọn 
và không đau đón: tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với các bạn rằng, 
cái thế giới mà trong đó chúng ta đang sống thực ra lại rất điên rô, hạt 
B sẽ biết tất cả, khi ta tiến hành một phép đo ở A. Trong thế giới lượng 


tử thực ra có một sự bất định khách quan như vậy, cái sự bất định mà 


197 
NGHỊCH LÝ EPR, 


chúng ta không thể bỏ qua, ngay cả trong những thí nghiệm tưởng 
tượng tỉnh khôn nhất. 

“Khoan đã!” - có thể bây giờ bạn sẽ nói - “tì sao tôi lại phải tin chắc 
rằng, các đối tượng lượng tứ thực ra có tính bất định, mặc cho tất cả 
những gì nói lên điều ngược lại”. Đấy là một băn khoăn rất có lý, và là 
lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu câu hỏi khó khăn về khả năng tồn 


tại của các tham số ẩn một cách thấu đáo hơn. 


Cơ học lượng tử hay lý thuyết về các biến số ẩn? 


Nếu chúng ta phải lựa chọn giữa sự đúng đắn của lý thuyết các biến 
số ẩn và sự đúng đắn của cơ học lượng tử, thì chúng ta cần có một cấu 
trúc thí nghiệm đặc biệt, trong đó có các tiên đoán khác nhau suy ra từ 
từng lý thuyết, rồi trên cơ sở những quan sát thực nghiệm có thể khẳng 
định xem những tiên đoán từ lý thuyết nào là đúng. Theo tỉnh thần đó, 
sau đây chúng ta sẽ tìm cách so sánh những tiên đoán có thể của một 
lý thuyết dùng cho các hệ vi mô, một tiên đoán dựa trên phương pháp 
mô tả của các biến số ẩn, một tiên đoán xuất phát từ cơ học lượng tử 
không cần biến số ẩn. Rõ ràng là, nếu như ta có thể đo trực tiếp các 
biến số ẩn như vậy thì chẳng khó gì để đưa ra lời khẳng định hoặc bác 
bỏ cho thuyết này hoặc thuyết kia. 

Nhưng đấy lại chính là vấn đề, vì tính từ “ấn” trong thuật ngữ biến 
số ẩn lại dùng để chỉ những đại lượng vật lý có thật nhưng không thể 
đo trực tiếp được. Chúng ta cần phải quen với điều này: nhận biết trực 
tiếp hay đo đạc trực tiếp các biến số ẩn là không thể. Cho nên, chúng 
ta phải tự hạn chế trong việc tìm ra một bối cảnh vật lý, trong đó có sự 
khác nhau đo được bằng thực nghiệm giữa những tiên đoán từ một lý 
thuyết có biến số ẩn và một lý thuyết không có biến số ẩn. 


198 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Một cách hợp lẽ thôi, chúng ta có thể tin rằng, hầu như không thể có 
một trường hợp nào trong đó có một sự khác biệt thực nghiệm giữa một 
lý thuyết chấp nhận sự tôn tại biến số ẩn không thể đo được và một lý 
thuyết khác, như cơ học lượng tử, loại trừ sự tồn tại về mặt nguyên tắc 
của những biến số ẩn. Bởi vì làm sao chúng ta có thể quyết định về tính 
hữu dụng của hai lý thuyết, một xuất phát từ sự tổn tại những biến số 
ấn không đo được, còn một với tên gọi cơ học lượng tứ thì lại loại trừ 
về mặt nguyên tắc những biến số ẩn kiểu như thế??. Làm sao có thể 
chứng minh được, hoặc chúng thực sự không tôn tại, hoặc ta chỉ không 
đo đạc được mà thôi, cho dù chúng vẫn thực sự tôn tại? 

Điều này có thể dễ thấy hơn nếu ta so sánh với thí dụ sau. Ta có một 
cái hòm khóa chặt ở trước mặt, và phải chọn giữa hai khả năng sau: 

a) Cái hòm không mở được, vì không có chìa khóa, hay là 
b) Cái hòm vẫn không mở được, nhưng không chỉ vì ổ khóa không có 
chìa, mà còn vì nói chung là cái hòm ấy không thể mở được. 

Bây giờ xin mời bạn chọn giữa a) và b)! Điều duy nhất bạn có thể 
biết là bạn không thể có một cái hòm mở ở trước mặt. Chấm hết! Còn 
chuyện có thể mở hòm ấy nếu có một chìa khóa thích hợp, thì đó là vấn 
đề còn tuyệt đối bỏ ngỏ. (Xin bạn hiểu cho rằng thí dụ này chỉ có một 
phần tương đồng với những vấn đề của cơ học lượng tử. Nó chỉ giúp 
hiểu vấn đề một cách dễ dàng hơn mà thôi). 

Tương tự như vậy, trong vấn đề của chúng ta về sự tôn tại của các biến 
số ẩn, chúng ta chỉ biết là chúng ta không thể đo trực tiếp những biến số 
ấy, còn việc chúng có thể vẫn tôn tại hay không thì ta chưa thảo luận tới. 

Cái câu hỏi cứ hành hạ chúng ta bây giờ sẽ là: làm sao ta có thể chứng 


minh được sự tôn tại hay không của một yếu tố thuộc thực tại vật lý — 


„ 


? Chữ “nguyên tắc” ở đây sẽ trở nên tương đối trong những đoạn tiếp theo. 


199 
NGHỊCH LÝ EPR, 


như những tham số ẩn, nếu như ngay từ đầu, về nguyên tắc, chúng là 
không thể đo được? 


Về mặt nguyên tắc, cơ học lượng tử có loại trừ 
các biến số ẩn? 


Trong những thảo luận ở trên, chúng ta đã cố gắng, và sẽ cố gắng 
trong những chương sau để tìm ra một sự khác nhau (có thể kiểm tra 
bằng thực nghiệm) giữa cơ học lượng tử và lý thuyết các biến số ẩn. 
Tôi có thể và muốn nói ra ở đây một sự kiện không thể không nói tới: 


Về mặt nguyên tắc, cơ học lượng tử không loại trừ sự tôn tại của 
những biến số ấm 


Nhưng làm sao chúng ta lại có thể hiểu được điều này, khi suốt trong 
khoảng thời gian dài ta vẫn xem cơ học lượng tử và lý thuyết các biến 
số ẩn luôn cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau? Thế mới biết, như bây giờ 
chúng ta thấy, cơ học lượng tử không phải là chuyện dễ dàng như thoạt 
đầu chúng ta nghĩ. Tốt nhất chúng ta hãy bắt đầu từ điểm khởi thủy. 

Ngay từ buổi sinh thành cách giải thích Copenhagen tại hội nghị 
Solvay nổi tiếng vào năm 1927, louis de Broglie đã bày tỏ rõ ràng sự 
không thống nhất với quan điểm của Bohr và Heisenberg về cơ học 
lượng tử. Cơ học lượng tử không định xứ và không thực đã khiến cho 
de Broglie rất lúng túng, và ông phải đưa ra một cơ học lượng tử biến 
tướng của riêng mình, vẫn không định xứ, nhưng thực với tên gọi “heorie 
de [onde pilore” (lý thuyết sóng dẫn), một lý thuyết có tính quyết định 
luận do chính ông nghĩ ra. Nhưng vào lúc đó, lý thuyết này đã không 
tìm được sự hưởng ứng của giới chuyên môn, và ông đã vứt bỏ nó tương 
đối nhanh chóng ngay khi nó chưa hoàn chỉnh. 


200 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Năm 1932 đã xuất hiện một sự kiện rất có ý nghĩa, khi nhà toán học 
John von Neumann (1903-1957) công bố một chứng minh phức tạp cho 
biết sự không thể thống nhất về mặt nguyên tắc giữa cơ học lượng tử 
và các biến số ẩn. Công trình tuyệt vời với một đòn phủ định rất nặng 
của von NÑeumamn đã làm tan nát mà không hề dự đoán trước niềm hy 
vọng của nhiều nhà vật lý vốn chưa hài lòng với cơ học lượng tử đương 
đại nhưng cho rằng có thể hoàn thiện nó nhờ đưa vào những tham số 
ẩn. Sau đó, người ta không còn hứng khởi theo dõi lý thuyết các biến 
số ẩn như xưa nữa và phần lớn các nhà vật lý lượng tử đã thực sự từ bỏ 
nó với tư cách là một khả năng thay thế. 

Khoảng 25 năm sau công trình của de Broglie, hoàn toàn không chịu 
ảnh hướng gì từ công trình của von Ñeumamn, một tác giả độc hành đã 
tìm cách xây dựng lại cơ học lượng tử thực, không định xứ với các biến 
số ẩn. Đó là David Bohm (1917-1992). Ông đã xây dựng được một lý 
thuyết chính xác và vững chắc, có khả năng cung cấp những tiên đoán 
chính xác như cơ học lượng tử, duy chỉ có điều Cơ học Bohm bây giờ 
thể hiện một động lực học thực và tất định. 

Thoạt đầu, những nhà vật lý tên tuổi đã cười nhạo cơ học Bohm và 
xem đó chẳng qua chỉ là sự hâm nóng trở lại “:heorie de l'onde pilote” của 
de Broglie và không thừa nhận nó như một lý thuyết độc lập nghiêm túc. 
Trước hết là Einstein, Heisenberg và các nhà vật lý giữ vai trò trung tâm 
khác vào thời đó, do nhiều lý do khác nhau, đã tới tấp tung ra những lời 
phê bình ầm ï. Nhưng, như một sự an ủi, từ ý tưởng của Bohm về một 
dạng cơ học lượng tử với các biến số ẩn đã phát triển thành cả một lý 
thuyết vật lý bền vững và được nhìn nhận nghiêm túc. 

Khi nhìn nhận khả năng về mặt nguyên tắc của việc mở rộng cơ học 
lượng tử thông qua những biến số ẩn trong khuôn khổ của một lý thuyết 


không định xứ nhưng thực, để tránh những xung đột về định nghĩa, ở 


201 
NGHỊCH LÝ EPR, 


đây cần nhấn mạnh rằng, trong những chương sau của cuốn sách này, 
khi nói đến lý thuyết biến số ẩn là ta luôn luôn ngụ ý về lý thuyết thực, 
định xứ của những biến số ấn, một lý thuyết hoàn toàn trái ngược với 
cơ học lượng tử không định xứ, không thực. Nó cũng khác với cơ học 
lượng tử sửa đổi đầu tiên của Bohm - lý thuyết các biến số ẩn, thực 
nhưng không định xứ - cái mà chúng ta sẽ định nghĩa sau này qua khái 
niệm cơ học Bohm. 


Cơ học Bohm được thiết kế như thế nào? 


Điểm căn bản là cơ học Bohm đã mở rộng phương trình Schrôdinger 
vốn đã được thừa nhận của cơ học lượng tử để có phương trình chuyển 
động liên quan đến tọa độ của một đối tượng lượng tử bất kỳ. Phương 
trình chuyển động này được hiểu như phương trình chuyển động cổ 
điển, nó cho phép gán cho đối tượng một giá trị tọa độ cụ thể vào 
một thời điểm bất kỳ. Như vậy, lý thuyết Bohm đề cập tới một phương 
pháp mô tả quyết định luận đối với thế giới vi mô, còn hệ thức bất định 
Heisenberg sẽ được đưa vào một cách khôn ngoan qua các biến số ẩn 
và nhờ phương trình chuyển động. Để không mất cái nhìn tổng quát, 
chúng ta sẽ không bàn kỹ về các chỉ tiết toán học. Chỉ cần nêu lên rằng, 
phương trình chuyển động đã nói tới ở trên còn được gọi là guiding 
equation, hay dịch ra là sóng pilot hay sóng dẫn. 

Một hệ quả của kiểu quyết định luận như vậy, là trong cơ học 
Bohm quá trình đo mất đi ý nghĩa của nó (còn trong cách giải thích 
Copenhagen quá trình đo giữ vị trí trung tâm). Nó không còn thể hiện 
sự rút gọn trạng thái, và trở nên giống như các phép đo cổ điển khách 
quan thông thường, không dẫn đến sự suy sụp của hàm sóng. Người ta 
có thể khảo sát cơ học Bohm như một dạng của cơ học lượng tử được 
hoàn thiện, không cần biết đến những tính chất cơ học lượng tử điển 


202 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


hình mà trên lập trường cổ điển người ta xem là “những gói kèm theo 
ngẫu nhiên-không rõ ràng-không lành mạnh” của sự ngẫu nhiên khách 
quan, như hệ thức bất định Heisenberg, sự suy sụp của hàm sóng, 
nguyên lý bổ sung... 

Nhưng ngay cả khi được giải phóng khỏi gánh nặng của cơ học lượng 
tử chính thống có thể mang lại hy vọng cho những người vốn phi lượng 
tử như Einstein và các cộng sự, sự ủng hộ của giới vật lý đối với lý thuyết 
Bohm cũng hết sức hạn chế như đã nói ở trên. 

Và đến tận hôm nay tình yêu mà giới vật lý dành cho cơ học Bohm 
cũng không phải là lớn lao gì. Trong kho tàng kiến thức thuộc chương 
trình đào tạo ở các trường Tổng hợp, cơ học Bohm cũng chưa có được 
một vị trí xác định chắc chắn. John Bell đã phê phán hiện tượng này 
bằng những lời lẽ xác đáng như sau: 


“Lý thuyết này tương đương uới cơ học lượng tử phi tương đối tính 
thông thường. Nó hợp lý, rõ ràng, chính xác, uà phù hợp ưới thực 
nghiệm. Tôi nghĩ rằng thật là một thảm họa khi sinh uiên không 
biết gì uê nó. Vì sao người ta không nói gì Uê nó? Tôi cho rằng ở đây 
có những nguyên nhân chính thuộc uề lịch sử, nhưng một trong 
những nguyên nhân chắc chắn là lý thuyết này đã lấy đi hầu hết 
Uẻ lãng mạn của cơ học lượng tủ ”0 


Lời biện giải này cũng không đến nỗi bay lửng lơ trong không khí, 
ngay cả khi ta tin rằng vật lý thật ra là một ngành khoa học duy lý và 
lãng mạn không phải là một tiêu chí căn bản để đánh giá một lý thuyết 
vật lý. Trong trường hợp cơ học Bohm không thể phủ nhận rằng một 


3Q, Passon: Bohrmsche Mechanik (Harri Deutsch, 2004), Trang 14. Xuất bản lần 
đầu trong: A. Petersen: Niels Bohr a centenary uolume (Havard University Press, 
1985), trang 305. 


203 
NGHỊCH LÝ EPR, 


phần bí ẩn của lượng tử đã bị lọai bỏ nhờ sự tổn tại của những biến số 
ẩn. Nếu thế giới vi mô là bí mật, có tính ẩn dấu, nhưng lại thuần túy 
xác định, thì theo đó sẽ không có ngẫu nhiên tuyệt đối và những đặc 
điểm tuyệt vời, kỳ bí và rối rắm của thế giới lượng tử sẽ lần lượt được 
bóc trần qua sự không đây đủ của nó. 

Khả năng thay thế của lý thuyết mới có lẽ đã làm các nhà vật lý lượng 
tử hoảng sợ, đến mức cơ học Bohm - cho dù sự bền vững đáng kể và 
khả năng xuất chúng của nó - không được tiếp tục nghiên cứu một cách 
xứng đáng và đành chịu số phận của một loại công trình “không được 


tin cậy lắm và không quan trọng lắm”°', 


3! Tuy nhiên, ta cũng cần công nhận những lời phê bình khách quan, hợp lý đối với 
cơ học Bohm, khi chỉ ra rằng việc tổng quát hóa cơ học Bohm theo hướng vượt qua 
cơ học lượng tử thuần túy để phát triển tới lý thuyết trường lượng tử (xem chương 
17) sẽ đặc biệt khó khăn. 


204 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


là 


Bất đẳng thức Bell 


Có thể có một quyết định thực nghiệm về các biến số ẩn? 


Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy có một vinh dự không nhỏ khi được tham 
dự vào những cuộc thảo luận tinh tế, xuất chúng giữa Bohr và Einstein 
nếu biết về những thành tựu tuyệt với của những nhà vật lý này. Tuy 
nhiên, đặc biệt đối với những nhà khoa học giàu tính phê phán, điều 
không thoả đáng là những cuộc thảo luận quan trọng và cơ bản như 
vậy cuối cùng chỉ dừng lại ở những khía cạnh triết học hay khía cạnh 
thuần túy lý thuyết. Bohr và Einstein liên tục thảo luận về các thí nghiệm 
tưởng tượng, từ một phương án mới của Einstein về thí nghiệm hai khe 
cho tới thí nghiệm EPR. Các bạn hẳn vẫn còn nhớ, đó là những cấu trúc 
thuần túy tưởng tượng. 

Nhưng, như chính Einstein vẫn thường nhấn mạnh, ngọn lửa thử 
vàng đối với bất cứ lý thuyết nào lại chính là những thí nghiệm được 
tiến hành thực sự. Bởi vì khi bàn đến hai lý thuyết cùng bền vững và ở 
dạng thay thế nhau như trường hợp Bohr và Einstein, ta chỉ có thể thông 
qua những thí nghiệm được tiến hành thực để đưa ra lời phán quyết về 
tính đúng đắn của một trong hai lý thuyết đó. Thế mà việc thoả mãn 
yêu cầu đó trong trường hợp câu hỏi về sự tôn tại hay không tôn tại các 
biến số ẩn, như chúng ta đã nhận thấy, là hết sức khó khăn, nếu không 
muốn nói là không thể. 

Khi nhìn nhận vấn đề như vậy, ta sẽ không khỏi ngạc nhiên, đến mức 
sửng sốt, khi biết nhà vật lý lượng tử giàu ý tưởng và rất khôn ngoan 
người Irland là John Bell (1928-1990) đã đem lại cho sự tướng như không 
thể đó một giải pháp: Ông chọn ra một trường hợp đặc biệt, trong đó 
những tiên đoán của lý thuyết các biến số ẩn và cơ học lượng tử cho 
ta một sự khác biệt định lượng. Hệ thức toán học mà ông đưa ra trong 


206 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


trường hợp này được gọi là bất đẳng thức Bell. Trong phần tiếp theo, 
mục đích của chúng ta sẽ là, nhận biết sự khác nhau có thể kiểm chứng 
bằng thực nghiệm của hai lý thuyết cạnh tranh với nhau này. Khi đó 
chúng ta sẽ xác nhận rằng, để trở thành người đầu tiên có được một 
công thức như vậy cũng không phải là khó lắm nhưng đòi hỏi sự dũng 
cảm vượt qua giới hạn của những thiên tài. 

Thí nghiệm EPR mà Bell dùng để nghiên cứu cơ bản được xây dựng 
theo đề nghị của David Bohm và về nguyên tắc cũng tương tự như thí 
nghiệm tưởng tượng khởi thủy của Einstein. Nếu nói thật chính xác 
ra, thì nó là một biến thể của thí nghiệm EPR theo nguyên mẫu của 
Einstein. Tuy nhiên, nó không tập trung vào sự xác định hay tôn tại 
đồng thời của xung lượng và tọa độ của một đối tượng lượng tử như 
Einstein, Podolski và Rosen đã làm, mà chú ý đến một tính chất lượng 
tử khác được gọi là si. 


Spin của một hạt là gì? 


Để có sự tương tự dễ nhìn, người ta thường so sánh spin với một 
mômen xung lượng riêng vĩ mô, như mômen xung lượng của trái đất 
quay quanh trục của nó. Các hạt có kích thước nguyên tử và dưới nguyên 
tử cũng có tính chất lượng tử tương tự như vậy. Nhưng so sánh tính chất 
của các hạt vi mô với các hiện tượng trong kích cỡ thông thường của 
thế giới chúng ta chỉ là một cố gắng giúp ta dễ hình dung chứ không 
thật sự chính xác. 

Ta còn nhớ n, bằng số lượng tử Planck h chia cho 2m. Spin của một 
hạt luôn bằng một (1) hay một nửa (1/2) lần của n và do đó (như nhiều 
đại lượng khác trong vật lý lượng tử) nó bị lượng tử hóa, nghĩa là ngay 
lập tức sự tương đương với momen xung lượng cổ điển rõ ràng là đã 
bị vi phạm. 


207 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


Một electron nói chung có spin bằng s= củ hay s= ._. Dấu 
+/- đứng trước giá trị của s chỉ ra spin của hạt đang nằm theo hướng 
nào, bởi vì cũng giống như momen xung lượng thông thường, nó là một 
vectơ có độ lớn và hướng. Chẳng hạn bây giờ ta đo thành phần spin 
hướng theo trục +, thì kết quả đo s, = = nói rằng spin của electron 
nằm dọc theo chiều dương của trục x, còn kết quả ngược lại .= tọ 
ngụ ý rằng spin của hạt hướng theo chiều âm trục x. Thường thì người 
ta được phép chọn 1 trong ba trục không gian (hay bất cứ một trục nào 
khác) để xác định dấu các thành phần spin của một hạt bất kỳ. 

Để tiến hành đo spin của một hạt người ta thường sử dụng /hí 
nghiệm Stern-Gerlach. Nói ngắn gọn, thí nghiệm này có thể cho ta 
thông tin về hướng của spin theo một trục không gian thông qua 
hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt có spin khi đi qua một 
từ trường không đều. Chẳng hạn, chúng ta xét thí nghiệm mô tả trên 
hình 15.1. Nếu khi đi qua từ trường hạt lệch lên phía trên, ta biết rằng 
thành phần spin của nó hướng theo chiều dương của trục z (trường 
hợp 1: spin hướng lên trên). Trong trường hợp ngược lại, hạt lệch xuống 
dưới, spin của hạt sẽ hướng theo chiều âm của trục z (trường hợp 2: 
spin hướng xuống dưới). 

Lẽ đương nhiên, chỉ với một lượng kiến thức không nhiều về từ 
trường ta cũng nhận ra rằng, không khi nào có thể đo được đồng thời 
các thành phần spin của một hạt theo nhiều hơn một trục. Chẳng hạn 
ta không thể đo đồng thời thành phần theo trục z và thành phần theo 
trục y của spin, bởi vì cấu trúc thí nghiệm trong hai trường hợp này 
loại trừ lẫn nhau. Từ trường cần thiết cho hai phép đo đó sẽ chồng 
chất lên nhau theo kiểu véctơ để rồi cuối cùng xuất hiện một từ trường 
tổng hợp và ta chỉ còn có thể (trong trường hợp khả quan nhất) đo 


208 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Hình 15.1. Thí nghiệm Stern-Gerlach để đo hướng spin 


được thành phần spin dọc theo từ trường tổng hợp này. Như thế, chỉ 
thuần túy xuất phát từ cơ sở thực nghiệm, ta biết chắc chắn rằng tại 
một thời điểm bất kỳ, không bao giờ có thể đo được nhiều hơn thành 
phần spin theo một trục. 

Chúng ta cần phải làm quen với điều này, vì không thể không nhận 
ra sự tương đương với nguyên lý bất định Heisenberg. Trong cả hai 
trường hợp, về mặt thực nghiệm đều không thể đồng thời đo được, một 
đằng là tọa độ và xung lượng, đằng kia là định hướng spin theo nhiều 
hơn một trục, do các cấu trúc thí nghiệm tương ứng loại trừ lẫn nhau. 
Trong vấn đề nêu ra ở đây, về sự tôn tại đồng thời các thành phần spin 
theo nhiều hơn một trục hay sự tôn tại đồng thời xung lượng và tọa độ, 
về mặt nguyên tắc, cả hai đều liên quan đến cùng một cách hành xử. 

Đến đây có thể kết luận rằng, cuộc thảo luận EPR liên quan đến xung 
lượng và tọa độ có thể thay bằng cuộc thảo luận về đo các thành phần 


spin theo những trục khác nhau và cuối cùng vấn đề được nêu ra trong 


209 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


nghịch lý EPR được thay thế bằng vấn đề đo spin. Vấn đề tương đương 
EPR bây giờ có thể phát biểu như sau: Các thành phần spin theo những 
trục khác nhau có thể đồng thời là các yếu tố của thực tại? 


⁄ 


Đo spin theo lý thuyết các biến số ẩn 
hay theo cơ học lượng tử? 


Vì bây giờ chúng ta đã biết rằng toàn bộ vấn đề EPR có thể thảo luận 
không chỉ trong khuôn khổ đo tọa độ và xung lượng mà đã chuyển qua 
đo spin theo nhiều trục, chúng ta phải khảo sát tương đối chính xác hơn 
quá trình đo spin. Để tìm ra một sự khác biệt có thể kiểm chứng bằng 
thực nghiệm giữa lý thuyết các biến số ẩn và cơ học lượng tử, trước hết 
chúng ta cần phải hiểu sự khác biệt căn bản của hai lý thuyết này liên 
quan đến quá trình đo spin của một đối tượng lượng tử. 

Từ những chương trước liên quan tới cuộc thảo luận Bohr-Einstein 
và về nghịch lý EPR chúng ta đã biết được đại thể sự khác nhau đáng 
kể giữa lý thuyết các biến số ẩn và cơ học lượng tử: Trong lý thuyết các 
biến số ẩn chỉ tồn tại sự ngẫu nhiên chủ quan sinh ra do sự thiếu hiểu 
biết về những đại lượng vật lý tồn tại thực nhưng ta lại không biết, trái 
lại, thông qua sự suy sụp của hàm sóng và sự không tôn tại các biến số 
ẩn, cơ học lượng tử lại giả thiết về sự ngẫu nhiên khách quan và qua đó 
cho rằng nguyên lý nhân quả không còn hiệu lực. 

Tạm thời, hãy coi như thế đã. Bây giờ trở về trường hợp đo một thành 
phần spin tùy ý, lý thuyết các biến số ẩn và cơ học lượng tử đưa ra những 
tiên đoán khác nhau như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy đơn 
giản hình dung ra một đối tượng lượng tử bay vuông góc với đường sức 
từ của một từ trường không đều như thể hiện trong hình 15.1. Nghĩa 
là chúng ta tiến hành thí nghiệm Stern-Gerlach. Bây giờ sự khác nhau 
trong tiên đoán từ hai lý thuyết thay thế sẽ ra sao? 


210 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Tiên đoán của cơ học lượng tử 

Theo lý thuyết cơ học lượng tử, chừng nào còn chưa đo thì hạt không 
có một hướng spin nào cả. Thoạt đầu (tùy theo sự chuẩn bị), hạt ở trong 
một chông chất rất nhiều định hướng spin khả dĩ, nếu không muốn nói 
là chồng chất của vô số các trạng thái như vậy. Theo cách viết Dirac, 
trạng thái cơ học lượng tử là một írạng thái chồng chất có dạng: 


| W)=al†}+bl‡) (15.1) 


trong đó mũi tên lên trên hay xuống dưới tương ứng với trạng thái riêng 
của spin định hướng lên trên hay xuống dưới, còn các thừa số a và b về 
nguyên tắc là những số phức (nhưng tạm thời ta chưa để ý đến chuyện 
đó). Trạng thái chồng chất tổng quát của hạt xuất hiện như tổng của 
những trạng thái riêng (xem lại Chương 12). 

Mãi đến khi tiến hành phép đo, spin của hạt mới nhận một giá trị 
xác định, cụ thể là hoặc hướng lên trên, hoặc hướng xuống dưới. Còn 
việc hạt định hướng như thế nào trong quá trình đo, thì theo cơ học 
lượng tử, đấy là sự ngẫu nhiên khách quan, bởi vì không còn một đại 
lượng hay tính chất vật lý nào của hạt, ở mức thấp hay cao, quyết định 
điều đó. Thông tin về một thành phần spin xác định đơn giản là không 
có ở hạt trong trạng thái chồng chất ban đầu của nó. Định hướng spin 


được xác định khi đo chỉ có thể được tiên đoán qua xác suất được tính 


từ hàm sóng | ? của hạt (ở đây là | z|? và | b|?). Giá trị cụ thể của nó 


là không xác định một cách khách quan. 


Tiên đoán từ lý thuyết các biến số ẩn 

Trái với cơ học lượng tử, lý thuyết các biến số ẩn cho rằng, sự định 
hướng spin khi đo vốn đã được xác định trước ở đối tượng đo, như một 
thực tế khách quan. Trước khi được đo, mỗi hạt chứa đựng thông tin 
là spin của nó có định hướng thế nào nếu được đo. Spin được xác định 


211 
BẤT ĐẲNG THỨC BELL 


qua những biến số ẩn không được đo trực tiếp, nhưng lại xác định định 
hướng của spin. 

Do vậy, theo quan điểm của lý thuyết các biến số ẩn, sự suy sụp của 
hàm sóng kiểu cơ học lượng tử chỉ là một hiện tượng “kiểu dường như” 
mà thôi và điều này nảy sinh do sự không hiểu biết về giá trị tiềm ẩn 
của biến số ẩn. Theo đó xác suất | W |? của cơ học lượng tử chỉ mang ý 
nghĩa một giá trị thống kê thuần túy, vì thành phần spin của hạt không 
phải được xác định một cách ngẫu nhiên khách quan khi đo, mà vốn 
đã có giá trị xác định ngay từ trước khi đo. 

Đấy là điểm khác nhau trong tiên đoán suy từ hai lý thuyết. Nhưng 
khi quay về câu hỏi trước đây, rằng đâu là sự khác nhau của hai lý thuyết 
liên quan đến thí nghiệm mô tả trên hình 15.1, chúng ta lại phải thú 
nhận rằng, ở đây chưa xuất hiện sự khác biệt nào cả. Cả hai lý thuyết 
đều tiên đoán sự định hướng lên trên hay xuống dưới với cùng xác suất: 
5 vàP : 


hướng lên trên 1 hướng xuống dưới — 2 


Trong thí dụ quá đơn giản này, không cần giải phương trình 
Schrôdinger để đưa ra tiên đoán, bởi vì ta chỉ có hai khả năng đồng xác 
suất là “spin hướng lên trên” và “spin hướng xuống dưới”. Cơ sở toán 
học của cả hai trường hợp cũng chỉ là một: đó là hàm sóng nhận được 
từ phương trình Schrôdinger mà bình phương môđun của nó cho biết 
xác suất hướng lên trên hay hướng xuống dưới. 

Cuối cùng thì, khi đo đơn độc một thành phần spin, cũng giống như 
khi đo đơn độc xung lượng hoặc tọa độ của một hạt, không có sự khác 
biệt thực nghiệm giữa lý thuyết các biến số ẩn và cơ học lượng tử. 

Như vậy, xuất hiện sự nghi ngờ, có chăng sự khác biệt trong tiên đoán 
của hai lý thuyết, bởi vì cho tới nay vẫn chưa tìm thấy một khác biệt 
nào có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. Phải chăng sự khác biệt 


212 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


chỉ có một ý nghĩa nào đó về mặt triết học? Thế mới biết thiên tài của 
Bell khi ông đã tìm ra một sự khác biệt, điều mà không ai khác có thể 
nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về thí nghiệm EPR của Bohm, 
theo dấu chân của Bell để dẫn ra phương trình mang tên ông. 


Cấu trúc thí nghiệm Bohm được tao ra như thế nào? 


Nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm EPR biến thể do Bohm đề xuất là 
tương đương, về mặt nguyên tắc, với thí nghiệm gốc của Einstein. 

Trung tâm của thí nghiệm vẫn là nguồn EPR, nhưng bây giờ là hạt có 
spin s = 0. Hạt này có thể phân rã thành hai hạt A và B có spin s = : , 
Spin toàn phần của hai hạt A và B lẽ đương nhiên phải phù hợp với 
hạt ban đầu, trong trường hợp này là bằng không (0). 

Về mặt cơ học lượng tử, trạng thái của cặp hạt A và B có thể khảo sát 
như sau: Trạng thái của một hệ hợp thành bất kỳ từ các hệ 1 và 2 với 
các trạng thái | W, ) và | W,) chính là tích của các trạng thái riêng, trong 
cách viết của Dirac có dạng: 


lÈ 2 In kế, (15.2) 


Trường hợp chúng ta đang xét với cặp hạt EPR A và B có đặc biệt hơn, 
bởi vì cả hai hạt, xét về mặt cơ học lượng tử, không thể xem là những hệ 
riêng, do trạng thái của chúng có liên hệ với nhau theo kiểu cơ học lượng 
tứ. Một phép đo định hướng spin của hạt A ngay lập tức ảnh hưởng lên 
trạng thái spin của hạt B vì spin toàn phần buộc phải bằng không. Nếu 
chúng ta đo và nhận thấy spin của A hướng lên trên thì chúng ta biết 
ngay spin của B hướng xuống dưới. 

Theo đó, hệ toàn phần tạo bởi hai hạt A và B ở trong chồng chất 
các trạng thái riêng “hạt A có spin hướng lên trên và hạt B có spin 
hướng xuống dưới” và “hạt A có spin hướng xuống dưới và hạt B có 


213 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


spin hướng lên trên”. Dưới dạng ngắn gọn, theo (15.2), hai trạng thái 
1}, | T); (bạn thấy 
không, cách viết của Dirac đẹp đẽ và tiện lợi biết nhường nào!). Các 


riêng khả dĩ của hệ toàn phần là | †), | }}„ và 


trạng thái của A và B liên hệ với nhau sao cho trạng thái của chúng 
không thể tách rời nhau và xuất hiện một trạng thái gọi là vướng víu 
có dạng: 

1 

|f)= v Ú Ti =l$#),| T2) q5.3) 

trong đó NT) là thừa số chúng ta đã làm quen trong nghịch lý con mèo 
Schrôdinger trong trường hợp đặc biệt hai biên độ xác suất ø = b. Để 
đơn giản, ta bỏ bớt đi các chỉ số A và B ở sau ký hiện trạng thái và (15.3) 
khi đó có dạng: 

1 


Tộc ng Ụ Tại việc VỚI TẠU (15.4) 


Khái niệm vướng víu xuất hiện lần đầu tiên trong công trình quan 
trọng của Schrôdinger “Hiện trạng của cơ học lượng tứ”? (trong đó 
cũng đăng cuộc tranh luận nổi tiếng về nghịch lý con mèo). Nói 
một cách chính xác, trạng thái cơ học lượng tử đặc biệt này ngụ ý 
rằng, tại thời điểm ta tiến hành phép đo spin của A, hạt B đồng thời 
và tức khắc nhận giá trị spin tương ứng theo hướng ngược lại, mà 
không cần thông tin chuyển từ A đến B hay từ B đến A (điều kiện 
định xứ (14.1)), và không cần yêu cầu hạt đã có một giá trị spin xác 
định trước khi đo. 

Cũng dễ thấy rằng nguyên tắc ấy không dễ hiểu và cũng không dễ 
chấp nhận. Thật là rối rắm, khi B đột nhiên nhận một tính chất lượng 


3 Nguyên bản công bố ở Die Nafuruissenschafien 23, 48 (1935); In lại ở nhiều tài 
liệu, trong đó có E. Schrôdinger: Beifraege zur Quanfentheorie, trong Gesammelte 
Abhandlungen, Bd. 3; S. 484 ff 


214 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


tử cụ thể nào đó, trong trường hợp này là định hướng spin (mà hơn 
nữa là nhận một giá trị chính xác ngược với A), trước hết là ngay lập 
tức, đồng thời với phép đo tại A, và sau nữa là lại có thể xảy ra trên 
khoảng cách bất kỳ giữa A và B. Đối với hiện tượng vướng víu cơ học 
lượng tử hầu như không thể hình dung nổi này không hề có bất cứ một 
sự tương đương nào trong thế giới vĩ mô của chúng ta. Đơn giản, đó là 
một hiệu ứng thuần túy lượng tử, không có cách nào trực tiếp hiểu nổi 
ở thang kích cỡ lớn. 

Thế cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi những nhà vật lý 
thiên tài bậc nhất, toàn năng bậc nhất như Einstein, những người luôn 
tự thấy “tin vào trực giác của chính mình”, không thể thân thiện được 
với những nguyên lý của cơ học lượng tử. Phải chăng ta cần phải đơn 
giản chấp nhận những nghịch lý như vậy, những mâu thuẫn như vậy 
giữa lý thuyết cơ học lượng tử và và sự hiểu biết thông thường của con 
người? Liên quan đến câu hỏi ấy, ta hãy phát biểu tiên đoán cụ thể của 
lý thuyết các biến số ẩn trong thí nghiệm Epr của Bohm, sao cho có thể 
kiểm tra được tiên đoán ấy bằng thực nghiệm. 


Tiên đoán của lý thuyết các biến số ẩn là như thế nào? 


Theo lý thuyết các biến số ẩn, thì lý thuyết cơ học lượng tử trừu 
tượng về sự vướng víu chỉ “có vẻ như là có vấn đề”. A và B nhận những 
giá trị của chúng không tự phát và ngẫu nhiên trong thời điểm đo, mà 
ngay từ khi tách rời nhau trong nguồn EPR chúng đã có giá trị spin của 
mình, cũng tức là có định hướng spin ngược chiều nhau. Do vậy hoàn 
toàn không xuất hiện câu hỏi, bằng con đường lượng tử bí mật nào mà 
B nhận được thông tin về sự định hướng spin hoàn toàn ngẫu nhiên 
vừa xảy ra tại A khi tiến hành phép đo, không có hiệu ứng trễ thời gian 
và độc lập với khoảng cách giữa A và B. Theo lý thuyết cổ điển về các 


215 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


biến số ẩn, trái ngược với lý thuyết cơ học lượng tử, thành phần spin 
của một hạt dọc theo mỗi trục không gian ở thời điểm bất kỳ là đã xác 
định đơn giá. 

Cho nên sau này trong giới chuyên môn, lý thuyết các biến số ẩn 
còn được gọi là lý thuyết thực-định xứ, bởi vì một mặt lý thuyết xuất 
phát từ sự thừa nhận tính đúng đắn của sự định xứ, nghĩa là xuất phát 
từ điều cho rằng, một nhiễu động tại A không thể gây ra tác động 
lên trạng thái của B định xứ tách rời với A, và mặt khác lý thuyết đó 
cũng thừa nhận sự đúng đắn của fiêu chí thực tại mà theo đó, mỗi 
đại lượng vật lý đều tương ứng chính xác với một yếu tố của thực tại 
vật lý, chúng tôn tại khách quan đối với một quan sát vật lý và có thể 
đo được bởi quan sát đó mà không có nhiễu loạn. Như chúng ta đều 
đã biết, hai nguyên tắc này không đúng với lý thuyết cơ học lượng tử 
và do đó cơ học lượng tử mang danh là jý thuyết không định xú-thực. 
Hiện tượng vướng víu thực không dễ chịu đối với nhận thức thông 
thường của con người chúng ta, và có thể xem là lầm lẫn nếu xét từ 
khía cạnh định xứ-thực. 

Nhân đây cũng xin nhắc lại một lần nữa cơ học Bohm, khác cả hai 
lý thuyết tiêu chuẩn kể trên, bởi vì nó là một lý huyết không định xú, 
nhưng lại thực. Cơ học Bohm, cho dù công nhận các biến số ẩn về 
một phía và thực tại vật lý về phía khác, lại luôn luôn cung cấp cho ta 
những tiên đoán giống hệt như cơ học lượng tử không định xứ-thực và 
không dây dưa nhiều với những cuộc bàn cãi triỀn miên về sự so sánh 
lý thuyết định xứ-thực với cơ học lượng tử. Do vậy, chúng ta sẽ tạm bỏ 
cơ học Bohm ra ngoài những thảo luận sắp tới và chỉ quay lại một chút 
ở chốt cuối cùng. 

Để cho dễ hình dung về những vấn đề này, BELL đã phát biểu nghịch 
lý về đôi tất Bertlmann như sau: ta hãy tưởng tượng một giáo sư có tên 


216 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


là Tiến sĩ Bertlmann33 và ông mang hai chiếc tất khác màu. Không bao 
giờ ông mang hai chiếc tất cùng màu. Trong điều kiện này, một ương 
quan thuần túy cổ điển, chẳng có gì khó hiểu khi phán xét: nếu thấy 
Bertlmamn đi ra từ góc phòng mà mang chiếc tất hồng ở chân phải, thì 
chắc chắn ở chân trái ông ta phải có một chiếc tất khác, không có màu 
hồng (xem H. 15.2). 

Điều này chẳng gây ra chuyện gì cả, vì tương quan cổ điển này xảy 
ra mà không cần có quá trình truyền thông tin từ chân nọ sang chân 
kia, do màu trên tất đã xác định từ trước. Nó đã được chính Bertlmann 
xác định từ buổi sáng, khi ông đi tất (tương đương nguồn EPR) và do đó 
không còn cần phải xác định tự phát bằng cách liếc nhìn (tương đương 
tiến hành phép đo). 

Hoàn toàn tương tự có thể nói về thí nghiệm EPR liên quan đến spin 
theo quan điểm thực-định xứ: hướng spin của hai hạt đã được xác định 
ngay từ khi ra khỏi nguồn EPR thông qua những biến số ẩn. Chúng ta 
có thể xuất phát từ quan điểm cho rằng, khi ta tiến hành phép đo spin 
tại A, ta luôn nhận được một kết quả đã xác định sẵn từ trước. 

Chúng ta lại đã biết, spin của một hạt không khi nào có thể đo được 
theo nhiều hơn một trục. Bởi vì cấu trúc thí nghiệm sẽ tự loại trừ lẫn 
nhau, nên sẽ có một giới hạn thực nghiệm là spin luôn chỉ có thể đo 
theo hướng một trục. Tuy nhiên, sự việc này cũng không hạn chế 
chúng ta khi phát biểu những tiên đoán tiếp theo của của lý thuyết 
các biến số ẩn. Cho nên, mặc dù không thể kiểm tra trực tiếp bằng 


thực nghiệm, ta vẫn có thể xuất phát từ sự tôn tại đồng thời của các 


3. Cũng xin nói thêm rằng REINHOLD BERTLMANN là nhân vật thực sự tôn tại, 
ông là giáo sư về vật lý lượng tử và là bạn gần gũi của BELL. 
14 Bách khoa toàn thư Brockhaus (24 tập). Tập 10, trang 524 (F.H. Brockhaus, 1997) 


217 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


ẲẰ 


Tất màu 


hồng" * 


-š 


Hình 15.2. Giáo sư Bertlmanmn đi ra từ góc phòng với hai chiếc tất khác màu. 


thành phần spin trên các hướng khác nhau để khảo sát một cách nhất 
quán vấn đề định xứ thực. 

Chúng ta định nghĩa ba trục không gian là x, y và z và đặt nguồn EPR 
sao cho chúng phát ra hạt A và hạt B bay theo phương ÿ (xem H.15.3). 
Trước hết, hãy hình dung, chúng ta đo spin của A theo hướng trục z. Nếu 
hạt lệch lên phía trên, ta có thành phần spin của A hướng theo chiều 
dương của trục z, còn thành phần spin của B hướng theo chiều âm của 
trục z. Ta ký hiệu kết quả này là (z +, z—). Trong trường hợp ngược lại, 
ta có (zT—, z +). Như đã nhận xét nhiều lần trước đây, khi đo spin theo 
một hướng, ta chỉ có hai định hướng khả di. 

Ta đi thêm một bước nữa, và tưởng tượng rằng - mặc cho những khó 
khăn kỹ thuật mà ta có thể gặp phải - trong trường hợp hai trục đo, 
chẳng hạn như trục z và trục z, sẽ có bao nhiêu khả năng định hướng 


của các thành phần spin? Trong lý thuyết các biến số ẩn, sự tưởng tượng 


218 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Hình 15.3. Thí nghiệm EPR của Bell theo lý thuyết các biến số ẩn 


như vậy không gây ra vấn đề gì, vì hạt đã vốn có những tính chất của 
nó, chẳng hạn như spin, một cách khách quan và độc lập với phép đo. 
Trong trường hợp đo theo hai trục sẽ có 2ˆ = 4 khả năng định hướng các 
thành phần spin của hạt, như ta thấy trong Bảng 15.1. 


Bảng 15.1- Định hướng spin khả dĩ theo lý thuyết định xứ-thực 


Số lượng Hạt A Hạt B 
N, X+Z+ X-Z- 
N, Xx+Z- X-Z+ 
ĐÀ *x-Z+ x+Z- 
N x-Z- x+Z+ 


Các số từ N, đến N , ở đây là số trường hợp thực tế xa3y ra khi 


đo rất nhiều lần (với tổng số lần đo là N„ =N,+N,+N,+N,), ứng 


Ạ 
ống 


219 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


với các điều kiện ở cột bên phải. Chẳng hạn, N, là số lần đo trong 


tổng số N „.. lần mà hạt A có thành phần spin trên trục x là âm và 


tổn 
trên trục z là dương, còn hạt B có thành phần spin trục + là dương 
và trục z là âm. 

Bước tưởng tượng tiếp theo là ta lập một bảng tương tự về định hướng 
spin cho trường hợp ba trục. Ta có thể lấy các trục tùy ý với các góc œ, 
B. y so với trục z là hướng trục xác định sự định hướng của spin. Ta thấy 
rằng, ở đây sẽ có 23 = 8 khả năng, như chỉ rõ trong Bảng 15.2. 


Bảng 15.2. Các định hướng spin khả dĩ theo lý thuyết định xứ-thực. 


Số lượng Hạt A Hạt B 
N, œ++y+ œ=B-_-Y- 
N, œ++Y- œ-=B-y+ 
N œ+-Y+ œ—=B+Y- 
N, œ-B+Y+ œ+-_-Y- 
N œ+-Y- œ-B+Y+ 
N œ-=B+Y- œ+-Y+ 
N, œ-=B-y+ œ++Y- 
N œ—B-_-y-— œ++Y+ 


Việc kiểm tra những tiên đoán bằng thực nghiệm 
sẽ được thực hiện như thế nào? 


Ngay cả khi hai bảng này tỏ ra rất thú vị, câu hỏi vẫn là: ta có thể 
kiểm tra tính đúng đắn của của lý thuyết các biến số ẩn như thế nào, 
nếu trong thực tế ta không thể đo nhiều hơn một thành phần spin trong 


một lần đo. Chỉ là những suy tưởng thuần túy từ lý thuyết những biến 


220 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


số ẩn dẫn ta tới những kết quả này, và ta chưa chú ý xem, nhưng kết 
quả ấy sẽ được kiểm tra trực tiếp ra sao. Vì lý do thuần túy kỹ thuật ta 
không làm được. 

Nhưng bây giờ ta có hai hạt, và trên mỗi hạt ta có thể đo được một 
thành phần spin. Lại do thành phần spin của A và B có mối tương quan 
lẫn nhau, nếu sau phép đo ta biết thành phần spin của một hạt theo 
hướng một trục, thì ta có thể cũng biết thành phần spin của hạt kia mà 
không cần trực tiếp đo trên hạt thứ hai. 

Về mặt nguyên tắc, trong khuôn khổ lý thuyết các biến số ẩn, ta có 
thể thiết kế một thí nghiệm EPR, trong đó tiến hành đo spin hạt A theo 
hướng trục œ, còn đo spin hạt B theo hướng trục ÿ, sao cho ta vẫn biết 
đồng thời định hướng spin của hạt kia theo hướng của trục tương ứng 
mà không cần phải đo trực tiếp. Trên hình 15.4 là một thí nghiệm cho 
mục đích này, với các góc xác định tùy ý: chẳng hạn, œ = 09, B = 159 và 
y=391. 

Theo đó, hãy hình dung như sau: chúng ta đo spin của A theo hướng 
trục œ và spin của B theo hướng trục B và nhận được kết quả (œ + ; B 
+). Nếu đo một số lần N„._ 


và B + (tại B) như các trường hợp riêng sẽ là W, và N. (xem bảng 15.2). 


: rất lớn, thì số lần đo có đồng thời œ + (tại A) 


Như vậy: 
N(œ+;B+)=N.+N. (15.5) 
Và, ta có điều kiện: 
N+N SN+N+Nx+N (15.6) 
Lẽ đương nhiên, xác suất để xuất hiện sự cố (œ + ; B +) phụ thuộc 
vào xác suất xuất hiện các trường hợp số 3 và số 5. Tần suất tương đối 


của sự cố ¡ï là: 


(15.7) 


221 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


Hình 15.4. Thí nghiệm EPR của Bell theo lý thuyết các biến số ẩn (ví dụ ở đây: đo góc 
œởA và góc B ởB). 


Khi đó xác suất của sự cố ¡ chính là giá trị của tần suất trên khi ta cho 
N 


ap„ tiến tới vô cùng, nghĩa là thực hiện một số cực lớn các phép đo. 
ống 
Theo đó, xác suất của trường hợp (œ + ; B +) được tính bằng 
N.+N 
P(œ+;B+) =—*——~ 
B N. (15.8) 
Nếu chúng ta đưa thêm vào góc thứ ba y thì tương tự, từ Bảng 15.2, 


ta có: P (œ+; B +) 


N+N 
P(œ+;y+)= —2——= Tà 
Ngự bào 
và: 
‹a.ì- X:+?; 
tổng 


Cuối cùng, chúng ta nhận được một kết luận logic là bất đẳng thức: 
P(œ+;B+)<SP(œ+;y+)+P(+;B+) (15.11) 


222 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Bất đẳng thức (15.11) gọi là bất đẳng thức Bell. Bất đẳng thức này thu 
được dựa trên sự thừa nhận lý thuyết định xứ-thực và do đó là một tiên 
đoán của lý thuyết các biến số ẩn. Vì ở đây đề cập đến một tiên đoán 
định lượng, ta có thể kiểm tra thực nghiệm nó bằng cách đo xác suất 
tương đối của những trường hợp riêng rồi kiểm tra xem xác suất tương 
đối của trường hợp riêng (œ + ; B +) có thực sự nhỏ hơn hay bằng tổng 
xác suất tương đối của những trường hợp riêng (œ +; y +) và (y +; B +) 
hay không. 

Nhà vật lý lượng tử thực nghiệm có nhiều thành công alain aspect 
(sinh năm 1952) đã tự đặt cho mình nhiệm vụ kiểm chứng điều này. 
Thông qua những thí nghiệm thành công của ông và bằng cách so sánh 
với những tiên đoán của lý thuyết các biến số ẩn thông qua bất đẳng 
thức Bell, ông đã thu được kết quả nói lên rằng - trái với tất cả nỗ lực 
của Einstein -, tự nhiên không chứa những tham số ấn định xứ thực, bởi 
vì các kết quả thực nghiệm đã vi phạm bất đẳng thức Bell. Sự ui phạm 
bất đẳng thúc Bell thông qua các kết quả có từ thực nghiệm được gọi là 
định lý BELL. Và như vậy, kết quả thực nghiệm của Aspect hoàn toàn 
phù hợp với những tiên đoán của cơ học lượng tử mà tính đúng đắn của 
nó lại một lần nữa được khẳng định khi mà sự phản đối nó lại bị bác bỏ. 

Trái lại, lý thuyết chưa bác bỏ được chính là cơ học Bohm, thực nhưng 
không định xứ, cũng giống như cơ học lượng tử, nó hoàn toàn phù hợp 
với các kết quả thực nghiệm. Vì những lý do thật đáng tiếc mà chúng 
ta không thể khảo sát một cách đây đủ lý thuyết thực - không định xứ, 
như đã nói ở Chương 14. Lý thuyết này thường bị đa số các nhà vật lý 
lượng tử bỏ qua. 

Sau những kết quả thực nghiệm như vậy và sau khi lý thuyết thực- 
định xứ nói chung đã bị chứng minh là sai lầm, cuối cùng thì cũng khó 
mà nói dược có tồn tại những những biến số ẩn định xứ-thực, cũng 


223 
BẤT ĐẲNG THÚC BELL 


như ngẫu nhiên khách quan có phải là một phần không thể tránh khỏi, 
không thể bác bỏ được của thế giới chúng ta hay không. Dù sao đi nữa, 
sau khi cả hai đều đã mất, Bohr có lý hơn là Einstein. 


224 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


lồ 


Những ứng dụng hiện đại 
của vật lý lượng tử 


Vật lý lượng tử được ứng dụng thực tế như thế nào? 


Trong chương cuối cùng dành cho vật lý lượng tử “thuần túy” này, 
sau những phát minh lịch sử rực rỡ và chói lọi đã được đề cập tới, chúng 
ta muốn nói đến những phát minh của thời đại ngày nay. Nhiều thế 
hệ các nhà vật lý đã dành ra cả hai phần ba thế kỷ 20 để khảo sát tính 
độc đáo và sự khó hình dung của cơ học lượng tử, và tìm cách vượt 
qua những rối rắm logic của ngành khoa học mới mẻ này. Ngày nay, 
khi cánh cửa thế kỷ 21 đã rộng mở, mọi nghịch lý, mọi điều bất bình 
thường của lượng tử đều được chấp nhận như một thực tại hiện hữu 
mà không phải mất nhiều thời giờ bình luận, để từ đó tìm cách rút ra 
những điều tốt đẹp nhất theo quan điểm thực tiễn. Trong thực tế, chính 
sự bất bình thường của những cơ chế lượng tử đặc biệt đã tạo ra cho 
chúng ta những khả năng ứng dụng kỹ thuật theo những nguyên lý 
hoàn toàn mới mẻ mà với vật lý cổ điển chúng ta còn xa lắm mới dám 
mơ tưởng tới. Một kỷ nguyên mới, lạc quan hơn, và trước hết là định 
hướng thực tế mãnh liệt hơn đã xuất hiện. Đã đến lúc sử dụng những 
điều kỳ diệu của lượng tử. 

Bạn hãy một lần nhìn quanh những øì có trong ngôi nhà của bạn! Các 
dụng cụ điện tử gia đình, radio của bạn, máy nghe CD hay máy nghe 
nhạc MP3 của bạn, vâng - toàn bộ thiết bị điện tử bạn dùng để giải trí, 
rồi cả máy tính của bạn nữa, rồi Laser hiện đã tìm ra ứng dụng trong 
đủ mọi lĩnh vực, các thiết bị y tế hiện đại, hệ thống điện tử bán dẫn, 
công nghệ nano của tương lai, vi điện tử... tất cả đều là sản phẩm của 
một giai đoạn đã bắt đầu từ rất lâu: giai đoạn ứng dụng những nguyên 
tắc vật lý của thế giới lượng tử. Không có những kiến thức hiện đại của 
chúng ta về những cơ chế khác thường của các đối tượng lượng tử thì 


226 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


thế giới hôm nay của chúng ta hẳn đã khác rất nhiều so với những gì 
chúng ta hằng quen thuộc, ngay cả khi chính vật lý lượng tử tự bản thân 
nó vẫn luôn luôn là khác thường, thậm chí là xa lạ. 

Tuy nhiên, những ứng dụng đã được đưa vào thực tiễn của các cơ 
chế vật lý lượng tử vẫn chưa phải là tất cả những khả năng kỳ diệu mà 
thế giới vi mô đã dành sẵn cho chúng ta. Đặc biệt trong những năm 
gần đây, trong những lĩnh vực hết sức đặc biệt, những nguyên lý mới 
và những phát triển mới đã tự khẳng định mình. 


Thông tin lượng tử là gì? 


Cơ sở cho tất cả những kỹ thuật tuyệt vời và những ứng dụng mới của 
cơ học lượng tử trong tương lai là thông tin mang trong một đối tượng 
lượng tử. Điều lý thú trong khái niệm “thông tin của một đối tượng 
lượng tử” này là chúng khác hẳn với thông tin mà chúng ta vốn quen 
thuộc trong đời sống hàng ngày. 

Trước hết, điều quan trọng là chúng ta thử giải thích xem, thực ra, 
nói cho chính xác, “thông tin” là gì? Trong cuốn Bách Khoa toàn thư của 
Brochhaus, dưới khái niệm chung “thông tin”, ở mục 2) có định nghĩa: 


“Thông báo, tin túc, chỉ dẫn uê một uiệc gì đó hay uề một người 
nào đó. ”* 


Tất nhiên, chúng ta biết “tiệc gì đó hay người nào đó” có thể là một nhà 
chính trị “rất quan trọng” mà thông tin về ông ta đăng trên các phương 
tiện truyền thông, hay một cơn bão được cảnh báo trước, hay một 
electron mà spin của nó có thể đo trong thí nghiệm Stern-Gerlach. Tất 
cả những cái đó là thông tin (vật lý), nằm ngay trong bản thân đối tượng. 


* Bách khoa toàn thư Brockhaus (24 tập), Tập 10, trang 524 (F.H. Brockhaus, 1997) 


227 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


Người ta nghĩ rằng, tất cả những điều đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng 
thực tế chỉ ra rằng thông tin mà các đối tượng của thế giới vi mô mang 
theo trên nhiều khía cạnh thú vị và hữu ích hơn nhiều, vì chúng khác 
hẳn thông tin cổ điển quen thuộc như vẫn hiện ra qua những bi số hóa 
ở máy tính của chúng ta. 

Đối với thông tin đặc biệt của đối tượng lượng tử, người ta đưa vào 
một tên gọi đặc biệt theo đề nghị của nhà vật lý người Mỹ Benjamin 
Schumacher: Qubii. 

Sự việc các đối tượng lượng tử mang thông tin theo cách khác hẳn 
với các hệ vĩ mô đã mở ra những khả năng hoàn toàn mới mẻ đối với 
khoa học thông tin. Vì vậy, dường như ta nói đến một lĩnh vực mới 
mẻ hoàn toàn, được sinh ra từ những hiểu biết hiện đại của chúng ta 
về vật lý lượng tử: khoa học thông tin lượng tử hay gọi tắt là thông tin 
lượng fứ. Những ngành công nghệ mới đã định hình từ đây mà trước 
hết là Viễn tải lượng tử (Quantum Teleportation), Máy tính lượng tử 
(Quantumn Compufter) uà Mật mã lượng tử (Quantfum Cryptography). 
Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một số nét để hiểu về những đối mới 
quan trọng, phi thường dựa trên những nguyên lý của vật lý lượng 
tử này. 


Viễn tải lượng tử là gì? 


Ta hiểu khái niệm viễn tải như một cảnh phi thường vẫn thấy trong 
phim khoa học viễn tưởng, trong đó con người có thể bị “phóng” từ A 
đến B trong chớp mắt nhờ chỉ một cái bấm nút. Một sự phi lý điển hình, 
một sự kiện không thể chấp nhận về mặt vật lý? Rất có thể không hoàn 
toàn như vậy, như một số thí nghiệm trong thời gian gần đây đã khiến 
chúng ta tin tưởng. Dù khi nghe tin ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng 
năm 1997 nhóm thí nghiệm của Harald Weinfurter và Anton Zeilinger 


228 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


thuộc Trường Đại học Innsbruck đã thông báo rằng, lần đầu tiên họ đã 
thực hiện thành công sự uiễn tải lượng tử”. 

Về mặt vật lý, viễn tải lượng tử là “việc chuyển tức thời những thông 
tin chứa trong một trạng thái lượng tử chưa biết tới một máy thu xa 
tùy ý nhờ sử dụng sự vướng víu”3%. Bây giờ chúng ta sẽ bàn một cách 
chặt chẽ xem có thể hiểu hiện tượng viễn tải lượng tử ma quái này 
như thế nào. Lúc đầu, ta sẽ không chọn cả một con người làm đối 
tượng để viễn tải (như thế thì quá là viễn tưởng và gần như chắc chắn 
là không thể thực hiện được trong thực tế), mà ta sẽ thử với một đối 
tượng lượng tử. 

Tình huống xuất phát là như sau: Cần phải viễn tải một photon T 
(chữ cái đầu của từ tiếng Anh 7eleporrarion) từ điểm A đến một điểm B 
xa tùy ý - hay là như người ta vẫn quen dùng trong các cuộc đàm thoại 
mật mã: từ Ajce đến Bob, nghĩa là: ở Alice biến mất và ở Bob tức thời 
xuất hiện một photon. Khi đó, tất nhiên photon sẽ không được thay đổi 
trạng thái ban đầu của nó, bởi vì nếu không thì không thể biết photon 
xuất hiện ở Bob có đúng là photon từng có mặt ở Alice hay không, 
nghĩa là có thực vừa xảy ra sự viễn tải hay không? Photon T ở Alice thế 


va» 


nào thì ở Bob nó cũng sẽ phải y như vậy, không hề “thương tổn”. Hay 
là, để diễn đạt theo đúng ngôn ngữ thông tin, Qubit của photon được 
viễn tải từ Alice tới Bob phải đúng như bản gốc, không có bất cứ nhiễu 
loạn hay thay đổi nào. 

Vấn đề đặt ra khi chúng ta giải quyết nhiệm vụ này nằm ở một sự 
thật không thể bỏ qua được rằng, trạng thái của một đối tượng lượng 
tử hay toàn bộ thông tin nằm trong đối tượng đó, thuần túy xét về 


%.D, Bouwmeester, J.W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger: 
Experimenial quantum teleporfafion, Nature 390 (1997). 


3.D, Bruss: Quanfeninƒformafion (Eischer, 2003); trang 123 


229 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


nguyên tắc, không thể được đọc một cách trọn vẹn bởi vì mỗi phép 
đo đều tất yếu dẫn đến sự suy sụp của hàm sóng. Theo đó, thật ra 
là không thể viễn tải một trạng thái không xác định và không có khả 
năng xác định, bởi vì làm sao ta có thể chuyển một cái gì đó mà vẫn 
chưa thể đọc một cách đây đủ, ấy là còn chưa nói cái đó liệu đã xác 
định cụ thể hay chưa? 

Những điều nghe mà không tin được, nhưng cũng chính trong cùng 
một khuôn khổ ấy, nếu những nguyên lý khôi hài của cơ lượng tử cấm 
thâu tóm toàn bộ trạng thái của một đối tượng lượng tử thì cũng chính 
tính quy luật của vật lý lượng tử lại tạo ra cho hiện tượng viễn tải một 
con đường kỳ bí để thực hiện những điều tưởng như không thể. Cái 
cửa sau ấy về thực chất suy từ một nguyên lý mà chúng ta đã biết trong 
những cuộc thảo luận trước đây: nguyên lý uướng uíu. 

Trong bài báo quan trọng của mình nhan đề Viễn tải trạng thái 
lượng tử chưa biết thông qua hai kênh cổ điển uà EPR song hành?” đăng 
năm 1939, các nhà vật lý lượng tử Charles Bennett, William Wooters 
và cộng sự đã trình bày những nguyên lý lý thuyết mới mẻ của viễn 
tải lượng tử mà theo đó một đối tượng lượng tử có thể được viễn tải 
nhờ kiểu con đường có hai đường ray: để viễn tải đối tượng lượng tử 
từ A đến B, nghĩa là từ Alice đến Bob, thứ nhất cần một kênh vật lý 
lượng tử dưới dạng một cặp hạt vướng víu, và thứ hai cần một kênh 
thông tin cổ điển. 

Để dễ hình dung toàn bộ vấn đề, chúng tôi muốn ngay ở đây đưa ra 
một thí nghiệm thực hành liên quan đến viễn tải lượng tử vừa nêu ở 
trên. Thí nghiệm được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1997 bởi nhóm 


Anton Zellinger, như theo chính lời của người trong cuộc. 


3” Công bố trong Phys. Reu. Lerf. 70, 13 (1993) 


230 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Tinh thể BBO 
Cặp photon vướng víu 


mm 


Kênh thông tin cổ điển Š) 


Hình 16.1. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm viễn tải lượng tử. 


Để viễn tải một photon chứa thông tin lượng tử dưới dạng hướng phân 
cực của hạt (xem lại Chương 1), ta sẽ sử dụng một cặp bổ sung của những 
photon vướng víu có vai trò giống như một dạng kênh chuyển tải. Để 
có thể nhận được một cặp photon vướng víu như vậy, rõ ràng cần một 
dạng đặc biệt của nguồn EPR. Trong mối quan hệ này, cũng cần nhấn 
mạnh rằng, mối tương quan sinh ra do sự vướng víu mà chúng ta đã 
làm quen trong thí nghiệm EPR của Bohm với spin của electrron như đã 
được thảo luận trong bài báo EPR năm 1935, cũng sẽ có sự tương đương 
nếu thay spin của hạt bằng hướng phân cực của photon. Sự vướng víu 
của hạt trong trường hợp này (liên quan đến phân cực của hai photon 
thay cho spin của hạt) không gây ra khác biệt về mặt nguyên tắc, và về 
bản chất cũng chỉ là một. 

Trước hết, cần phải sinh ra một cặp photon vướng víu. Điều đó có 
thể thực hiện được nhờ một quá trình mang tên øaranetric dotun 
conuersion. Trong quá trình này, một tia photon được dẫn qua một 
tinh thể phi tuyến đặc biệt, chẳng hạn được tạo thành từ B-bariborat 


231 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


(BBO), trong đó photon tử ngoại tới có thể chia thành hai nhánh, sao 
cho xuất hiện hai photon với bước sóng gấp đôi nhau. Điều đặc biệt 
trong cỗ máy photon này chính là, với một xác suất dù rất nhỏ nhưng 
xác định, ở một góc bay ra nhất định, A và B sẽ vướng víu nhau về 
hướng phân cực của chúng. Nếu bây giờ ta dùng một tấm chắn lọc ra 
cặp photon bắt chéo này và nếu đo bằng kính phân cực ta sẽ luôn xác 
định được rằng, các photon sinh đôi A và B luôn luôn phân cực vuông 
góc với nhau và không khi nào song song với nhau. Trong Chương 15 
chúng ta cũng đã biết đến lời giải bất ngờ của vấn đề EPR: do không 
có các tham số ẩn, định xứ-thực, nên trước khi tiến hành phép đo trên 
photon, cả hai photon đều không có một hướng phân cực xác định. 
Chỉ đến lúc phép đo được tiến hành, hướng phân cực mới được xác 
định một cách tự phát và khách quan. Đó là một sự thực khôi hài, 
nhưng quan trọng! 


Trạng thái vướng víu của cặp photon A và B sinh ra như vậy sẽ có dạng: 
1 
l1) = RD (c>)¿l9);—l1)¿|©)y) (16.1) 


Trong đó | © ) là vectơ trạng thái riêng ứng phân cực ngang, còn | ‡ 
› là vectơ trạng thái riêng ứng với phân cực dọc của photon. Một cặp 
photon vướng víu về hướng phân cực như vậy sẽ được dùng với mục 
đích viễn tải, sao cho photon A được dẫn tới Alice và photon B được 
dẫn tới Bob. Điều này có thể được thực hiện trên đường hàng không 
hay qua cáp quang. 

Bây giờ, để viễn tải photon T đến Bob, Alice phải chuyển photon 
này vào một mối quan hệ đặc biệt với photon A, hay diễn đạt một 
cách chính xác hơn: Alice phải làm cho T vướng víu với A. Điều đó 
có thể thực hiện nếu Alice tiến hành phép đo chung tại T và A, gọi là 
phép đo-Bell. Cho dù về mặt lý thuyết, một bước đi quan trọng như 


232 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


vậy của viễn tải là hoàn toàn không còn gì để nghi ngờ và dường như 
khá đơn giản, nhưng để tiến hành thực nghiệm, trong thời gian dài 
đó chính lại là vật cản lớn. Với những khoản đầu tư đáng kể, với kỹ 
thuật tinh tế và khôn khéo, mới có thể thực hiện được phép đo Bell 
nhờ một gương bán mạ. 

Nhờ phép đo- Bell có tác dụng tạo tương quan như vậy, Alice có thể 
nhận được một trong 4 frạng thái Bell khả dĩ sau đây: 


|W*)= = (c>)3„l 9). +! 9) c>),) (16.2) 

| )= % (c©}3;l 9) 1)l}„) (16.3) 

I#)= n (oyle+2)1 13) đen 
nh T 

|U)= J (c©>})„l©>)„-| 0) 1)) (16.5) 


Những trạng thái Bell sinh ra trong phép đo này, như ta nhận thấy rõ 
ràng, đều là trạng thái vướng víu giữa các photon T và A. Lẽ tự nhiên, 
cùng với phép đo Bell của Alice hạt B của Bob tức thời mất đi tính chất 
ban đầu của nó, bởi vì, phụ thuộc vào trạng thái ban đầu của photon 
T và kết quả của phép đo- Bell, nó sẽ được tìm thấy ở một trạng thái 
khác, không xác định. 

Kết quả đo của Alice cho biết trạng thái nào trong số bốn trạng thái 
(16. 2) - (16.4) được xác định qua phép đo Bell. Kết quả này được gửi 
về Bob qua kênh thông tin cổ điển (chẳng hạn đường điện thoại, Fax 
hay Internet). Bây giờ sử dụng kết quả đo Bell mà Alice giữ cho, Bob 
tiến hành một phép biến đổi unita, thích hợp đối với photon B để nhận 
được trạng thái ban đầu của photon T. Qua phép biến đối Bob thực 


233 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


hiện trên photon B như vậy, photon B sẽ nhận được trạng thái lượng 
tử của T, tức là trạng thái ban đầu phân cực của nó. Đồng thời, T khởi 
thủy buộc phải mất đi trạng thái phân cực của mình, vì nó vướng víu 
với A. Tổng quát lại, thông qua những việc làm tại Bob và Alice, trạng 
thái vật lý lượng tử ban đầu đã được chuyển từ T sang B, hay nói khác 
đi: B đã trở thành T!° Như vậy, một quá trình viễn tải đã được hoàn 
tất theo đúng nghĩa. 

Chắc bạn cũng nhận ngay ra rằng, trong quá trình viễn tải photon T 
vừa nói tới ở trên thật ra không hề có sự vận chuyển vật chất theo đúng 
nghĩa riêng của nó. Về cơ bản, đó là toàn bộ thông tin của photon T 
được viễn tải về photon B mà không có gì được chuyển đi thật sự trên 
“con đường ma quái” như ta vẫn nghĩ. Và thật đáng ngạc nhiên là kết 
quả cuối cùng lại chính là sự vận chuyển có vẻ như “ma quái” đó. 

Đồng thời, cũng nên nói rằng trong sự viễn tải lượng tử thực ra không 
có sự truyền thông tin tức thời nào cả, bởi vì trạng thái ban đầu của 
photon T ở Alice chỉ chuyển được sang Bob sau khi đã “công bố” kết 
quả đo của Alice nhờ phép đo Bell. Do thông tin về kết quả đo tại Alice 
được truyền đi qua kênh thông tin cổ điển và do đó tốc độ của nó không 
thể lớn hơn tốc độ ánh sáng, nên sự tái tạo trạng thái photon T tại Bob 
chỉ có thể diễn ra sớm nhất là sau khoảng thời gian: 


:..== (16.6) 


trong đó s là khoảng cách giữa Alice và Bob. Ở đây không có mâu thuẫn 
nào với các nguyên lý của lý thuyết tương đối hẹp, bởi vì trong viễn tải 
lượng tử không hề có truyền thông tin tức thời. 


3. Điều này đúng trong trường hợp tại thời điểm ban đầu bước sóng của T bằng 
bước sóng của A và B. 


234 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Đến đây ta có thể nghĩ rằng, viễn tải lượng tử thực ra chẳng là gì 
quá đặc biệt, nó giống như một thủ thuật rất khôn ngoan mà thôi. Nó 
chẳng phải là sự biến mất của photon T tại Alice rồi xuất hiện đột ngột 
tại Bob, mà thực ra chỉ là một bản copy “rẻ tiền” được hoàn thiện tại 
Bob mà thôi. Nhưng, các nhà thực nghiệm nhấn mạnh rằng, không 
phải chỉ có như thế! 

Thật ra có một hệ quả lý thú là, thông qua phép đo Bell tại T photon 
này sẽ mất đi tính chất ban đầu của nó và do đó không thể nhìn nhận 
như T được nữa, vì bây giờ nó có trạng thái hoàn toàn khác. Tuy nhiên, 
thông qua biến đổi unitar của Bob T lại quay trở về trạng thái ban đầu 
của nó, giống y như một bản sao hoàn chỉnh, một sự tái tạo tuyệt vời. 
Trích dẫn sau đây của Zeilinger cho ta thấy rõ hơn ý nghĩa này của 


thí nghiệm: 


“Một người bi quan có thể nói rằng, đây chẳng qua chí là sự chuyển 
đời trạng thái phân cục của photon, hay nói khác đi, trạng thái 
lượng tử của nó, chú không phải là “chính bản thân” 
Nhưng, bởi Uì mỗi photon lại được hoàn toàn xác định bởi trạng 


thái lượng tử của nó, nên uiễn tải trạng thái hoàn toàn tương đương 


photo". 


uới Uiễn tải hạt” 


Theo ý nghĩa đó, hạt T, photon mà Bob nhận được không đơn thuần 
chỉ là một bản sao thông thường theo nghĩa vĩ mô cổ điển, mà là một 
sự tái sinh trăm-phẳn-trăm của hạt T ban đầu, giống như khi người ta 
in ra một bản Fax - nếu ta muốn có một so sánh theo kiểu kinh điển. 
Photon T do Bob tìm thấy cũng chính là một bản gốc. 

Điều tiếp theo cần phải chú ý, là sau khi thực hiện phép đo Bell ở 
Alice thì không còn “bản gốc” nào nữa, vì đã có sự nhiễu loạn không 


»..A, zeilinger, Quanten Telepoctatin, Spektrum der Wissenschaft, 6 (2000) trang 25 


235 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


thể nào tránh nổi. Sự kiện nói rằng các trạng thái vật lý lượng tử chưa 
xác định không thể nhân bản một cách hoàn chỉnh được gọi là Định lý 
không thế nhân bản (No-Cloning- Theorem). Viễn tải lượng tử ở đây cho 
ta một thí dụ rõ rệt về vấn đề này. 

Mặc cho tất cả những điều như vậy, việc cắt nghĩa viễn tải lượng 
tử như là việc truyền trạng thái hay truyền thông tin vẫn bị nghi ngờ 
rất nhiều. Bởi vì, nếu xem xét một cách thật chính xác, thì đối tượng 
sau này được nhìn nhận như là hạt được viễn tải, thực ra đã tổn tại ở 
B ngay từ trước khi có hành động viễn tải. Ngoài ra, trạng thái cơ học 
lượng tử vốn đã íiểm tàng ở B từ trước. Trạng thái cơ học lượng tử rất 
đặc biệt này cần phải được chuẩn bị rất chính xác ngay trước khi thí 
nghiệm như một phần của trạng thái vướng víu có tính toàn cục. Từ 
đó, nhiều nhà vật lý lượng tử rất có tên tuổi đã phê phán rằng, trong 
trường hợp viễn tải lượng tử, thật ra chẳng có gì được “tải đi” theo 
nghĩa đen của từ này, kể cả thông tin hay trạng thái, đó chẳng qua chỉ 
là sự đánh lừa mà thôi. 

Cũng như trong rất nhiều trường hợp bất đồng chính kiến khác, chúng 
ta có thể cho rằng những nghiên cứu tiếp theo về những bất đồng này 
sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ hơn sự vật. Một sự tức giận thái quá sẽ 
chỉ làm cho quá trình vốn đã trừu tượng dễ trở nên lầm lạc hơn. 


Máy tính lượng tử là gì? 


Dựa trên công nghệ mới vừa được trình bày - hiện tượng viễn tải 
lượng tử - có thể thiết kế loại máy tính hoàn toàn mới bên cạnh nhiều 
xu hướng phát minh khác. Khái niệm “loại mới” ở đây không chỉ ngụ 
ý tần số làm việc cao hơn một cách đáng kể hay bộ nhớ có dung lượng 
khổng lô, như vẫn thường được nói tới một cách hết sức đặc trưng trong 


236 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


công nghiệp máy tính. Không, ở đây chúng ta đề cập tới những đổi mới 
thực sự về mặt nguyên tắc, nói tới một thế hệ máy tính mới hoàn toàn 
về nguyên lý cơ bản, vì nó dựa trên những định luật vật lý một thời gian 
dài chưa được nghĩ tới và cho đến nay chưa hề được khai thác: khả năng 
tồn tại thông tin dưới dạng chồng chất trạng thái và khả năng tính song 
song thông qua rất nhiều vướng víu liên kết cũng như thông qua trao 
đổi các hạt EPR vướng víu trong một loại mạng lưới gọi là frao đối uướng 
UÍu (entanglement suuappin§). 

Cũng giống như electron trong các lớp vỏ của nguyên tử có thể đồng 
thời tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau nhờ khả năng chồng chất trạng thái 
lượng tử, trong vật lý lượng tử ứng dụng, các quá trình tính toán cũng 
có thể thực hiện theo kiểu chồng chất ở nhiều lớp khác nhau. 

Khác với các máy tính số cổ điển, một qubit vật lý lượng tử có thể 
không chỉ nằm trong trạng thái “đóng”-“mở” tức là 0-1, mà còn có thể 
tồn tại trong một chồng chất trạng thái tùy ý tạo ra từ hai trạng thái 
riêng này. Một qubit có thể đồng thời nhận các giá trị 0 và 1, cũng như 
tồn tại trong vô số những trạng thái với tỷ lệ đóng góp khác nhau của 


các trạng thái riêng | 0 ) và | 1 ) theo hệ thức chồng chất thông thường 


If|l=azl0)+b|1} (16.7) 


với điểu kiện chuẩn hóa | zÌ? +| b|? = 1. Qua đó có thể thấy rằng, một 
máy tính lượng tử tạo nên từ qubit có thể tính nhanh gấp đôi một máy 
tính cổ điển thông thường bởi vì nó có thể tính song song với các giá 
trị 0 và 1. Thuật toán làm việc song song từ khả năng này cũng được 
gọi là sự song hành lượng tử. So với máy tính cổ điển, nó có những ưu 
thế rõ ràng. 

Nhưng không chỉ có vậy mà thôi. Nếu ta kết nối càng nhiều qubit như 
vậy và cho chúng tính toán cùng nhau, thì càng có thể nhận nhiều giá trị 


237 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


đồng thời và càng tạo ra nhiều con đường tính toán song song. Nói một 
cách chính xác, số những con đường tính toán song song khả dĩ W thậm 


chí còn tăng theo kiểu lũy thừa với số qubit được sử dụng n, cụ thể là: 
W=2" (16.8) 


Với hai bit cổ điển thông thường, cần phải tiến hành bốn phép tính 
nối tiếp nhau, trong khi với hai qubit lượng tử ta chỉ cần một phép tính 
mà thôi. Trên cơ sở đó, nếu dùng ba qubit lượng tử ta có thể ghi nhận 
đồng thời 8 số. Theo một khẳng định ngày càng xuất hiện nhiều trong 
tư liệu được công bố, với khoảng 270 qubit người ta có thể đạt đến con 
số W trong (16-8) lớn hơn cả tổng số hạt có trong vũ trụ (Số hạt có trong 
vũ trụ được ước lượng là 10°° rõ ràng nhỏ hơn 227? = 1,9. 108). 

Đặc biệt trong những quá trình tính toán khổng lô và đòi hỏi tốc độ 
cực cao, chẳng hạn như việc phân tích các số ra /hừa số nguyên tố, các 
máy tính lượng tử trong tương lai dựa trên qubit sẽ có ưu thế quyết định 
so với máy tính cổ điển hiện nay. Trong các máy tính thông thường, thời 
gian cần thiết để phân tích ra thừa số nguyên tố, tăng theo kiểu hàm mũ 
theo độ dài của số cần phân tích. Trái lại, nhờ thuật toán làm việc song 
song, máy tính lượng tử có thể rút ngắn khoảng thời gian ấy đến mức 
không lường được. Theo fhuật toán Shør, thuật toán do nhà toán học 
Peter Shor phát triển năm 1994 riêng cho bài toán phân tích ra thừa số 
nguyên tố, với máy tính lượng tử, thời gian tiêu tốn sẽ không còn tăng 
theo kiểu hàm mũ nữa mà chỉ còn tăng theo kiểu lũy thừa bậc ba của 
độ dài số cần phân tích. Đấy quả thật là một sự khác biệt quá rõ ràng, 
đủ để làm cho việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố không còn 
là một nỗi ám ảnh ghê gớm nữa, mà đã chuyển sang lĩnh vực có thể 
thực hiện được. 

Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng còn có rất nhiều vấn 
đề phải giải quyết để có thể thực hiện được thế hệ máy tính dựa trên 


238 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


cơ sở qubit. Một trong những vấn đề cơ bản, đượm mẫu lý thuyết là 
việc đọc các kết quả tính toán cuối cùng. Vấn đề này chúng ta đã khá 
quen thuộc: đó là vấn đề đo trong vật lý lượng tử, vì qua hành động đo, 
chúng ta tất yếu sẽ làm suy sụp trạng thái và äó là điều ta không thể 
tránh khỏi. Cho nên, dù có nhiều con đường tính toán, dù có thể tính 
kiểu song song, vẫn chỉ có một kết quả duy nhất được đọc và kết quả 
đó tuân theo sự ngẫu nhiên khách quan. Các giá trị chồng chất, về tiên 
nghiệm mà nói, là không thể đọc được. Kết quả phụ thuộc nhiều hay 
ít vào khả năng mài dũa các thuật toán được sử dụng, hay nói rõ hơn là 
tùy thuộc vào thiên tài của các nhà tin học lượng tử, những người có khả 
năng biến những ưu việt của máy tính lượng tử thành có thể sử dụng 
được. Phần nào đó, đã có những kết quả nhiều hứa hẹn theo hướng này 
và vấn đề đọc kết quả cũng đã trở nên cũ kỹ. 

Một vấn đề khác còn đáng kể hơn khiến cho việc chế tạo máy tính 
lượng tử gặp khó khăn chính là hiện tượng mất kết hợp, là tương tác 
của qubit với môi trường bao quanh nó, điều mà chúng ta đã thảo luận 
trong Chương 13. Vâng, không chỉ con mèo tuân theo sự mất kết hợp, 
ngay cả qubit cũng tuân theo những quá trình tổng quát làm mất đi 
tính kết hợp của nó. Các trạng thái thuần túy, kết hợp của qubit sẽ bị 
nhiễu loạn do từ trường, do tia laser vốn được thiết kế ở bên cạnh với 
mục đích để xử lý qubit... Điều đáng nói là những ảnh hưởng này hoặc 
rất khó, hoặc không thể loại trừ. Càng khó hơn là, không chỉ trạng thái 
của qubit riêng biệt bị mất kết hợp theo thời gian do những nhân tố môi 
trường, mà ngay cả khả năng vướng víu của qubit với nhau vốn có tầm 
quan trọng quyết định với máy tính lượng tử cũng bị giảm đi, thậm chí 
mất hẳn. Từ đó xuất hiện nhiệm vụ, chính xác hóa việc xử lý từng qubit 
riêng với yếu tố bên ngoài sao cho có thể duy trì thời gian kết hợp đặc 
trưng càng lớn càng tốt. Hoàn toàn độc lập với kiểu nhiễu loạn “tự gây 


239 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


nên” này, ta còn buộc phải tính đến ảnh hưởng nhiệt của môi trường. 
Người ta cho rằng, các máy tính lượng tử trong tương lai chỉ có thể hoạt 
động ở nhiệt độ rất thấp. 

Ngoài những lý do đã kể ra ở trên, còn có những lý do khác, khiến 
cho trong khoảng thời ngắn trước mắt chưa thể thấy được máy tính với 
“công nghệ qubit” được bán ở thị trường hay được cung cấp cho từng 
gia đình, nhưng xa hơn một chút thì máy tính lượng tử sẽ chiếm giữ vị 
trí then chốt trong mọi nhánh của công nghệ thông tin. Đó không chỉ là 
cuộc cách mạng mang lại may mắn cho khoa học máy tính, mà thông 
qua khả năng đặc biệt trong phân tích các số lớn ra các thừa số nguyên 
tố trong khoảng thời gian chấp nhận được, nó còn giải quyết được một 
vấn đề rất cơ bản về mặt bảo mật, vì việc mã hóa các dữ liệu, các tin tức 
quan trọng và bí mật hiện nay hầu như đều được thực hiện dựa vào sự 
khó khăn hay sự không thể phân tích các số lớn ra các thừa số nguyên 
tố bằng các máy tính hiện có, kể cả các siêu máy tính. 

Tuy nhiên, các máy tính tương lai, khi có thể ứng dụng các quy luật 
của vật lý lượng tử để bẻ khóa các tin tức đã được mã hóa, sẽ thực sự 
trở thành mối đe doạ đối với ngành mật mã. 

Có lẽ cũng là một chút trớ trêu của số phận, khi nhận xét rằng, cũng 
chính là những quy luật khác thường của thế giới lượng tử, một mặt có 
khả năng chôn vùi ngành mật mã cổ điển, nhưng mặt khác lại tìm ra 
một giải pháp lịch lãm, an toàn hơn nhiều lần cho việc mã hóa thông 


tin: đó là mật mã lượng tử. 


Mật mã lượng tử là gì? 
Nói đơn giản, mật mã là việc mã hóa những thông tin, những dữ liệu 


quan trọng để đảm bảo bí mật khi truyền đi. Nghệ thuật truyền dữ liệu 


240 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


một cách bí mật chắc chắn đã có lịch sử cả ngàn năm, từ thời cổ Hy Lạp 
và La Mã. Ngay từ thuở xa xưa ấy đã có nhu cầu mã hóa một số tin tức 
sao cho chỉ có một số nhân vật xác định đọc được mà thôi. 

Cũng xin nhận xét thêm rằng, trong quá trình mã hóa tin tức, thì sự cố 
gắng của một người thứ ba với ý định đọc/nghe trộm tin tức và giải mã 
tin tức lại còn lớn hơn. Điều này đặc biệt phát triển mạnh trong những 
năm gần đây, nhất là liên quan đến các dữ liệu kỹ thuật, tài chính hay 
các thông tin quân sự, và điều đó cũng là dễ hiểu. Nhiệm vụ của người 
tạo mã là phải chọn mật mã một cách khéo léo như thế nào, để việc 
giải mã bởi người thứ ba hoặc là không có thể về mặt nguyên tắc, hoặc 
là ít nhất phải cần một khoảng thời gian lớn đến mức thực tế là không 
thực hiện được. Lẽ đương nhiên, khả năng thứ hai này dù không đảm 
bảo an ninh lâu dài, nhưng cũng đủ (ngay cả trong thời gian hiện nay) 
cho đa số các ứng dụng thực tế. 

Bây giờ, trong quá trình viễn tải lượng tử đã biết giữa Alice và Bob, để 
khảo sát sự mã hóa còn có thêm cô nàng Eve, trong vai trò một người 
đọc hay nghe trộm. Trong mật mã, tin tức trong ñ0guyên bản được giữ 
bí mật gửi đi từ Alice đến Bob với một mã khóa khéo chọn sao cho Eve, 
khi không có chìa khóa mã, mà chỉ Alice và Bob biết, sẽ không thể giải 
mã được khi đọc bản mã hóa. 

Chất lượng của bất cứ quy trình mã hóa nào cũng nằm ở cách thức 
và phương pháp chuyển nguyên bản thành bản mã hóa và ngược lại. Ở 
điểm này, xét một cách đơn giản, các quy trình mã hóa nhiều lớp được 
phân thành quy trình mã hóa đối xứng uà bất đối xứng. Để tránh dài 
dòng, chúng ta sẽ không dừng lại lâu ở toàn bộ lịch sử phát triển của 
ngành mật mã mà chỉ giới hạn xem xét những điểm quan trọng nhất 


trong khuôn khổ nguyên tắc và ý nghĩa của mật mã lượng tử. 


241 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


Một trong những quy trình mã hóa nổi tiếng là mật mã Caesar - gọi 
theo tên vị Hoàng đế có sáng kiến tạo ra nó -, thực hiện theo quy trình 
thay thế rất đơn giản. Theo mật mã này, mỗi chữ cái trong nguyên bản 
được thay bằng một chữ cái khác, đứng cách nó ø vị trí trong bảng chữ cái. 

Như vậy, quy trình mã hóa theo mật mã này là dịch chuyển chữ cái 
đi mò vị trí theo bảng chữ cái. Với ø = 2, từ thông báo gốc 

“sancta simplicitas” 
ta có bản mã hóa: 

“ucbevc ukornkekvcu” 

Như chúng ta dễ thấy, kiểu mã hóa như thế này thật dễ làm, và đồng 
thời cũng tạo ra khả năng cho người thứ ba (như Eve) giải mã không 
khó khăn lắm. Tệ nhất là sau 25 phép thử ta sẽ tìm ra ngay mật mã, 
nghĩa là xác định được ø, và như thế tức là đọc được bản mã hóa. Cho 
nên những quy trình mã hóa trước đây rất không đủ độ an toàn với nhu 
cầu hiện nay và nếu so sánh với các quy trình mã hóa hiện đại thì đôi 
khi còn ngây ngô nữa. 

Qua những biến đổi và mở rộng liên tục của quy trình thay thế, khả 
năng giải mã của Eve đáng giận càng ngày càng khó khăn hơn, khiến 
cho người ta dần dần cảm thấy có thể yên tâm với việc tạo ra mật mã, 
tuy nhiên thách thức chiến lược đối với Eve cuối cùng vẫn chỉ là thời 
gian. Thông qua việc phân tích tần số xuất hiện của những ký hiệu hay 
những tổ hợp ký hiệu xác định trong bản mã hóa, ví dụ trong tiếng Đức 
hay xuất hiện chữ cái “e” hay tiếp đuôi “-en”, người ta có thể quay lại 
tìm ra quy tắc thay thế không khó khăn lắm và qua đó tái tạo lại bản gốc. 

Năm 1918, trong ngành mật mã xảy ra một cuộc cách mạng: Gilbert 
Vernam nghĩ ra một quy trình mã hóa hoàn hảo, 100% không bị mở 
trộm, gọi là mật mã Vernam. Ngay cả với những máy tính nhanh nhất 
của tương lai và với kỹ thuật phân tích mã hoàn thiện nhất, từ vị trí của 


242 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Eve mà nhìn thì hoàn toàn không thế tìm ra mật mã để đọc được bản 
gốc khi nghe lén bản mã hóa. Mật mã Vernam chắc chắn tuyệt đối ấy 
chỉ đòi hỏi duy nhất một chìa khóa tạo ra từ ký hiệu ngẫu nhiên phù 
hợp với độ dài bản gốc. Nguyên lý mã hóa thực hiện như sau: 

1. Tạo ra một mã khóa ngẫu nhiên nhị phân (từ các số 0 và số 1) chỉ 
có Alice và Bob biết. 

2. Nguyên bản được Alice chuyển thành bản số hóa nhị phân (tức là 
chỉ gồm các số 0 và số 1). 

3. Alice cộng nguyên bản và mã khóa đã được nhị phân theo mođun 
2: theo quy tắc chung là 0 +0 =0,0+1=1,1+0=1và1+1=0, 
trong đó phần dư bỏ đi. Kết quả phép cộng chính là bản mã hóa. 

4.. Bản mã hóa được Alice chuyển đến cho Bob. Kênh truyền thông tin 
không cần tiêu chuẩn an toàn, có thể là một đường truyễn tin công 
cộng (điện thoại, Internet, fax...), bởi vì nếu không có mã khóa nhị 
phân thì bản mã hóa đối với người thứ ba chỉ thuần túy là một dãy 
số ngẫu nhiên không chứa đựng bất cứ một mảy may thông tin nào. 

5.. Bob lại cộng mã khóa ngẫu nhiên lần thứ hai với bản mã hóa theo 
mođun 2, qua đó biến đổi dãy số đã nhận được thành các chữ cái 
và nhận đủ bản gốc ban đầu của Alice. 

Nếu toàn bộ quy trình Vernam được thực hiện chính xác, thì đối với 
Eve sẽ không có bất cứ một cơ hội nào từ bản mã hóa truy ra bản gốc, 
cho dù cô ta có thông minh đến mấy và sở hữu một máy tính lượng tử 
có tốc độ tính nhanh nhất đi nữa. Lý do cũng đơn giản: thông qua một 
mã khóa ngẫu nhiên trong đó bản mã hóa được hình thành trên cơ sở 
một dãy số ngẫu nhiên khác gồm 0 và 1, không thể suy ra bất cứ quy 
luật nào, dù phức tạp đến mấy đi chăng nữa. Từ vị thế của Eve, việc bể 
khóa mật mã này là vô vọng, điều này được chứng minh tuyệt đối về 


mặt toán học. 


243 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


Quy trình mật mã này rất hoàn thiện khi xét về mặt lý thuyết, nhưng 
thật đáng tiếc, lại có vấn đề khi vận dụng trong thực tế. Vấn đề cốt lõi 
hiện ra ngay ở bước 1, bởi vì điều kiện mã khóa bí mật cần phải có chiều 
dài đúng bằng chiều dài của bản thân thông báo gây nên những khó 
khăn khủng khiếp. Vấn đề thứ hai là mỗi mã khóa chỉ được sử dụng 
một lần, vì nếu không thì không còn là đây ngẫu nhiên thực sự nữa. Vì 
lý do mã khóa chỉ được dùng một lần rồi sau đó sẽ tiêu hủy, mật mã 
kiểu Vernam còn được gọi là one-time-pad (chắn một làn). Chính uấn 
đề phân phối mã khóa xuất hiện ở những thông tin dài khi ứng dụng 
đã dẫn đến kết quả là, trong thực tế lại hay dùng những quy trình mật 
mã không an toàn lắm nhưng với độ dài mã khóa ngắn hơn một cách 
đáng kể. 

Một nhược điểm chung của các quy trình mật mã đối xứng là lập mã 
và giải mã đều có cùng độ phức tạp như nhau và đó là lý do để sinh ra 
phương pháp mật mã bất đối xứng gọi là mật mã với chìa khóa mã công 
khai vào những năm 70, được xem là một bước đột phá trong ngành 
mật mã. Trong trường hợp này, khi sử dụng mã khóa công khai, vấn đề 
phân phối mã khóa vốn khó chịu sẽ không còn nữa, và ngay cả những 
đối tác liên lạc vốn chưa gặp nhau bao giờ để thoả thuận về mật mã 
cũng vẫn có thể trao đối với nhau những thông báo đã được mã hóa. 

Tính bất đối xứng của quy trình mã hóa này dựa trên sự bất đối xứng 
do tính phức tạp của những phép toán xác định. Như ở trên đã nói, phép 
nhân các số nguyên tố thì chẳng có gì phức tạp, nhưng việc phân tích 
các số lớn ra thừa số nguyên tố lại là một bài toán tốn rất nhiều công sức 
và thời gian. Trong trường hợp phân tích ra thừa số nguyên tố, độ phức 
tạp của bài toán tăng với độ dài của số cần phân tích theo kiểu hàm mũ. 

Nhờ đó mật mã chìa khóa công khai khi sử dụng các phép toán mã 
hóa bất đối xứng đủ phức tạp là cũng khá an toàn. Tuy nhiên sự an toàn 


244 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


luôn bị đe doa bởi quá trình phát triển của công nghiệp máy tính, nhất là 
khi nghe nói tới khả năng, dù còn tương đối xa, ra đời máy tính lượng tử. 

Thật may mắn, chính ở chỗ này ta lại có một giải pháp thần kỳ: Mật 
mã lượng tứ, tạo khả năng giải thoát một cách lịch lãm khỏi vấn đề 
phân phối mã khóa trong quy trình Vernam. Để tránh nhằm lẫn đáng 
tiếc, xin nhấn mạnh ngay rằng, mật mã lượng tử không phải là một quy 
trình mật mã mới thực sự mà chủ yếu chỉ giới hạn tạo khả năng thực 
hiện quy trình Vernam vốn đã hoàn thiện. Mật mã lượng tử giúp cho 
việc phân phối mã khóa bí mật cần thiết cho mật mã Vernam một cách 
hoàn toàn chắc chắn. 

Quy trình mật mã lượng tử để phân phối mã khóa về đại thể có thể 
chia thành hai loại. Lọai thứ nhất sử dụng hệ thống một hạt tựa như 
những photon riêng lẻ, còn loại thứ hai mới mẻ hơn dùng các hệ hai 
hạt tổn tại trong mối tương quan EPR phi định xứ, chẳng hạn như ở cặp 
photon vướng víu về phân cực. Để cho đơn giản, sau đây ta sẽ chỉ khảo 
sát kỹ phương án thứ nhất. 

Năm 1984, trong một văn bản sau này gọi tên theo danh tính viết tắt 
của hai ông là giao thúc BB84, Charles Bennet và Gilles Brassad đã công 
bố một quy tắc đổi mới mà theo đó những nguyên lý khác thường của 
vật lý lượng tử đã được ứng dụng một cách thiên tài dưới dạng một kỹ 
thuật phân phối mã khóa tuyệt đối an toàn. Cũng hơi có phần trớ trêu, 
hiện tượng được sử dụng ở đây lại chính là hiện tượng rất điển hình 
của cơ học lượng tử, hiện tượng đã khiến cơ học lượng tử từng chịu lao 
đao với tên gọi uấn đề phép ẩo: việc suy sụp trạng thái xảy ra hoàn toàn 
ngẫu nhiên gây ra bởi quá trình đo. Trong trường hợp này, trạng thái 
lượng tử được hiểu là hướng phân cực của các photon riêng lẻ, cũng 
giống như các trạng thái lượng tử khác là tọa độ, xung lượng hay các 
thành phần spin. Tuy nhiên, dùng khái niệm phân cực bởi vì nó có ưu 


245 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


thế về mặt thực nghiệm: trong thông tin lượng tử hiện đại, thường tiến 
hành đo hướng phân cực của photon. 

Để dùng mã khóa mật mã lượng tử, lẽ đương nhiên ta cần phân phối 
các giá trị bit cho các hướng phân cực đã được xác định. Trong khảo 
sát của chúng ta, Alice và Bob thoả thuận rằng, những photon phân 
cực theo hướng 0° và 45° được định nghĩa là nhận giá trị 0, nghĩa là các 
photon phân cực theo góc còn lại 90° và 1359 sẽ nhận giá trị 1. 

Quy trình mang tính cách mạng để phân phối mã khóa một cách 
hoàn hảo nhờ sự hỗ trợ lượng tử diễn ra như sau. Một ví dụ của giao 
thức BB84 trình bày ở hình 16.2 cho ta thấy điều này một cách rõ hơn. 


1. Trước hết Alice gửi các photon riêng lẻ đến Bob, hướng phân cực của 
các photon này hoàn toàn ngẫu nhiên và nhận các giá trị theo một 
dãy số phi trật tự từ 09, 459, 909 hay 1359 tính theo hướng chuẩn đã 
quy ước trước (trong hình 16.2 hướng chuẩn là hướng thẳng đứng). 

2. Trong một định hướng độc lập với Alice và cũng hoàn toàn ngẫu 
nhiên, có nghĩa trên cơ sở hoặc là 09/909, hoặc là 459/1359, Bob đo 
xem liệu các photon đến có đi qua các bộ lọc này hay không. 

3. Tiếp theo phép đo, Bob thông báo cho Alice thông qua các kênh 
công khai là mình đã sử dụng hướng đo nào (09900 hay 459/1359) 
đối với mỗi photon, nhưng không báo cho Alice kết quả đo (“có 
đi qua lọc phân cực hay không”). Đến lượt mình, Alice lại thông 
báo cho Bob biết, trong những trường hợp nào photon Alice gửi 
đi phân cực đúng theo cơ sở bộ lọc phân cực mà Bob đã dùng để 
đo. Tất cả các trường hợp khác, nghĩa là khi Bob đo trên một cơ 
sở khác với hướng phân cực của photon mà Alice đã gửi đi (chiếm 
khoảng 50%), sẽ lập tức bị loại bỏ. 

Sau khi đã kết thúc toàn bộ quy trình này, cả Alice và Bob cùng sở 

hữu một mã khóa nhị phân ngẫu nhiên và đồng nhất, tạo thành từ dãy 


246 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Photon Alice ZC <=—> | | š <—-> -- 
ˆ 


Ạ 

sở đo của N7 T7 R1 : 
UậC ah ` ^.... *..... 

0 kˆ % k 3 ¬ k kZ 4 È 
Kết quả đo F.# cá s4 N < >.nU 

của Bob 
Cơ sở đo đúng sai đúng sai đúng đúng 
Mã khóa chung 0 bỏ 1 bỏ 1 0 


Hình 16.2. Một trích đoạn ví dụ về quy trình phân phối mã khóa mật mã lượng tử. 


các số 0 và 1 được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng do đâu mà họ 
hoàn toàn có thể chắc chắn rằng họ là những người duy nhất biết đến 
mã khóa tuyệt diệu này? Có khả năng để khẳng định hay loại trừ sự hiện 
diện của nhân vật nghe trộm Eve hay không? Vật lý lượng tử nói rằng: Có! 

Để kiểm tra xem kênh lượng tử của mình có bị một Eve nào đó đột 
nhập để tìm cách đánh cắp mật mã hay một đọan thông tin nào đó hay 
không, có thể tiến hành so sánh mã khóa vừa mới tạo thành sau một 
đoạn nào đó trong toàn bộ quy trình kể trên. Bởi vì nếu Eve đột nhập 
vào kênh lượng tử và đo độ phân cực của photon do Alice gửi đi thì sẽ 
buộc phải làm nhiễu loạn mà không thể phục hồi trạng thái phân cực 
ban đầu của photon bị tấn công, do mỗi phép đo đều gây nên sự suy sụp 
trạng thái. Chỉ còn xác suất 50% để gửi tiếp đến Bob một photon đồng 
nhất với photon vừa bị suy sụp trạng thái. Trong một nửa số trường hợp 
còn lại, một hướng phân cực sai lầm sẽ được chọn rồi gửi tiếp đến Bob. 


247 
NHŨNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI CỦA VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


Do bản chất các quy luật vật lý của thế giới lượng tử, Eve hoàn toàn 
không còn khả năng sao chép lại trạng thái lượng tử của những photon 
do Alice gửi đi. Tại đây xuất hiện trở lại sự đúng đắn của định lý trung 
tâm - Định lý không thể nhân bản. Hậu quả là một phần tư photon do 
Eve gửi đi buộc phải có hướng phân cực sai. Tai họa cho Eve, và tuyệt 
vời cho Alice và Bob, bởi khi họ so sánh sau từng đoạn mã khóa ngẫu 
nhiên mới được tạo thành thì những phần ứng với photon do Eve chọn 
phân cực sai gửi đi sẽ bị nhận diện là có lỗi. Như vậy, Eve đã bị lộ diện. 
Alice và Bob biết rằng, thông tin họ chuyển và nhận không còn tuyệt 
đối an toàn nữa. 

Trong các trường hợp khác, khi không có hoặc có rất, rất ít các yếu 
tố trong chuỗi được nhận diện là sai lầm thì Alice và Bob rất an tâm tin 
rằng họ đã tạo ra mã khóa ngẫu nhiên hoàn toàn bí mật. Cũng tự nhiên 
thôi: điều gì gắn với lỗi lầm sẽ bị loại bỏ và chỉ phần còn lại bí mật của 
mã khóa mới được sử dụng. 

Với phương thức như vậy, mật mã lượng tử đã đạt được cái tối đa 
mà một mật mã viên có thể chờ đợi: thực hiện trong thực tế một quá 
trình mã hóa hoàn chỉnh không thể xâm phạm, nhờ mật mã Vernam 
và sự kiểm tra chắc chắn, không thoả hiệp với mọi hoạt động gián điệp. 

Thật đáng lưu ý rằng, mật mã lượng tử trong thực tế là ngành công 
nghệ tiến xa nhất trong thông tin lượng tử. Năm 2002 công ty mới thành 
lập của Thụy Sĩ mang tên ¡4 Quanrique đã giới thiệu thiết bị thương 
mại đầu tiên về mật mã lượng tử ứng dụng. Một công ty Mỹ khác, công 
ty MagiQ đã phát triển thành công một hệ máy “đủ chín muôi cho thị 
trường” dành cho việc phân phối mã khóa của mật mã lượng tử. Thời 
đại sử dụng có hiệu quả các đối tượng vật lý lượng tử ngộ nghĩnh và kỳ 
diệu đã bắt đầu từ lâu rồi, ngay khi chúng ta chưa kịp để ý. 


248 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


7 


Hấp dẫn lượng tử 


Chúng ta cần hấp dẫn lượng tử để làm gì? 


Trên cơ sở những ấn tượng hết sức tốt đẹp cả về những thành công 
đặc biệt về mặt lý thuyết lẫn những ứng dụng thực tế hiệu quả của vật 
lý lượng tử xét ở tương lai, chúng ta có quyên tin tưởng rằng, thông 
qua những hiểu biết về lượng tử, con người đã tiến đến rất gần những 
bí mật cuối cùng của tự nhiên. Rất nhiều thí nghiệm cực kỳ tinh vi và 
được suy diễn hết sức thông minh cho đến nay chỉ góp phần khẳng 
định vật lý lượng tử, và không khi nào, dù chỉ một phần, những thí 
nghiệm đó gây sự nghi ngờ hay bác bỏ lý thuyết ấy. Và ai mà biết 
được, sau viễn tải lượng tử, máy tính lượng tử và mật mã lượng tử, 
ta còn có thể chờ đợi những phát minh nào nữa. Tương lai còn hứa 
hẹn rất nhiều. 

Ngay cả khi điều này có thể làm đau lòng những nhà vật lý lượng tử, 
ta vẫn phải nói rằng vật lý lượng tử không thể là bí mật cuối cùng của 
tự nhiên! Bạn sẽ tự hỏi: vì sao? Với tất cả những kiến thức tuyệt vời và 
lý thú mà cơ học lượng tử đã có thể đem lại cho chúng ta hoặc sẽ còn 
có thể đem đến cho chúng ta trong tương lai gần hay xa, mặc dù đã có 
những khẳng định đa dạng bằng những kiểm chứng thực nghiệm thông 
minh, vẫn không thể không nói rằng, ngay từ bây giờ, vật lý lượng tử 
đã thể hiện những giới hạn của mình. Dù được phát biểu tuyệt vời và 


có tác dụng hoàn hảo trong fhế giới ui mô, nhưng vật lý lượng tử đã tỏ 


Ấm” 


ra bất lực trong lĩnh vực “thế giới vĩ mô thực tiễn”. Nhân đây cũng nói 
thêm rằng, việc đưa vào một cách nhân tạo khái niệm “thế giới vĩ mô 
thực tiễn” là điều đáng tiếc, bởi vì thực ra người ta chia thành thế giới vi 


mô, trung mô và vĩ mô (micro, meso và macro), nhưng trong ngôn ngữ 


250 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


của cơ học lượng tử thường là nói về thế giới vi mô và vĩ mô, khiến cho 
thế giới trung mô (nesocosrnos) - kích cỡ mà chúng ta quen sống - ít 
thấy nói đến. Nhưng thực ra, cái mà vật lý lượng tử vẫn mô tả là vĩ mô 
lại chính là thế giới quen thuộc này. 

Trong fhế giới uĩ mô, ở kích cỡ của các ngôi sao, các hệ hành tỉnh 
và các thiên hà, có sự thống trị của những quy luật thuộc lý thuyết 
tương đối rộng. Nói chung, các hiệu ứng lượng tử không đóng vai trò 
gì ở đây, bởi vì với các kích cỡ lớn như vậy, hấp dẫn mới là lực thống 
trị và do đó chỉ có lý thuyết tương đối rộng mới có thể mô tả thành 
công và chính xác. Hành vi của các thiên thể, những biến đổi quang 
học gây bởi các hiệu ứng thấu kính hấp dẫn, sự phụ thuộc của thời 
gian và không gian vào các hệ quán tính cũng như các hiệu ứng tương 
đối tính khác đều được lý thuyết tương đối tiên đoán một cách xuất 
sắc. Các quan sát thiên văn cùng các thí nghiệm trên mặt đất hay gần 
trái đất cho đến nay đều phù hợp với những tiên đoán của lý thuyết 
tương đối rộng, không có một ngoại lệ nào và với một độ chính xác 
đầy ấn tượng. Chỉ cần kể ra một trong rất nhiều ứng dụng của lý thuyết 
này - Hệ định uị toàn cầu (GPS -Global Positioning System) là đủ để 
thấy độ chính xác do kiến thức về lý thuyết tương đối rộng đem lại 
lớn đến chừng nào. 

Chừng nào mà chúng ta còn có thể chia thế giới thành thế giới vi mô 
và thế giới vĩ mô, như trường hợp tính toán quỹ đạo của các electron 
nguyên tử và xác định quỹ đạo của các thiên thể, rồi trong mỗi thế giới 
lại có những quy luật tự nhiên riêng chỉ phối, thì chừng đó chúng ta 
sẽ không gặp phải những xung đột lớn trong mô tả với một nên vật lý 
phân nhánh như thế. 

Tuy nhiên, tại một số điểm xác định, hay nói chính xác hơn là trong 


một số phạm vi xác định của tự nhiên, chúng ta buộc phải thừa nhận 


_ 251 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


rằng, không thể đơn giản chia thành các phạm vi do vật lý lượng tử 
thống trị và các phạm vi do thuyết tương đối rộng thống trị được nữa. 
Một thí dụ nổi tiếng nhất của các đối tượng gây ra nhiều vấn đề như 
vậy là những cấu trúc mà do tác dụng hấp dẫn lớn khủng khiếp của 
nó, đến ánh sáng cũng không thể thoát ra được, đó là các lỗ đen. Một 
thí dụ khác nữa có vẻ còn hóc búa hơn là Vụ nổ lớn nguyên thủy (Big 
Bang) đầy bí hiểm. Trong những đối tượng này, quyết định đơn giản 
hoặc dùng lý thuyết tương đối rộng hoặc dùng cơ học lượng tử để mô tả 
vật lý các quá trình diễn ra ở đó là không còn thích hợp nữa, bởi vì sự 
tồn tại khối lượng cực lớn buộc ta phải sử dụng phương pháp khảo sát 
tương đối tính tổng quát, nhưng sự tập trung toàn bộ vào một không 
gian cực nhỏ lại liên quan đến những hiệu ứng vật lý lượng tử, nghĩa 
là phải sử dụng phương pháp mô tả của vật lý lượng tử. Chẳng hạn, 
trong trường hợp lỗ đen, với lý thuyết tương đối rộng phải tiên đoán 
sự tôn tại của những điểm có độ cong không-thời gian lớn vô hạn, gọi 
là các kỳ dị, điều mà trong quan niệm vật lý lượng tử hoàn toàn không 
thể chấp nhận được. 

Trong những trường hợp cực hạn về mặt vật lý, như lỗ đen hay Big 
Bang, trong đó một khổi lượng khống lô lại tập trung vào một kích cỡ 
vi mô, cần phải thống nhất các hiệu ứng của vật lý lượng tử và thuyết 
tương đối rộng. Nhưng tại thời điểm thống nhất hai cách mô tả hết sức 
khác nhau này của tự nhiên về một cách mô tả chung duy nhất, thì cả 
hai công trình lý thuyết phải sụp đổ vào trong nhau. Việc thống nhất 
một cách đơn giản hai lý thuyết, đương nhiên sẽ xuất hiện một lý thuyết 
chứa nhiều mâu thuẫn, mà thông qua những tiên đoán sai lầm và phi 
lý có thể chôn vùi ngay cả sự hữu dụng của chính mình. Như thế, sẽ 
xuất hiện một câu hỏi không tránh khỏi, liệu có tôn tại hay có thể tồn 
tại một lý thuyết vạn năng? 


252 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Liệu có một giải pháp cho xung đột lý thuyết này? 


Đi tìm lời giải cho vấn đề vật lý đặc biệt hấp dẫn này - vấn đề về 
sự thiếu vắng một lý thuyết tối hậu về vũ trụ - đã trở thành đối tượng 
nghiên cứu của những nhà vật lý và những nhà toán học tài năng nhất, 
nổi tiếng nhất từ hơn một trăm năm nay. Thế nhưng cho đến hôm nay 
chúng ta vẫn chưa thể tìm hiểu hết cội nguồn của mọi vấn đề, dù đã có 
Lý thuyết của tất cả (hay lý thuyết của uạn uật - Theory oƒ eUery thing, 
uiết tắt là TOE), như người ta vẫn thường gọi. 

Tuy vậy, các nhà khoa học cũng đã nghĩ ra những tiền đề và một số 
trong đó tỏ ra rất hứa hẹn. Lý thuyết mang tên gọi hấp dẫn lượng tử đã 
coi sự thống nhất của lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết tương đối 
rộng là mục tiêu của mình. Ở đây người ta hiểu lý thuyết trường lượng 
tử là một dạng vật lý lượng tử hiện đại tương đối tính, được mở rộng từ 
lý thuyết trường cổ điển theo hướng lượng tử hóa các trường. 

Lý thuyết trường lượng tử bao hàm trong nó ba lý thuyết trường lượng 
tử khác nhau, mỗi lý thuyết mô tả một tương tác cơ bản: Sắc động học 
lượng tử (QCD) là lý thuyết của tương tác mạnh, tương tác thống trị 
giữa các quark (xem Chương 1), Điện động lực học lượng tứ (QED) mô 
tả tương tác điện từ tác dụng ở khoảng cách xa hơn, và cuối cùng là 
tương tác thứ ba, tương tác yếu hơn được mô tả trong Hương động lực 
học lượng tử (QEFD) ứng với tương tác điện yếu. Như vậy, trong lý thuyết 
trường lượng tử có sự gặp gỡ của sắc động lực học lượng tử và hương 
động lực học lượng tử. 

Trái lại, tương tác cơ bản thứ tư - hấp dẫn - như chúng ta đều 
biết, được mô tả nhờ lý thuyết tương đối rộng cổ điển (theo nghĩa phi 
lượng tử - ND), một lý thuyết mà cho tới nay vẫn chưa thể lượng tử 
hóa thành công. 


253 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


Như vậy, nhiệm vụ đặt ra cho những nhà vật lý hấp dẫn lượng tử là 
đem lại một lý thuyết trường hấp dẫn lượng tử hóa hòa hợp với lý thuyết 
trường lượng tử. Cho dù người ta thường nhắc nhở rằng, không ít lần 
khát vọng ấy đã kết thúc trong ngõ cụt, nhưng chúng ta vẫn sẽ khảo sát 
một số tiền đề đang tôn tại và nhiều triển vọng trong các lý thuyết hấp 
dẫn lượng tử khác nhau. 

Hai nhóm vật lý bị nghi ngờ nhiều nhất và cũng có nhiều người ủng 
hộ nhất trong thuyết hấp dẫn lượng tử hứa hẹn nhiều thành công chính 
là Lý thuyết dây và Hấp dẫn lượng tử uòng. Bên cạnh hai nhóm lý thuyết 
này, còn nhiều lý thuyết khác xa vời và mờ mịt, chủ yếu là của các nhà 
khoa học riêng lẻ. 

Sự phân biệt hai lý thuyết chủ yếu này của hấp dẫn lượng tử trước 
hết dựa trên điểm xuất phát khác nhau của chúng: 

Lý thuyết dây khởi đầu trên cơ sở của lý thuyết trường lượng tử với ý 
định đưa thêm vào những nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng, 
tức là tích hợp tương tác hấp dẫn vào trong lý thuyết trường lượng tử. 
Như vậy, trong lý thuyết dây, ta bắt đầu trong kích cỡ nhỏ và làm việc 
một cách nhất quán từ kích cỡ nhỏ đến kích cỡ lớn. 

Trái lại, điểm xuất phát của hấp dẫn lượng tử vòng là ở phía ngược lại, 
nghĩa là không phải xuất phát từ thế giới vi mô mà là từ thế giới vĩ mô. 
Lý thuyết tương đối rộng, vốn thống trị trong những kích cỡ lớn, sẽ được 
lượng tử hóa để trở thành một lý thuyết trường lượng tử của hấp dẫn, rồi 
cùng với sắc động lực học lượng tử và hương động lực học lượng tử tạo 
nên một lý thuyết của tất cả. 

Ngay cả khi có sự phân chia như thế hay phân biệt như thế - dựa vào 
sự khác nhau ở điểm xuất phát và điểm kết thúc - cả hai lý thuyết đều 
quy về một và chỉ một lý thuyết hấp dẫn lượng tử mà thôi. Nhưng tất 
nhiên điều đó không đơn giản. Giữa hai lý thuyết này, xét về mặt vật lý 
và nguyên lý, có sự khác nhau cơ bản. 


254 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Lý thuyết dây nói lên điều gì? 


Cơ sở của lý thuyết dây bắt đầu từ sự thừa nhận rằng, vật chất được 
tạo thành từ những sợi dây có năng lượng lớn, một chiều được xem là 
cơ bản và được gọi là đây (tiếng Anh là síring). Những dây này tôn tại 
hoặc ở dạng hở, hoặc đóng và theo lý thuyết chỉ chiếm một kích thước 
cực kỳ nhỏ, chúng có thể dao động theo những mode khác nhau như 
dây đàn vĩ cầm. Mỗi một hạt cơ bản tôn tại riêng lễ (ví như quark-up, 
quark-down, electron...) được thể hiện qua một sợi dây đang dao động 
theo một mode xác định. 

Điều đặc biệt đem lại hy vọng cho lý thuyết này là đã thay những hạt 
điểm không kích thước trong mô hình chuẩn của vật lý hạt cơ bản bằng 
một dây một chiều, chiếm một thể tích vô cùng nhỏ nhưng hữu hạn. 
Một tiền đề thoạt đầu nghe rất trừu tượng nhưng trong khuôn khổ chung 
là cần thiết của lý thuyết dây là, không gian không còn là ba chiều như 
chúng ta vốn quen thuộc nữa, mà được mở rộng đến 26 chiêu. Dây dao 
động trong không gian đó. Cho dù điều này nghe có vẻ khác thường và 
chưa sáng tỏ lắm, nhưng quả thật là ấn tượng khi việc thừa nhận các giả 
thiết như thế bỗng nhiên làm cho sự thống nhất của lý thuyết trường 
lượng tử và lý thuyết tương đối rộng trở nên có thể. 

Cho dù đạt được những thành công vang dội ban đầu, lý thuyết dây 
vẫn chứa đựng một số tiên đoán tiếc rằng không đứng vững, được xem 
như những khiếm khuyết và do đó sau đây ta sẽ tìm cách loại trừ. Trong 
dạng mở rộng liên quan đến nguyên lý siêu đối xứng (SUSY) có thể loại 
trừ một sự phi lý như vậy, như đã được nêu ra từ những năm 80. Điều 
này xảy ra khi khảo sát sự đối xứng giữa các hạt cơ bản ƒfermion (các 
hạt có spin bán nguyên) và các boson (hạt có spin nguyên), khi đó lý 
thuyết siêu đối xứng đã tiên đoán rằng, bên cạnh các hạt đã biết còn có 
các hạt mới siêu đối xứng gọi là hạt bạn- SUSY (SUSY-Parrner) (ví dụ 


255 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


bên cạnh quark có các squark, bên cạnh electron có selectron...). Tổng 
hợp những nghiên cứu đó gọi là lý thuyết siêu dây, với tiền đề chỉ còn 
9 chiều thay vì 26 chiều như ban đầu ở lý thuyết này và tạo nên một lý 
thuyết vật lý đầu tiên có thể ứng dụng vào thực tế. 

Sau đó, người ta lại chỉ ra rằng, có ít nhất năm loại lý thuyết siêu dây 
khác nhau và sau khi phân tích những mối quan hệ phức tạp hơn, người 
ta cho rằng đó chỉ là những mặt riêng rẽ của một lý thuyết bao quát hơn: 
Lý thuyết M. Tuy nhiên, sự trình bày lý thuyết M như vậy cho đến hôm 
nay vẫn còn là một câu đố lớn và đặt ra những thách thức khắc nghiệt 
nhất cho những nhà lý thuyết siêu dây hiện nay. 

Tùy theo “mức độ lạc quan” riêng của từng nhà lý thuyết siêu dây mà 
xác suất phát hiện thành công lý thuyết M trong khoảng thời gian trước 
mắt được xem là rất cao hay rất thấp. Vấn đề lớn nhất cho tới nay của 
lý thuyết siêu dây, vốn được xem là thành công, dường như là tính chất 
phụ thuộc vào nền tảng của nó, tức là phụ thuộc vào không thời gian. 
Chính điểm yếu này của lý thuyết dây đã được lý thuyết cạnh tranh với 


nó là lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng, khắc phục rất ngoạn mục. 


Hấp dẫn lượng tử vòng nói lên điều gì? 


Hấp dẫn lượng tử vòng là lý thuyết trẻ trung hơn trong hai lý thuyết 
hấp dẫn lượng tử được khảo sát ở đây và dựa trên cơ sở là hai nguyên 
lý chính của lý thuyết tương đối rộng, đó là nguyên lý không phụ thuộc 
nên và nguyên lý bất biến đồng phôi. 

Nguyên lý không phụ thuộc nên của một lý thuyết vật lý được hiểu 
là hình học của không-thời gian không cố định mà tiến triển theo thời 
gian, thay vì xem nó là một cái nền tĩnh, trên đó diễn ra các quá trình 


vật lý một cách “nhân tạo”. Nghĩa là, hình học của không-thời gian ở 


256 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


thang vi mô không tĩnh, mà luôn luôn động. Đấy chính là điều mà lý 
thuyết siêu dây, một lý thuyết phụ thuộc nên, đã không đề cập đến. 

Còn nguyên lý bất biến đồng phôi thì nói rằng, có thể lựa chọn một tập 
hợp bất kỳ các tọa độ để mô tả không-thời gian và viết các phương trình. 
Không hề có những hệ tọa độ được ưu tiên nào để mô tả không thời gian. 

Từ hai nguyên lý cơ bản này, thông qua những tính toán hết sức phức 
tạp, người ta đã suy ra cấu trúc của không-thời gian, cấu trúc được lượng 
tử hóa và xuất hiện những đơn vị gián đoạn. Tên của lý thuyết này - hấp 
dẫn lượng tử vòng, - liên quan tới sự thừa nhận có tÔn tại những cái 
vòng nhỏ nhất của không-thời gian. 

Trong hấp dẫn lượng tử vòng, trạng thái lượng tử của không gian được 
mô tả qua một cấu trúc được gọi là zmạng spin, hình thành bởi các nút 
và các đường. Thể tích cơ bản tạo nên mạng spin là luôn luôn xác định 
qua một giá trị độ dài xác định được gọi là chiêu dài Planck (xem 17.8). 
Số các thể tích cơ bản khả dĩ được xác định qua độ lớn của chiều dài 
Planck và do đó bị giới hạn, trong đó thể tích nhỏ nhất được quy định 
bởi lập phương chiều dài Planck. 

Tuy vậy, trong hấp dẫn lượng tử vòng không chỉ không gian đóng 
vai trò hạt nhân, mà cả thời gian cũng có cấu trúc gián đoạn, đoạn nhỏ 
nhất (tức lượng tử thời gian) gọi là thời gian Planck (xem 17.9) tương 
tự như chiều dài Planck nói ở trên. Như vậy, một thời gian Planck thể 
hiện khoảng thời gian có ý nghĩa vật lý nhỏ nhất. 

Sự phát triển theo thời gian của hình học không gian bây giờ được xác 
định qua írạng thái lượng tử của không-thời gian. Bằng cách mở rộng 
trạng thái lượng tử của không gian qua chiều của thời gian, từ mạng 
spin sẽ xuất hiện cái gọi là bọ spin. Khi đó, đường của mạng spin sẽ 
phát triển thành các mặt hai chiều (có diện tích - ND) và các nút thì trở 
thành các đường của bọt spin. 


257 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


Bên cạnh sự thống nhất lý thuyết tương đối rộng với lý thuyết trường 
lượng tử như một bắt buộc, thành tích lớn lao của lý thuyết hấp dẫn 
lượng tử này trước hết nằm ở chỗ nó độc lập với nền và ở chỗ, khác 
với lý thuyết siêu dây, nó hoàn toàn không cần phải thừa nhận phải bổ 
sung thêm các chiều không gian. 

Một tiên đoán phụ, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là có ý nghĩa của lý thuyết 
hấp dẫn lượng tử vòng là nó cho phép thay đổi tiên đề cốt lõi của thuyết 
tương đối hẹp cho rằng tốc độ ánh sáng là hằng số tuyệt đối trong chân 
không bằng giả thiết tốc độ ánh sáng có thể lớn hơn một chút đối với 
những photon có năng lượng cực cao. Người ta cho rằng đó là một giả 
thiết khá táo bạo. 


Giữa các lý thuyết hấp dẫn lượng tử 
có những điểm chung không? 


Mặc dù hai lý thuyết vừa khảo sát ở trên khác nhau rất lớn, nhưng 
thật may mắn là chúng lại phù hợp với nhau ở một số điểm cốt lõi. Điều 
đáng lưu ý trước hết, cho dù chúng có điểm xuất phát khác nhau và 
cách mô tả vật lý khác nhau, nhưng trong đa số các trường hợp chúng 
lại cho chúng ta cùng một lời giải. 

Cả hai lý thuyết đều sử dụng vòng, mặc dù khi khảo sát chỉ tiết thì 
chúng lại sử dụng những phương pháp hết sức khác nhau, trong một 
trường hợp thì đấy là những “dây năng lượng” dao động, còn trong 
trường hợp khác đó lại là vòng không gian rất phức tạp về mặt toán 
học và khó hình dung. 

Thứ nữa, cả lý thuyết siêu dây và hấp dẫn lượng tử vòng đều dự báo 
về cùng một kích cỡ xác định mà ở đó các hiệu ứng hấp dẫn lượng tử 


giữ vai trò thống trị. Điều đáng ngạc nhiên là ý tưởng về một kích thước 


258 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


xác định với ý nghĩa như vậy đã được chính Max Planck nói tới từ năm 
1899 và đó chính là lý do vì sao ta gọi kích cỡ này là íhang Planck. Như 
chúng ta rồi sẽ thấy, thành tựu này quả thật là thần kỳ, bởi vì lượng tử 
tác dụng Planck, vốn tương đối dễ suy ra, vào lúc đó vừa chưa được 
chính thức đưa vào hệ thống kiến thức vật lý lại vừa chưa được xác định 
chính xác về giá trị. Lại càng gây ấn tượng mạnh hơn nữa là độ chính 
xác cao mà Planck đã tiên đoán kích cỡ của thang này ngay từ trước giờ 
khai sinh của lý thuyết lượng tử. 

Những đơn uị Planck cơ bản xuất hiện ở đây phản ánh kết quả phối 
hợp giữa các hiệu ứng lượng tử và hiệu ứng tương đối tính. Đơn vị của 
chiều dài Planck nêu ở trên biểu diễn độ dài nhỏ nhất mà ở đó có thể 
xuất hiện các vấn đề vật lý. Từ những suy nghĩ cơ bản, nó cho biết một lỗ 
đen có thể nhỏ như thế nào để tính xác định về tọa độ của nó không mâu 
thuẫn với hệ thức bất định Heisenberg (theo quan điểm tương đối tính 
nghiêm ngặt một kỳ dị có kích thước bằng không). Bán kính giới hạn mà 
một đối tượng có khối lượng zn cần phải đạt tới để trên bề mặt của nó tốc 
độ cần thiết để thoát ra được bằng chính tốc độ ánh sáng - điều kiện để 
vật trở thành lỗ đen, đã được Karl Schwarzschild (1873-1916) xác định là: 
_ 2ym 


c 


r (17.1) 


trong đó g là hằng số hấp dẫn: y = 6,673. 10ˆ'' m3/(kg s”). Bán kính 
này được gọi là bán kính Schuuarzschild để tôn vinh nhà khoa học đã 
tìm ra nó. 

Câu hỏi dẫn đến chiều dài Planck bây giờ sẽ có dạng: một đối tượng 
khối lượng zn có thể lấy một kích thước tối thiểu bằng bao nhiêu để cho 
bán kính Schwarzschild của nó không lớn hơn độ bất định về tọa độ của 
nó, bởi vì nếu không thì sẽ mâu thuẫn với hệ thức bất định Heisenberg. 


259 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


Chúng ta hãy hình dung hệ thức bất định ở trường hợp giới hạn: Giả 
sử ta có một đối tượng vật lý vô cùng nhỏ, có tốc độ u nhỏ đến mức có 
thể bỏ qua và xem vật gần như ở trạng thái nghỉ, đồng thời vật định xứ 
như có thể, khi đó giữa xung lượng p của nó và độ bất định về tọa độ 


x_. có hệ thức: 


min 


Pmm =..-~- (17.2) 


X min 


Theo sự tương đương giữa năng lượng Uuà khối lượng, ta có: 


E=mc=p.c (17.3) 
Thay (17.2) vào (I7.3) ta được: 
mc?=—Ì 
 Xmm (17.4) 
Sau khi giải theo m ta có: 
.. 
2Xmim€ 


(17.5) 


Thay m từ (17.5) vào công thức của bán kính Schuarzschild ta sẽ được: 


_ˆ 2ý Tïj —- TH 
ma = 3 
C SN aÏÊ XmiC q74) 
Rồi đặt r = x - cuối cùng ta sẽ nhận được 
2 yh 
Xmin "mg 


C (17.7) 
Hệ thức này xác định kích thước nhỏ nhất có thể của một đối tượng 
vật lý. 


Đối với chiều dài Planck ta có 


Ủy = nà = 11 6.10 °”m (17.8) 


260 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Đó là một kích thước nhỏ đến mức khó hình dung nổi đối với sức 
tưởng tượng của con người. Nhưng theo thuyết hấp dẫn lượng tử, không 
phải sức tưởng tượng của con người bất lực, mà chính tự nhiên bất lực, 
vì nó không cho phép tôn tại một cấu trúc vật lý nào nhỏ hơn độ dài 
Planck vừa nói tới. 

Tuy nhiên, như đã nhắc tới từ trước, trong hấp dẫn lượng tử không 
chỉ không gian là cốt lõi: mà cả thời gian nữa. Từ khoảng thời gian mà 
ánh sáng phải mất để đi được quãng đường bằng chiều dài Planck, ta 
có thể tính ra thời gian nhỏ nhất có thể, gọi là £hời gian Planck: 


"1"... -44 
Í uy: 2E c5 ~,392.10”°°s (179) 


Hấp dẫn lượng tử vẫn còn là vật lý hay đã thành triết học? 


Cần phải thừa nhận rằng, những giả thiết rất sáng tạo trong lý thuyết 
siêu dây hay trong hấp dẫn lượng tử vòng và những điều tương tự nghe 
không gần gụi cho lắm với thực tế, không phù hợp với trực giác con 
người và thậm chí nói xa xôi thì cũng khó chấp nhận theo sự hiểu biết 
thông thường. Có thật không, nếu nói rằng vật chất được tạo thành từ 
những “sợi năng lượng”, những sợi dao động trong một không thời gian 
10 chiều? Hay là vũ trụ được xây nên từ những bọt spin, cấu trúc có từ 
những vòng không gian nhỏ xíu? Ngay cả khi xem đó là chất liệu cho 
khoa học viễn tưởng thì vẫn có thể nói rằng những lý thuyết này có tác 
dụng hơi khuếch đại. Các bạn sẽ nghĩ rằng đấy là những giả thiết táo 
bạo, ngây thơ và thiếu chín chắn, phải không? 

Vấn đề khiến cho những lý thuyết này rơi vào tình trạng nghi hoặc 
hay mâu thuẫn cũng thật hoàn toàn đơn giản: ta đang bàn đến những 
lý thuyết với những giả thiết và những dự báo mà ít nhất là cho đến 


: 261 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


thời điểm này vẫn chưa thể kiểm chứng trực tiếp được. Tiên đoán về 
dạng hạt của không thời gian ở kích cỡ 103 m không đem lại gì nhiều 
cho một nhà vật lý thực nghiệm nhiều tỉnh thần phê phán, bởi vì làm 
sao nhà vật lý đó có thể kiểm tra lại bất cứ điều gì ở cái kích thước quá 
nhỏ nhoi ấy, bởi vì ngay cả kích thước nhỏ bé cỡ nguyên tử cũng vẫn 
lớn hơn độ dài Planck “bí hiểm” kia tới 10” (!) lần. Theo một số đánh 
giá, người ta chỉ có thể kiểm tra lại những tiên đoán của lý thuyết siêu 
dây bằng những máy gia tốc hạt có kích thước lớn đúng như hệ mặt trời 
của chúng ta hay còn lớn hơn nữa. Khả năng để kiểm tra lý thuyết như 
thế hầu như là không hiện thực trong thời gian trước mắt. 

Cho nên, cũng không ngạc nhiên gì, nếu một số đông giới chuyên 
môn vật lý, vì những lý do tương tự như những điều vừa trình bày ở trên, 
quay lưng lại với lý thuyết hấp dẫn lượng tử và xem nó chỉ như một sự 
tưởng tượng tầm phào, phần nhiều là siêu hình hay triết học, chứ không 
phải là khoa học tự nhiên đích thực. 

Tất nhiên, những phê phán khắc nghiệt như vậy, do những nguyên 
nhân dễ thấy, không phải là hoàn toàn bất công, nhưng tôi muốn ngay 
ở chỗ này chỉ ra một sự tương tự liên quan tới câu hỏi trước đây về sự 
tồn tại hay không tôn tại của những biến số ẩn cũng không thể đo trực 
tiếp được. Nếu câu chuyện đáng ngạc nhiên về sự chứng minh rõ ràng 
cho khả năng không thể tồn tại của những biến số ẩn định xứ thực đã 
dạy ta một điều gì đó, thì đó chính là, ngay từ đầu ta không thể đơn giản 
nói trước, cái gì đối với tực nghiệm là có thể và cái gì là không. Biến số 
ẩn định xứ thực ngay về mặt thuần túy nguyên tắc đã lấn tránh bất cứ 
bằng chứng trực tiếp nào và đó là sự kiện không có gì phải nghỉ ngờ, 
nhưng ngay cả điều đó cũng không có nghĩa rằng, chúng là không thể 
về mặt khoa học thực nghiệm, tức là sự tôn tại của chúng không được 
khẳng định hay bác bỏ bằng thực nghiệm. 


262 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Tương tự, tôi nghĩ rằng, những tiên đoán của lý thuyết hấp dẫn lượng 
tử cũng phải được xem xét như vậy, bởi vì ta không thể nói trước xem 
thực nghiệm có thể bao quát những gì chừng nào ta chưa đo được cụ 
thể. Ngay cả đối với những sự vật mà thực nghiệm vẫn chưa bao quát 
được, ta cũng không bao giờ có fhể nói rõ giới hạn của thực nghiệm 
là ở đâu. 

Cho nên, càng đáng vui mừng hơn khi hấp dẫn lượng tử vòng đưa 
ra một số tiên đoán có thể kiểm tra được trong tương lai gần. Chẳng 
hạn, như tiên đoán mà theo đó, do tính gián đoạn của không-thời 
gian, những lượng tử gamma năng lượng rất cao lan truyền nhanh 
hơn những lượng tử năng lượng thấp trong mạng lưới spin, sắp tới có 
thể sẽ kiểm tra được bằng những phép đo từ vệ tỉnh của trái đất với 
độ chính xác cần thiết. Thiết bị GLAST (Gammna-ray Large Area Space 
Telescope) từ năm 2006 sẽ thực hiện những phép đo như vậy và có thể 
cung cấp bằng chứng khẳng định hay bác bỏ hấp dẫn lượng tử vòng. 
Việc đánh giá một lý thuyết vật lý tao nhã như vậy và nhiều hứa hẹn 
như vậy liệu có thể mô tả chính xác tự nhiên hay chỉ là sự tưởng tượng 
của những người tìm ra nó, đó là khả năng, là nhiệm vụ của và chỉ 
của thực nghiệm mà thôi. Thực nghiệm chính là ngọn lửa thử vàng. 

Mục tiêu vĩ đại của vật lý, hay nói một cách khác - “cái ly thánh của 
vật lý”, đó chính là tìm ra một lý thuyết cho tất cả, và khi theo đuổi 
mục tiêu này ta thường đi vào các ngõ cụt. Về khía cạnh đó, tôi muốn 
nhắc lại lời của anbert Einstein trong lá thư ông gửi cho David Bohm: 


“Nếu thượng đế đã sáng tạo ra thế giới này thì mối bận tâm chủ yếu 
cúa Ngài chắc không phải là sẽ tạo ra như thế nào để chúng ta có 
thế hiểu được thế giới đó”*0 


.A, Calaprice: Einstein sagt - Zitate, Einfälle, Gedanken (Piper, 2004), trang 184. 


_ 263 
HẤP DẪN LƯỢNG TỬ 


Đối với tôi, đó dường như là một điều khẳng định. Điều khẳng định 
mà mỗi nhà vật lý đều muốn cảm thấy. Kiến thức hiện đại của chúng ta 
về bản chất của vũ trụ cho đến hôm nay càng kỳ diệu và phong phú, thì 
chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết, rằng còn lâu lắm chúng ta 
mới đạt đến cái đích cuối cùng. Câu đố vĩ đại nhất vẫn còn chưa được 
phát hiện và đang đứng trước chúng ta, chờ đợi được nghiên cứu. Lý 
thuyết cho tất cả đang giấu mình nằm sâu, đang ẩn tàng trong chính 
bản chất mê đắm, tinh xảo và cao cả của tự nhiên. 

Có lẽ chỉ có một điều, một mà ta chắc chắn có thể nói là: tương lai 
của hấp dẫn lượng tử là tương đối bất định. 


264 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Lời cuối sách 


Sau khi đã cùng các bạn thâm nhập ít nhiều vào thế giới lượng tử 
trong một chuyến đi ngắn qua thế giới vi mô và thế giới vĩ mô, ở những 
dòng cuối cùng này tôi muốn nêu lên hai điểm. 

Trước hết, về hình thức và phương pháp trình bày của cuốn sách. 
Như các bạn thấy, mỗi đoạn trong từng chương của cuốn sách này đều 
bắt đầu bằng một câu hỏi riêng biệt. 

Cách viết này không tránh khỏi một nguy cơ liên quan đến thói quen 
hiểu biết trong nhà trường, khi khơi dậy ấn tượng rằng, “trên thế giới 
này chỉ có một số hữu hạn những câu hỏi, với mỗi câu hỏi lại có sẵn một 
câu trả lời đúng và tất cả những điều đó chúng ta đều có thể học được”. 

Bất chấp nguy cơ này, tôi vẫn luôn hy vọng rằng, ai cũng có thể nhận 
thấy điều đó là không đúng, đặc biệt là trong vật lý lượng tử! Có một 
thực tiễn không cần tranh cãi là, cho đến nay, thời đại mà phần lớn sản 
phẩm xã hội của những nước công nghiệp hiện đại đều dựa trên những 
hiểu biết phát triển rất xa trong lĩnh vực thế giới vi mô (kỹ thuật bán dẫn, 
microprocessor, laser, công nghệ nano...), chúng ta đã thu được một 
lượng rất lớn các kiến thức chắc chắn liên quan đến các cơ chế lượng tử. 

Tuy nhiên, giữa các nhà vật lý lượng tử hiện đại vẫn tồn tại một sự 
khác biệt lớn khi giải thích ý nghĩa vật lý của các hệ hình thức luận toán 


265 
LỜI CUỐI SÁCH 


học vốn không còn nhiều tranh cãi của vật lý lượng tử. Sự không thống 
nhất và sự đa dạng trong cách nhìn của những nhà chuyên môn, sự vắng 
thiếu lời giải thích nhất quán cho hệ hình thức luận cơ bản (ngay cả khi 
việc ứng dụng những hiện tượng lượng tử trừu tượng đang ngày càng 
trở nên mạnh mẽ) là những nguyên nhân cốt lõi sinh ra nhiều nghịch 
lý cơ học lượng tử, những nghịch lý đầy kỳ bí và gần như kéo dài vô tận. 

Điều thứ hai tôi muốn nói, là bản thân tôi khó có thể được xem 
là nhân vật thích hợp để giải những câu đố có tính thời sự của vật lý 
lượng tử. Với vị trí khiêm tốn của mình, ở lứa tuổi 17-19, ngay trước 
khi tốt nghiệp phổ thông và chưa hề học qua vật lý ở bậc đại học, việc 
viết cuốn sách như thế này đối với tôi là một thách thức rất lớn. Tất cả 
những kiến thức mà tôi có về thế giới lượng tử đều được thu thập theo 
con đường tự học. 

Vì vậy, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với tác giả của những cuốn 
sách, những bài báo đã giúp tôi thâm nhập vào thế giới thần thoại của 
vật lý lượng tử, một thế giới mà nếu không có những tác giả đó đối với 
tôi là hoàn toàn đóng kín. Cách dẫn dắt, cách giải thích thường bắt 
nguồn từ những ý tưởng của riêng tôi, cho dù đôi khi cũng có ý tưởng 
lâm vào ngõ cụt. Dù sao tôi luôn cảm thấy thách thức này như một 
công việc hấp dẫn và quyến rũ cần trân trọng, và tôi hy vọng phần 
nào sự quyến rũ đó đã được đưa lên mặt giấy. Tôi cũng cầu mong một 
thái độ khoan dung của độc giả nếu ở chỗ này hay chỗ khác vẫn còn 
những nhầm lẫn. 

Ở đây, tôi cũng muốn bầy tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất 
cả những ai đã ủng hộ tôi bằng khả năng và mong muốn của mình, 
đã đứng bên tôi ở giai đoạn cuối cùng sau hai năm vất vả viết lách và 
ngay cả khi bản thảo đã hoàn thành. Về phía chuyên ngành vật lý, đó 
là Giáo sư Aris Chatzidimitriou-Dreismann (Đại học Tổng hợp Kỹ thuật 


266 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Berlin), một nhà vật lý lượng tử giàu kinh nghiệm và có kiến thức uyên 
bác, cũng như Tiến sĩ Erich Joos, một chuyên gia lượng tử xuất sắc và 
có hiểu biết rộng rãi, người bằng những bình luận rất giá trị đã mài dũa 
những đường nét cuối cùng của bản thảo. 

Tôi cũng xin cảm ơn thầy giáo của tôi, Tiến sĩ Herbert Voss, người 
thây luôn sẵn sàng giúp tôi trong thời gian ở trường Colleg Canisius, đặc 
biệt vì sự giúp đỡ của thầy liên quan đến chương trình LATEX 2, rất có 
ích cho tôi trong giai đoạn mở đầu. 

Nhưng trước hết tôi muốn cảm ơn gia đình yêu quý của tôi, những 
người luôn ủng hộ tôi trên mọi phương diện. Đó là mẹ tôi, cha tôi, chị 
tôi và chú chó yêu quý của tôi, những người luôn ủng hộ tôi bằng tình 
yêu của mình (cho dù đôi khi cũng kèm theo cái lắc đầu lúng túng) và 
luôn đảm bảo cho tôi khả năng tài chính cần thiết để có được cả núi 
sách mà nội dung của chúng bao giờ cũng làm tôi thèm muốn. 

Và tôi cũng rất muốn cảm ơn các bạn độc giả yêu quý, vì các bạn đã 
đọc cuốn sách này đến trang cuối cùng. Tôi hy vọng, về một mặt nào 
đó, đây là bài học thành công để nhập môn vào chủ đề hấp dẫn của vật 
lý lượng tử. Tôi cũng hy vọng cuốn sách không nằm quá xa mục tiêu 
này, vừa một chút giải trí, vừa một chút thách thức, lại vừa bổ ích đối 
với việc học tập. 

Ngoài ra, tôi mong rằng, cuốn sách này sẽ để lại trong lòng bạn đọc 
sự say đắm và niềm hứng khởi mà tôi đã luôn cảm thấy kể từ lần tiếp 
xúc đầu tiên với sự kỳ bí không thể nào mô tả nổi bên bờ vực sâu của 


vật lý lượng tử. 


267 
LỜI CUỐI SÁCH 


Các khái niệm 


Mất kết hợp: Sự biến đổi không thể đảo ngược của chồng chất các trạng 
thái vật lý lượng tử thông qua tương tác không tránh khỏi với môi 
trường xung quanh. 

Quyết định luận: Bức tranh thế giới cổ điển, theo đó quá khứ cũng như 
sự phát triển trong tương lai của một hệ vật lý kín, thậm chí của cả 
vũ trụ là được xác định hoàn toàn (Con quỷ Laplace). 

Hiệu ứng Doppler: Từ lý thuyết về dao động và sóng, ta biết hiện tượng 
này. Khi nguồn sóng và vật thu sóng tiến lại gần nhau, tần số sóng 
sẽ lớn lên. Tần số nhỏ đi khi vật phát và thu sóng chuyển động ra 
xa nhau. 

Hệ quán tính: Là một hệ quy chiếu trong đó mỗi vật thể giữ nguyên 
trạng thái chuyển động thẳng đều của mình nếu không có lực nào 
tác dụng lên nó (khác với các hệ quy chiếu gia tốc) 

Không nhất quán (inconsistent): Một lý thuyết là không nhất quán nếu 
nó tự mâu thuẫn với mình. 

Tức thời (instantan): Ngay lập tức, không có thời gian trễ. 

Đẳng hướng: Tất cả các hướng là bình đẳng với nhau 

Nhân quả: Theo nguyên lý nhân quả có mối quan hệ bắt buộc giữa 
nguyên nhân và kết quả. 


268 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Vật lý cổ điển: Vật lý dựa trên các quy luật của cơ học cổ điển, điện từ 
học, nhiệt động học, quang học... Vật lý cổ điển đứng vững đến đầu 
thuế kỷ 19 (khác với vật lý hiện đại) 

Sóng kết hợp: Sóng với quan hệ pha xác định. 

Không gian cấu hình: Không gian của tất cả các trạng thái riêng của 
một đối tượng lượng tử (có thể giải thích theo kiểu cổ điển), trong 
đó chiều không gian được xác định qua số bậc tự do. Hàm sóng cơ 
học lượng tử được xác định trên không gian cấu hình, chỉ trong một 
số trường hợp riêng, không gian cấu hình mới đồng nhất với không 
gian ba chiều thông thường. 

Nhất quán: Một lý thuyết vật lý là nhất quán nếu nó không tự mâu thuẫn 
nội tại với chính nó. 

Lượng tử ánh sáng (photon): Đơn vị nhỏ nhất của ánh sáng được hiểu 
như phần nhìn thấy của bức xạ điện từ (cũng thường được sử dụng 
rộng rãi cho tất cả các tần số). 

Tính định xứ: Người ta nói đến tính định xứ của hai hạt A và B nếu một 
sự kiện bất kỳ ở A không có khả năng ảnh hưởng tới B. Khi đó A và B 
định xứ tách biệt với nhau. 

Vĩ mô: Trong ngôn ngữ thông thường của cơ học lượng tử thì vĩ mô và 
mặt đối lập của vi mô. Trong kích cỡ vĩ mô, các hiệu ứng lượng tử có 
thể bỏ qua. Cũng theo cách hiểu thông dụng, vĩ mô là kích cỡ mà ở 
đó các hiệu ứng tương đối tính là quan trọng. 

Vi mô: Liên quan đến những kích cỡ mà ở đó các hiệu ứng lượng tử trở 
nên đáng kể. 

Vật lý hiện đại: Phát triển đầu thế kỷ 20, mở rộng đến các kiến thức mới 
về lý thuyết lượng tử và lý thuyết tương đối. 

Bức xạ đơn sắc: “Ánh sáng một mâu”, là bức xạ chỉ có một tần số duy 
nhất, cũng có nghĩa là chỉ có một bước sóng duy nhất. 


269 
CÁC KHÁI NIỆM 


Định lý không nhân bản (NÑo-Cloning-Theorem): Một trạng thái lượng 
tử chưa biết không thể được nhân lên một cách hoàn hảo, tức là 
không có lôi. 

Lượng tử tác dụng Planck: Hằng số cơ bản của cơ học lượng tử mà giá 
trị số của nó là h = 6,626. 10-34 Js. Hằng số n = h/ (2ø) =1,055. 10-34 
Js, cũng được gọi là lượng tử tác dụng Planck. 

Ống nhân quang: Một bộ khuếch đại để ghi nhận chính xác bức xạ điện 
từ (đặc biệt ở cường độ rất nhỏ). 

Lượng tử: Một lượng tử là đơn vị nhỏ nhất của một đại lượng vật lý. 
Chẳng hạn đơn vị nhỏ nhất của bức xạ điện từ là một photon hay 
một lượng tử ánh sáng. 

Lý thuyết trường lượng tử: Dạng lượng tử hóa của lý thuyết trường, tạo 
nên từ sắc động lực học lượng tử (QCD), điện động lực học lượng tử 
(QED) và lý thuyết tương tác yếu. 

Hấp dẫn lượng tử: Thống nhất lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết 
tương đối tổng quát. Lý thuyết siêu dây và lý thuyết lượng tử vòng là 
hai tiền đề quan trọng nhất cho lý thuyết này. 

Đối tượng lượng tử: tất cả các đối tượng được mô tả nhờ vật lý lượng 
tử, nghĩa là không thể chỉ mô tả như sóng cũng không thể chỉ mô tả 
như hạt, đều được xem là đối tượng lượng tử. 

Qubit: Một hệ lượng tử bất kỳ có ít nhất hai trạng thái (ví dụ spin của 
một hạt hay độ phân cực của một photon). 

Tiêu chuẩn thực tại: Mỗi đại lượng vật lý đều là yếu tố của thực tại vật 
lý nếu nó tổn tại khách quan với người quan sát và có thể đo được 
mà không gây nhiễu cho hệ (Định nghĩa của Einstein). 

Lý thuyết tương đối tổng quát: Dạng mở rộng của lý thuyết tương đối 
hẹp liên quan đến hấp dẫn và các chuyển động có gia tốc, trong đó 
lực hấp dẫn làm cong không-thời gian bốn chiều. 


270 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Lý thuyết tương đối hẹp: Lý thuyết về không thời gian dựa trên sự hằng 
định của tốc độ ánh sáng cho phép loại trừ mâu thuẫn giữa cơ học 
cổ điển là lý thuyết điện từ. 

Vật đen: Một đối tượng lý tưởng hóa, hấp phụ bất cứ sóng điện từ nào 
đập vào nó. Trong thực tế, một vật rỗng với một lỗ nhỏ có thể xem 
gần đúng như một vật đen, sao cho tia phản xạ không thể thoát ra 
được và bị “hấp thụ” vào miền rỗng bên trong. 

Phương trình Schrôdinger: Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử 
phi tương đối, mô tả tiến hóa theo thời gian của trạng thái của một 
hệ lượng tử thể hiện qua hàm súng y. 

Spin: Một đại lượng của cơ học lượng tử tương tự như momen xung 
lượng vĩ mô cổ điển, có giá trị bằng bội số của H. Các hạt có spin 
bán nguyên được gọi là fermion. Chúng hành xử theo những quy luật 
đặc trưng không giống với các boson là những hạt có spin nguyên. 

Mô hình tiêu chuẩn của vật lý các hạt cơ bản: Lý thuyết đã được xác lập 
về vật lý các hạt cơ bản, trong đó thống nhất ba tương tác hay là ba 
lực cơ bản (chỉ trừ hấp dẫn) và như vậy thể hiện sự thống nhất sắc 
động học lượng tử và lý thuyết điện yếu. 

Nguyên lý chồng chất: Trong vật lý lượng tử đó là nguyên tắc theo đó 
mỗi tổ hợp tuyến tính tùy ý của hai trạng thái khả dĩ ự1 và 2 cũng 
là một trạng thái khả dĩ  = a ự1 + b 2. (Cơ sở: Tính tuyến tính của 
phương trình Schrôdinger). 

Lý thuyết của mọi vật (TOE: theory of everything): Lý thuyết bao gồm 
cả bốn tương tác cơ bản và do đó thống nhất lý thuyết trường lượng 
tử và lý thuyết tương đối tổng quát vào một lý thuyết duy nhất. 

Hệ thức bất định: Một nguyên lý cơ bản của vật lý lượng tử theo đó 
không bao giờ cả tọa độ và xung lượng của một đối tượng lượng tử 
đồng thời được xác định với độ chính xác tùy ý. 


271 
CÁC KHÁI NIỆM 


Biến số ẩn: Những biến số vật lý giả thiết, được gắn với một thực 
tại vật lý nhưng về nguyên tắc lại không thể đo được. Lý thuyết 
quyết định luận dựa trên sự thừa nhận về khả năng tôn tại của 
chúng. Sự tôn tại của những biến số ẩn thực - định xứ đã bị thực 
nghiệm bác bỏ. 

Vướng víu: Một trạng thái thuần túy lượng tử, trong đó hai hay nhiều 
đối tượng lượng tử tôn tại trong những tương quan với nhau. Ví dụ, 
với những nguồn EPR, các hệ lượng tử vướng víu có thể được sinh ra. 

Tính đây đủ: Một lý thuyết vật lý được xem là đây đủ khi mỗi yếu tố 
trong lý thuyết đều tương ứng chính xác với một phần tử trong thực 
tại vật lý. 

Tương tác cơ bản: Bốn tương tác hay bốn lực cơ bản là mạnh, yếu, điện 
từ và hấp dẫn. Ba tương tác đầu đã được bao quát trong mô hình 
tiêu chuẩn của vật lý hạt cơ bản. Vẫn chưa thể đưa thêm vào tương 
tác thứ tư. 

Hàm sóng: Hàm sóng cơ học lượng tử có dạng của một hàm sóng (như 
đã biết trong lý thuyết dao động cổ điển), là nghiệm số của phương 
trình Schrôdinger và cho biết trạng thái của một sóng vật chất phụ 
thuộc như thế nào vào tọa độ và thời gian. Hàm sóng được định nghĩa 
trong không gian cấu hình. 

Lưỡng nguyên sóng hạt: Một nguyên lý cơ bản của vật lý lượng tử, theo 
đó các đối tượng lượng tử sẽ thể hiện ra như sóng hay như hạt tùy 
thuộc vào cách bố trí thí nghiệm. 

Công thức thế giới: Xem lý thuyết TOE 

Ngẫu nhiên khách quan: Ngẫu nhiên cơ học lượng tử, xuất hiện do sự 
không tôn tại các biến số ẩn. 

Ngẫu nhiên chủ quan: Ngẫu nhiên chỉ do sự tác động ngẫu nhiên của 
thiếu thông tin (ví dụ gieo xúc sắc, chơi sổ số...). 


272 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Đôi lời về tác giả 


Tìm gặp Silvia Arroyo Camejo thật không dễ dàng chút nào. Chị Antonia 
Rollwage ở Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành phô Hồ chí Minh rất 
nhiệt tình giúp chúng tôi làm điều đó. Nhưng chính chị cũng thất vọng: 
“Đã gửi thư cho nhà xuất bản Springer nhưng không nhận được trả lời. 
Tìm thông tin trên mạng và qua các con đường khác cũng thế”. 

Trong một bài viết đăng trên tờ Sgøiegel, nhà báo Schmiederkamp chỉ 
nói ngắn gọn: Camejo đang học vật lý tại trường Tổng hợp Humboldt. Tôi 
đành sang Berlin. Đến trường Humboldt, tìm vào Trung tâm thông tin. 
Do nguyên tắc bí mật các dữ liệu cá nhân, cô thư ký cũng chỉ có thể vẽ 
đường cho tôi đến khoa Vật lý, nơi Camejo đang theo học. 

Rất may mắn, chúng tôi gặp Giáo sư Michael Mueller- Preussker - 
Viện trưởng Viện Vật lý ngay tại văn phòng Viện, trong một ngôi nhà có 
kiến trúc mới lạ ở số 15 phố Newton, thuộc Adlershof - “Thành phố của 
khoa học, kinh tế và truyền thông”. Ông là chuyên gia về các hạt cơ bản 
và hiện tượng học (phenomenology). Khi biết mục đích của chúng tôi, 
ông gõ máy tính tìm kiếm một lúc rồi nói: “Khoảng nửa giờ nữa Silvia 
sẽ có giờ nghỉ”. 

GS Preussker đánh giá: “Cô bé viết được như thế là rất giỏi. Chúng tôi 


giới thiệu cuốn sách này cho tất cả sinh viên. Nhưng dù sao Silvia cũng 


273 
ĐÔI LỞI VỀ TÁC GIẢ 


còn thiếu cơ sở toán học, do vậy cô phải học nhiều, một cách cơ bản. 
Hiện Silvia đang theo chuyên ngành quang học và đang viết luận án tốt 
nghiệp”. Như các nhà khoa học và các nhà sư phạm, đánh giá của ông 
thật nghiêm khắc và chặt chẽ. Và chúng tôi hiểu, đấy đã là lời khen rất 
lớn dành cho tác giả trẻ tuổi này. 

Đúng giờ, giáo sư dẫn chúng tôi xuống giảng đường. Gặp Camejo ngay 
tại hành lang. Nhỏ bé và trắng trẻo hơn rất nhiều như vẫn từng thấy cô 
trong ảnh, và rất xinh xắn. Giới thiệu ngắn gọn về việc dịch thuật và xuất 
bản sách ở Việt Nam, về Nhà Xuất bản Trẻ, về việc dạy và học vật lý. 
Camejo tỏ vẻ rất đỗi vui mừng khi cuốn sách sắp được xuất bản ở một 
nước xa xôi đến thế, biết Việt Nam đẹp và có những món ăn ngon. Chúng 
tôi bổ sung: “Các bạn trẻ Việt Nam rất vui nhộn, hiếu khách và thường đạt 
thành tích cao trong các kỳ thi Olimpic quốc tế”. Camejo cười lớn: “Không 
hiểu nếu đi thi như vậy thì tôi có được giải hay không”. Chúng tôi ngỏ lời 
mời tác giả sang thăm Việt Nam, mọi chỉ phí do Tổng lãnh sự quán Đức 
chỉ trả, cô nói: “Tôi rất hạnh phúc được sang thăm Việt Nam. Nhưng mọi 
việc phụ thuộc vào lịch học tập và do các giáo sư quyết định”. 

Camejo bắt đầu viết cuốn THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ (trong nguyên tác, 
cô dùng từ ngộ nghĩnh chứ không phải kỳ bí) từ năm 17 tuổi và hoàn thành 
bản thảo hai năm sau đó, ở tuổi 19, ngay trước khi thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông. Ngay từ tuổi 11, cô bé đã muốn biết: Lỗ đen là gì?, Trái đất 
hình thành từ đâu?, Thế nào là thuyết tương đối?... Khi không ai có thể trả 
lời những câu hỏi của cô mà khiến cô thỏa mãn, cô tự tìm kiếm lời giải 
thích trong đủ loại sách báo tạp chí mà cô kiếm được. Mặc dù nhiều khi 
phải lắc đầu nghi hoặc, bố mẹ Camejo bao giờ cũng thỏa mãn mọi nhu 
cầu sách vở của con gái, mặc dù số tiền bỏ ra không phải là nhỏ. 

Đọc xong rất nhiều sách, Camejo chợt thấy hoang mang: không biết 


mình có hiểu đúng những gì đã đọc hay không. Rồi cô quyết định viết 


274 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


một cuốn sách, chỉ với mục đích tự kiểm tra mình. Bài kiểm tra ấy phải 
có người chấm chứ! Thế là cô gửi sách cho Hans Dieter Zeh, một nhà vật 
lý lượng tử nối tiếng của CHLB Đức đang công tác tại trường Tổng hợp 
Heidelberg. Sau này Zeh nhớ lại: “Tôi vô cùng phấn khích vì một cô học 
sinh đã viết được những điều như thế”. Ông muốn sách được xuất bản, ở 
một nhà xuất bản hàng đầu về các tác phẩm khoa học. Và Springer ngay 
lập tức đồng ý. Về bản thảo, Zeh nhấn mạnh: “Tôi chẳng phải thay đổi gì 
nhiều trong cuốn sách này”. 

Đó chính là cuốn sách ngày hôm nay đến tay bạn đọc. 

Xin nói thêm một chút: Camejo không phải là con người khô cứng vì 
sách vở. Cô học múa ballet, vẽ tranh dầu, hay dạo chơi trong rừng cùng 
con chó Lissy Gassi thân thuộc, nhiều khi đạp xe hàng giờ đồng hồ để 
chăm sóc sức khỏe... Đặc biệt, Camejo là một tay vĩ cầm tài năng, đã 
hai lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi “Thanh niên và âm nhạc”... 
Cộng thêm vào đó là nhịp điệu học tập, làm việc không ngưng nghỉ, cô 
bé có một cuộc sống phong phú, thú vị. 

Hình như Camejo không quan tâm lắm đến số phận cuốn sách sau 
khi đã xuất bản. Nghe nói cuốn sách thuộc hàng Đøsiseller cô chỉ cười. 
Lúc đầu, Camejo định viết “bài tự kiểm tra” trong một bộ sách gồm ba 
cuốn, sau cuốn lượng tử là cuốn về các hạt cơ bản và cuối cùng là cuốn 
về vũ trụ. “Bao giờ bạn sẽ cho xuất bản nốt hai cuốn kia?”, Camejo lại 
cười và lắc đầu: “Chưa biết được, dù ý tưởng đã đây đủ”.” 

Nghĩa là chúng ta lại tiếp tục đợi chờ. 

Khi giới thiệu cuốn sách trong lần xuất bản đầu tiên đăng trên S¡egel 
số 8 năm 2006, nhà báo Dworschak có nhận xét vài dòng ở cuối bài báo 
của mình: “... Tác giả đôi khi quá say sưa dấn thân uào những chỗ cầu 
kỳ, một số ý đôi khi được nói, khẳng định, rồi nhắc lại đôi ba lần liên 
tiếp nhau, có khi còn giống nhau đến cả từ ngữ... Tránh được điều đó, 


275 
ĐÔI LỞI VỀ TÁC GIẢ 


chúng ta sẽ có một cuốn sách hoàn hảo”. Ngay trong Lời cuối sách của 
mình, chính Camejo cũng uiết: “Cách dẫn dắt, cách giải thích bắt nguôn 
từ những ý tưởng của riêng tôi, cho dù đôi khi cũng có ý tưởng đâm uào 
ngõ cụt. Tôi cũng cầu mong một thái độ khoan dung của độc giá nếu ở 
chỗ này hay chỗ khác uẫn còn nhằm lẫn”. 

Dù rất cố gắng, cũng khó tránh khỏi nhằm lẫn ở chỗ này hay chỗ 
khác trong bản dịch và trong công tác biên tập. Chúng tôi mong nhận 
được sự góp ý của độc giả, của các nhà chuyên môn và xin cám ơn vì 
sự giúp đỡ đó. 

Niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng tôi là, học sinh sẽ học môn vật 
lý say mê hơn, chăm chú hơn, cảm thấy hấp dẫn hơn. Để rồi môn vật 
lý có vị trí xứng đáng hơn trong toàn bộ hệ thống đào tạo của chúng ta. 


Hay rồi chúng ta cũng sẽ có một Camejo của chính chúng ta? 


Nhóm dịch giả 


276 
THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


Mục lục 


VỀ SỰ RA ĐỜI CỬA CUỐN SÁCH NÀY ..........................---cce+ccxvccxeerrrreed 5 
TU NỈ TF 1Ú 51x tcuxai6i00628200i25s200il00968i2008i0d206G12iiA8sad: 9 
1. ÁNH SÁNG VÀ VẬT CHẤT.................................-----<©:e++xe+trss+rksrreeer 17 
2. NGUỒN GỐC CỦA LƯỢNG TỬ 

TÁC DỤNG ĐỊ TN TT coi ban xà nha hon Ekiodtgetsiedbiaeiasleeoandai 29 
38. HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN............................................................ 36 
xs:. (cố c/  ‹. ch... 47 
5. _ THÍ NGHIỆM HAI KHE VỚI ELECTRON...............................----.-- 57 
6. HIỆU ỨNG COMPTON......................................---- 2 ©ccsccscecesrerescee 66 
7z. HỆ THÚC BẤT ĐỊNH HEISENBERG...................................-----©cce- Với 
8. SỰ SUY SỤP CỦA HÀM SÓNG...........................................-ccce<cscce 89 
9. CUỘC TRANH LUẬN BOHR-EINSTEIN...................................- 104 
10. MẪU NGUYÊN TỬ BOHR....................................ccccccessreesceeesee 122 
11. PHƯƠNG TRÌNH SCHRÔDINGER...............................-....-ce-c5ce2 138 
12.. CON MÈO CỦA SCHRÔDINGER..............................................e. 152 


13. GIẢI THÍCH HÌNH THÚC LUẬN 

CT3 CŨ] FILE TÍN TT sat sekbiniG4sestbstbibdbloalislidee 164 
Tổ. Ni TC T1 11 1 DĨ cay 6u cHlanoaolRskisssboSaaagiadhsesiie 188 
15. BẤT ĐẲNG THÚC BELIL......................................co.SLi.Lriikree 205 
16.. NHỮNG ỨNG DỤNG HIỆN ĐẠI 

G1111 TY LIN VU THÍ so¿ii6saibui68(66560ã106a8ssii3xáantositi 225 
1F. TRẦU BẠN TM TÍĨ guacssgysinidtaieaidkaoigbadiadltiwoouai 249 
79//98/8/8..10.00 P18 ỷTnm....ẽ 265 
KT LAI NT TT XÍ san bo0xxkggotaaytfsonaginuglibhstapnlliagbit05086-0n8040004A 268 


;187878187728-107e7 teen... ẽ 23 


THẾ GIỚI LƯỢNG TỬ KỲ BÍ 


SILVIA ARROYO CAMEJO 
PHẠM VĂN THIỀU - NGUYÊN VĂN LIÊN - Vũ CÔNG LẬP dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Ts. Quách Thu Nguyệt 
Biên tập: 

Hải Vân 
Bìa: 

Bùi Nam 
Sửa bản in: 

Thanh Việt 
Kỹ thuật vi tính: 
Thanh Hà 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn 
Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
20 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa - Hà Nội 
ĐT & Fax: (04) 7734544 
E-mail: vanphongnxbtre®@ hn.vnn.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRẺ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 35261001 - Fax: (08) 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


Silvia Arroyo Camejo: Sinh năm 1986 ở Berlin. Từ ngày còn 
bé đã say mê những câu hỏi về sự ra đời của vũ trụ và cáu 
trúc của vật chát. Năm 2005, cô tót nghiệp Trung học Phỏ 
thông tại trường Colleg Canisius và từ tháng mười năm đó 
theo học Vật lý tại trường Tổng hợp Humboldt- Berlin, nơi 


cô chuản bị nhận bằng Bachelor. 


Trước hét, Silvia quan tâm đén những linh vực của Vật lý 
hiện đại, đặc biệt Lý thuyết Trường Lượng tử và Lý thuyết 
Tương đói Tỏng quát cúng như sự thóng nhát đày khó khăn 


của chúng. 


SIVA ARROYO CAMEO 


THÊ GIỚI LƯỢNG TỦ KỲ BÍ 


Được viết bởi một tài năng trẻ đặc biệt ngay trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 
trung học. Cuối cùng cuốn sách này đã lấp đầy khoảng trống giữa một bên là các 
ấn phẩm khoa học đại chúng không hề có công thức và bên kia là tài liệu học tập, 
nghiên cứu chứa đầy toán học cao cấp. 
Tác giả chỉ mới 19 tuổi, với công cụ toán học trong trường phổ thông, đã dẫn dắt 
độc giả đi vào những nguyên lý của Vật lý Lượng tử. Cô đã giúp chứng ta có một 
cái nhìn sâu sắc về thế giới vi mô, lĩnh vực hết sức quyền rũ của những hạt nhỏ nhất 
mà phương thức hành xử của chứng về nguyên tắc khác với những gì mà ta vẫn chờ 
đợi trong thế giới thông thường. 
“Một cuỗn sácb... như tôi tự mong ước cho mình 0ùo năm tôi l7 tuổi. ” 
—Silvia Arroyo Camejo 
“Với niềm Uui sướng Uù sự say 1ê lớn lao, tắc giả đã giải thích những cơ sở của uật lý 
lượng HÈ biện dạ¿ ruột cách đặc biệt chính xác UỀ 1uẶt UẬY ÿ.” 
— Giáo sư Reinhold A. Bertlmann 
“Một cuốn sácb sây ngạc nhiên của một tác giả đặc biệt khác thường! Trong mỗi trang 
sách, chúng ta có thể nhận thấy niềm bưứng khôi tác giả dành cho những câu bải bí Ẩn 
ĐỀ sự buyền boặc của thê giới 0i mmô. ” 
— Giáo sư H. Dieter Zeh 


SKURRILE QUANTENWETLT by Silvia Arroyo Camejo 
Copyrigh†@ Springer-Verlag Berlin Heidelberg 200ó 
Springer is a por† of Springer Science + Business Medid 
All Righ†s Reserved 


